GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ' THỐNG NHẤT 


GIÓI THIỆU 
GÔNG TRÌNH PHIENDỊCH 


ĐẠI LÀNGKINH 


HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 


PL 2566 - DL 2022 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 


GIỚI xử 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH 
VIỆT NAM 


HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 
2022 


GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


Chủ trương: Hội Đồng Hoằng Pháp 
Thực hiện: Ban Báo Chí và Xuất Bản HĐHP 
Trách nhiệm: Thích Nguyên Tạng 
Biên tập: Nguyên Đạo, Tâm Quang, Tâm Huy, 
Sửa bản ín: Thanh Phi, Tâm Thường Định 
Trình bày: Nhuận Pháp 
Thiết kế bìa: Quảng Pháp 


ISBN: 979-8-88666-038-8 
https://hoangphap.org 


THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM 
LỊCH ĐẠI TỔ SƯ TRUYỂN THỪA 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


MỤC LỤC 


PHẦNI 


GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ĐẠI TẠNG KINH 
VÀ VIỆC PHIÊN DỊCH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN 


9° 1O TIỀN 9° THỂ GỮ s6 nb Con g0 (heughaboilSeDuagtdkdieilebdrbbasiiaesaasie 


° CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
TT 01CU75 71 .[0019)/:356105 218.9 Bàu 0010B12 09 211200154 M2 oi uàsde tinh sEti 4020113, ai d0ka, 


® THE INTRODUCTION TO THE VIETNAMESE 


TRIPITAKA TRANSLATION PROJECT * Viên Minh dịch.................... 
° _ LƯỢC SỬ KHẮC BẢN ĐẠI TẠNG KINH » Tuệ S7................................. 
° GIỚI THIỆU ĐẠI TẠNG KINH * Thanh Trì dịch................................... 1 
»_ GIỚI THIỆU ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH 

⁄8/127/1200#gi75i12,STSSTSeeeeeẻẻẽ ốc cố 1 
° LUẬN VỀ NGỮ PHÁP PHẠN-HÁN »* Tuệ Sỹ................................... << 1 


° KHÓA PHẠN VĂN SƠ CẤP MỘT VÀI CẢM NHẬN 
ŒS. Trí Việt Đỗ Quốc Bảo..........................................--+2-/22242/222222.2721.E.-2.71-ee 1 


° TỪ VIỆC PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT 
TỚI PHỤC HƯNG VĂN HOÁ DÂN TỘC 
HHỮNH KHH QUNH ae batka be ghön tuabánbsbsndtasollidtlosenotea®tissbbaereehne 2 


°_ PHÁP HỘI LINH SƠN, TỎA HƯƠNG HOẰNG PHÁP 
1. HÍCH.|VỮ HUẾ :T TH si già nu axgá ba A4 aael ki lung àn tin doan d Da 2 


PHẨNII 


GIỚI THIỆU THÀNH TỰU SƠ BỘ PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM - TẠNG THANH VĂN 


THÔNG BẠCH LỄ GIỚI THIỆU THÀNH TỰU SƠ BỘ CÔNG TRÌNH 
PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
HT Thích Như Điểi.......................................-22.-2222222222212221..200210.1200.1. c-, 227 


CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỚI THIỆU THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM.................. 231 


GHI NHANH DIỄN TIẾN LỄ RA MẮT THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
Nhuận Pháp..................................................-eceErriiiiiiiie 233 


THUYẾT TRÌNH I: 
LƯỢC SỬ PHIÊN DỊCH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN 
HT Thích Tuệ Sỹ | CS Nguyên Đạo ghi............................................................. 241 


THUYẾT TRÌNH II: 
PHẬT ĐIỂN VIỆT NAM 
GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát | ĐĐ Thích Thanh An ghi............................ 257 


THUYẾT TRÌNH III: 

ĐÚC KẾT THÀNH TỰU SƠ BỘ CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 

HT Thích Nguyên Siêu..................................................-e-eeeererrrrrrrrrrrree 265 


HÌNH ẢNH LỄ RA MẮT THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM.................. 279 


VIỆT PHẬT ĐẠI TẠNG KINH * Sông Thu (HT Thích Bảo Lạc).......281 


PHẨNII 


PHỤ LỤC CÁC VĂN KIỆN HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH 
& HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG LÂM THỜI 


" .ẽ .ẽ .  ổ Š5ổ 5a 56 6 cố s5 283 
° BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ NHẤT..................................--2-s-2t.4cz2z2zzzt 285 
° _ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ HAI...................................ss2-sss 2.31 22222-ze2 295 
° _ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ BA..................................2-s-2.2c22Ec 271727711... 302 
° BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ TƯ................................. -:c2c£c£czc.4Z22/272772722) 309 
° THÔNG BẠCH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH 

TAM TẠNG LÂM THỜI * Thiện thệ tử Thích Tuệ Sỹ........................... 321 
° THÔNG BẠCH SỐ 10 * Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ................. 327 
° DUYÊN KHỞI s HĐPDTTIT,...................................-.--4.2121-.3..202171-.-ec, 333 
° TÂM THƯ V/V: ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 

HT: ThÍỊCH.NGUVÊH SIỂI:..as Ss bi gusal6aaclkuusg08xan de tia đán Ea da can tuc 339 
° THÀNH PHẦN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP........................ 343 


° HỘI ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
VIETNAM TRIPITAKA FOUNDATION.................................. .s.-.-2-.2.2:z22222 346 


Phần I 


GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT 
ĐẠI TẠNG KINH 
VÀ VIỆC PHIÊN DỊCH 
TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN 


LỜI DẪN 


Tam Tạng 1973 y cứ trên ấn bản Đại Chánh tân tu Đại 
Tạng Kinh. Phần chính của Đại Chánh gồm 85 tập, mỗi 
tập trên dưới 1000 trang, khổ giấy bề ngang là 19cm, phủ bì 


}) ê án phiên dịch được đề xuất bởi Hội Đồng Phiên Dịch 


của bìa ngang là 19cm30; chiều dài là 25cm30 và phủ bì của bìa 
chiều dài là 26cm30; trong đó, 32 tập đầu bao gồm các bản dịch 
Phạn-Hán bắt đầu trước sau thế kỷ thứ II Tây lịch, trải dài trên 
dưới một nghìn năm, qua nhiều lần được tập đại thành và khắc 
bản. Trong số các khắc bản, ấn bản Đại Chánh đã chọn Cao-lệ 
Tạng bản, khắc bản lần thứ hai - khởi khắc năm 1236 đến 1251 
dưới triều Cao Lệ Cao Tông thì hoàn tất; đây là bản trùng khắc 
của khắc bản trước đó (1011-1087). 


Trong 32 tập phiên dịch Phạn-Hán này, mục lục được phân 
thành ba bộ phận chính gọi là Tam Tạng Thánh Giáo (Tripitaka) 
gồm Kinh (Suitra) - Luật (Vinaya) - Luận (Abhidharma), theo 
truyền thống, được kể là thiết lập từ Đại hội Kết tập lần đầu tiên 
tại thành Vương Xá. Trong ba tạng, mỗi tạng phân chia theo lịch 
sử phát triển của Ba Thừa: Thanh văn thừa, Đại thừa và Mật giáo. 
Thánh điển của mỗi thừa lại được phân phối theo lịch sử phát 
triển, tất nhiên là lịch sử phỏng định. 


14» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Năm 1973, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống 
chỉ đạo thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng với đề án chỉ 
tiết, y cứ theo ấn bản Đại Chánh làm bản đáy (để bản) để phiên 
dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam; và Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ tuân 
theo hệ thống mục lục này. Bấy giờ có một số Kinh-Luật-Luận đã 
được phiên dịch trước đó do yêu cầu tu học thường hành nên 
không theo một hệ thống nào cả. Do đó, Hội đồng đã ấn định 
chương trình phiên dịch có hệ thống chuẩn mực theo đề án, khởi 
sự từ bốn bộ A-hàm, được phân công cho hai Viện Cao đẳng Phật 
học: Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm Sài-gòn và Viện Cao 
Đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang, với sự hỗ trợ của Phân khoa 
Phật học Viện Đại Học Vạn Hạnh. Ngoài ra, một số kinh điển khác 
được các vị thành viên trong Hội đồng tự nguyện và tự chọn để 
phiên dịch. 


Sau khúc quanh lịch sử 1975, các cơ sở giáo dục Phật giáo, từ 
Sơ đẳng cho đến Cao đẳng và Đại học thảy đều bị giải tán. Dù vậy, 
chỉ trong thời gian ngắn, một số kinh điển cũng đã được hoàn tất, 
đáng kể là bốn bộ A-hàm và 600 quyển Đại Bát-nhã. Tuy nhiên, 
gần nửa thế kỷ trôi qua, mặc dù đất nước hòa bình, các vấn đề 
kinh tế xã hội cũng được phát triển trong điều kiện thuận lợi, 
nhưng công trình phiên dịch vẫn chưa được kế thừa xứng đáng. 


Cho đến nay, 18 vị thành viên trong Hội đồng Phiên dịch đã 
lần lượt viên tịch, chỉ còn tọa thế hai vị nhưng cũng đang đợi 
ngày quy tịch. Phần lớn các môn sinh đệ tử của Chư Trưởng Lão 
trong Hội đồng nay cũng viên tịch gần hết. Với tâm nguyện không 
để cho ngọn đèn Chánh pháp đã được Chư Sư trưởng thắp lên bị 
lu mờ và tắt ngúm, Chư Tôn Đức trong các châu lục, quốc nội và 
hải ngoại, đã tổ chức một buổi họp khoáng đại, với sự tham dự 
của Chư Tăng Ni và Cư sĩ, quyết định thành lập Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng Lâm Thời để kế tục sự nghiệp của Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng 1973. Do bởi thành viên phiên dịch hiện tại quá 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® 15 


ít, chưa thể nói là đủ để phiên dịch một cách chuẩn mực, cho nên 
Hội đồng cũng chỉ xứng danh với hai từ „Lâm thời”, trong khi chờ 
đợi chương trình đào tạo Tăng tài với trình độ nghiên cứu Phật 
học thế giới hiện tại. 


Trong thế giới ngày nay, Phật giáo được lưu truyền rộng rãi 
với ba hệ giáo nghĩa Thanh văn, Đại thừa và Kim cang thừa được 
ký tải thành văn trong hệ ngôn ngữ: Pali, Hán và Tạng. Trong đó, 
văn hệ Hán được xem là tương đối phong phú, hàm chứa giáo 
nghĩa của nhiều bộ phái khác nhau mà đại bộ phận cũng được 
tìm thấy trong hai ngữ hệ kia. Thế nhưng, văn hệ Hán hầu hết, 
nếu không nói là toàn bộ, là các bản dịch Phạn-Hán, trong khi đó, 
hiện tại, kể từ khi Đại học viện Nalanda bị thiêu hủy, kinh điển 
Sanskrit bị hủy hoại gần hết. Kể từ cuối thế kỷ thứ 8 cho đến 20 
Tây lịch, một số rất ít bản Phạn được tái phát hiện từ các đống đổ 
nát trong Tăng viện dọc theo con đường tơ lụa, qua các nước Tây 
vực trước đó là những quốc gia Phật giáo - nay là những quốc 
gia Hồi giáo. Những phát hiện này cũng đã giúp các nhà nghiên 
cứu hiểu biết phần nào về những sai lầm và khiếm khuyết trong 
một số bản dịch Phạn-Hán. 


Mặt khác, trong khi các nguyên bản Phạn chưa được phát 
hiện, người phiên dịch A-hàm và Tứ phần nếu không nhờ đối 
chiếu với các Nikãya và Vinaya-P3l]i sẽ phạm phải rất nhiều sai 
lạc trong các bản dịch Việt. Vì vậy, trong trình độ nghiên cứu 
Phật học hiện tại trên thế giới, một dịch giả Phật giáo từ Tam 
tạng Hán hệ, cần phải được trang bị các hệ ngôn ngữ chuyển tải 
Thánh điển, cụ thể là Sanskrit, P4li, Hán và Tạng, trong trình độ 
nhất định. Thánh điển Phật giáo từ Hán hệ hiện tại cũng được 
phiên dịch sang các ngôn ngữ phương Tây khá nhiều, trong đó 
có những dịch giả Anh hoặc Pháp, và cả người Hoa, nhưng trong 
trường hợp không có bản Phạn để đối chiếu, cũng phát hiện 
được nguyên hình cấu trúc ngữ pháp Phạn tiềm ẩn trong câu 


16 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


văn Hán; cho thấy vì chỉ đơn thuần dịch theo cấu trúc ngữ pháp 
Hán, đã phạm không Ít sai sót. 


Với ước nguyện hoàn thành bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam chuẩn 
mực dịch từ Hán hệ, Hội Đồng Hoằng Pháp đã tổ chức các khóa 
học Phạn văn do Giáo sư Trí Việt Đỗ Quốc Bảo, Tiến sĩ Sanskrit 
Đại Học Heidelberg, phụ trách. Đề án phiên dịch sẽ được lập theo 
trình độ thông hiểu Sanskrit qua các năm học. Chương trình đào 
tạo Sanskrit ước định trong 5 năm. Sau 5 năm học, các học viên 
có thể đủ trình độ để trở thành thành viên chính thức của Hội 
Đồng Phiên Dịch. 


Trong thời gian đương kỳ đào tạo, Hội Đồng Phiên Dịch sẽ 
tuyển chọn các bản dịch trước đây được đánh giá là đạt tiêu 
chuẩn trong trình độ nghiên cứu Phật giáo hiện tại trên thế giới. 
Một cách cụ thể, đó là bản dịch bốn A-hàm, cùng với Luật Tứ 
Phần, và một phần Tì-nại-da sự (Vinaya-vastu) thuộc bộ Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu (Mũlasarvastivada). Các bản Hán này đều 
có các tương đương với các Ñikaya và Vinaya-Pali, và ,Dul ba gzhi 
Tạng dịch. Thêm vào đó, Phạn bản của A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận 
(Abhidharmako$abhäsya) được phát hiện, chỉnh lý và ấn hành 
qua các ấn bản Devanagari và Romaji, cùng lúc bản sớ thích của 
Xứng Hữu (Yaýomaitra: Sphutarthaäa AbhidharmakošavyaRhya) 
đủ cả chín phẩm, hỗ trợ bản dịch Việt khả dĩ nắm bắt được ý 
nghĩa cũng như các quy tắc ngữ pháp từ Phạn sang Hán. Tất 
nhiên không thể nói đây là bản dịch hoàn hảo. 


Các bản Việt dịch Kinh-Luật-Luận này đều thuộc giáo nghĩa 
Thanh văn, do đó được tiêu danh là Thanh Văn Tạng. Mục tiêu 
được đề xuất trong đề án này là Thanh Văn Tạng cơ bản có thể 
được hoàn thành trong 5 năm đầu. Đây được đánh dấu là Giai 
đoạn I của đề án phiên dịch. Sau 5 năm, bắt đầu Giai đoạn II, 
bổ sung và hoàn thiện phần còn lại thuộc Thanh Văn Tạng, đồng 
thời chính thức phiên dịch theo đề án được đề xuất bởi Hội Đồng 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển HH 


Phiên Dịch Tam Tạng 1973, nghĩa là, trực tiếp phiên dịch theo 
mục lục của ấn bản Đại Chánh. 


Về Kinh tạng, khởi đầu là Thanh Văn Tạng, với A-hàm bộ và 
Bản Duyên bộ. Tiếp theo là Kinh điển thuộc Bồ-tát Tạng, khởi 
đầu với bộ Đại Bát-nhã. Từ đây trở đi, Đại Tạng Kinh Việt Nam 
được chính thức thành lập (nhập tạng), số quyển và số tác phẩm 
được đánh số thứ tự theo tiêu chuẩn của Hội Đồng Phiên Dịch và 
được công bố trong ấn bản của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt 
Nam. Sự nghiệp phiên dịch sẽ được kế thừa liên tục cho đến khi 
hoàn thành. Những khuyết điểm và sai lạc nếu có trong các bản 
dịch, sẽ được các thế hệ kế thừa hiệu chính và bổ sung, để cho 
Thánh ngôn càng lúc càng trở nên trong sáng, khế hợp với mọi 
căn cơ; để cho pháp vị như cơn mưa lớn mà khả năng hấp thụ 
tùy theo các loại thảo mộc lớn nhỏ, thảy đều lợi lạc trong đời này 
và nhiều đời sau. 


Ngày 16.4.2022 
HT. THÍCH TUỆ SỸ 


CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


TRÍ SIÊU - TUỆ SỸ 


I.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHIÊN DỊCH 


Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật có di giáo tối hậu cho các 
chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo 


AẠ” 


Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.” Phụng hành di giáo của đức 
Thế Tôn, các vị Trưởng lão A-la-hán đã thực hiện cuộc kiết tập 
lần thứ nhất tại thành Vương Xá, cùng hòa hiệp phúng tụng tất 
cả những điều đã được Phật giảng dạy trong suốt bốn mươi lăm 
năm giáo hóa; nền tảng của văn hiến Phật giáo mà về sau được 
gọi là Tam tạng được thành lập từ đó. 

Kể từ đó, giáo pháp của đức Thích Tôn theo bước chân du 
hóa của các Thánh đệ tử lan tỏa khắp bốn phương. Nơi nào Giáo 
pháp được truyền đến, nơi đó bốn chúng đệ tử học tập và hành 
trì theo phương ngôn của bản địa, như điều đã được đức Phật chỉ 
giáo: aqnujanami, bhikkhave, saRaya niruttiya buddhavacanam 
pariyapunitun tí. “Này các Tỳ kheo, Ta cho phép các ngươi học 


20s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Phật ngôn bằng chính phương ngữ của mình” Y cứ theo lời dạy 
này, ngay từ khởi thủy Phật ngôn đã được chuyển thể qua nhiều 
phương ngữ khác nhau. 


Khi các bộ phái Phật giáo phát triển, mỗi bộ phái cố gắng thành 
lập Tam tạng Thánh điển theo phương ngữ của địa phương được 
xem là căn cứ địa. Khi mà hệ thống văn tự tại Cổ Ấn Độ chưa 
phổ biến, sự lưu truyền Thánh điển bằng khẩu truyền là phương 
tiện chính. Do khẩu truyền, những biến âm do khẩu âm của 
từng địa phương khác nhau thỉnh thoảng cũng ảnh hưởng đến 
một vài thay đổi nhỏ trong các văn bản. Những biến thiên âm 
vận ấy trong nhiều trường hợp dẫn đến những giải thích khác 
nhau về một điểm giáo nghĩa giữa các bộ phái. Tuy nhiên, nhìn 
từ đại thể, các giáo nghĩa trọng yếu vẫn được hiểu và hành trì 
như nhau giữa tất cả các truyền thống, Nam phương cũng như 
Bắc phương. Điều có thể được khẳng định qua các công trình 
nghiên cứu tỉ giảo về văn bản trong hai nguồn văn hệ Phật giáo 
hiện tại: Pali và Hán tạng. Các bản Hán dịch xuất xứ từ A-hàm, 
và các bản văn Pali hiện đọc được, đại bộ phận đều nhất trí. Do 
đó, những điều được cho là dị biệt giữa hai truyền thống Nam và 
Bắc phương, mà thường hiểu lệch lạc là Tiểu thừa và Đại thừa, 
chỉ là sự khác biệt bởi môi trường lịch sử văn minh theo các địa 
phương và dân tộc. Đó là sự khác biệt giữa nguyên thủy và phát 
triển. Phật pháp truyền sang phương Nam, đến các nước Nam Á, 
nơi đó sự phát triển văn minh và các định chế xã hội chưa đến 
mức phức tạp, nên giáo pháp của Phật được hiểu và hành gần với 
nguyên thủy. Về phương Bắc, tại các vùng Đông Bắc Ấn, và Tây 
Bắc Trung Quốc, nhiều chủng tộc dị biệt, nhiều nền văn hóa khác 
nhau, và cũng do đó cũng xuất hiện nhiều định chế xã hội khác 
nhau. Phật pháp được truyền vào đó, một thời đã trở thành quốc 
giáo của nhiều nước. Thích ứng theo sự phát triển của đất nước 
ấy, từ ngôn ngữ, phong tục, định chế xã hội, giáo pháp của đức 
Phật cũng dần dần được bản địa hóa. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 21 


Thánh điển Tam tạng là nguồn suối cho tất cả nhận thức về 
Phật pháp, để học tập và hành trì, cũng như để nghiên cứu. Kinh 
tạng và Luật tạng là tập đại thành Pháp và Luật do chính đức Phật 
giảng dạy và quy định, là sở y cho tri thức và hành trì của Thánh 
đệ tử để tiến tới thành tựu cứu cánh Minh và Hành. Kinh và Luật 
cũng bao gồm những diễn giải của các Thánh đệ tử được thân 
truyền từ kim khẩu của đức Phật. Luận tạng, theo truyền thống 
Thượng tọa bộ Nam phương, và cũng theo truyền thống Hữu bộ, 
do chính đức Phật thuyết. Nhưng các đại Luận sư như Thế Thân 
(Wasubandhu), cũng như hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học 
trên thế giới hiện đại, đều không công nhận truyền thuyết này, 
mà cho rằng đó là tập đại thành các công trình phân tích, quảng 
diễn, và hệ thống hóa những điều đã được Phật thuyết trong Pháp 
và Luật. Kinh và Luật tạng được thành lập trong một khoảng thời 
gian nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp từ kim khẩu của Phật, và 
là sở y chung cho tất cả các bộ phái Phật giáo, bao gồm cả Phật 
giáo Đại thừa, mặc dù có những sai biệt do vấn đề truyền khẩu 
với các khẩu âm và phương ngữ khác nhau, theo thời gian và 
địa vức. Luận tạng là bộ phận Thánh điển phản ánh lịch sử phát 
triển của Phật giáo, bao gồm các phương diện tín ngưỡng tôn 
giáo, tư duy triết học, nghiên cứu khoa học, định chế và tổ chức 
xã hội chính trị. Tổng quát mà nói, đó không chỉ là phản ánh lịch 
sử phát triển của nội bộ Phật giáo, mà trong đó cũng phản ánh 
toàn bộ văn minh tại những nơi đạo Phật được truyền đến. Điều 
này cũng được chứng minh cụ thể bởi lịch sử Việt Nam. 


Mỗi bộ phái Phật giáo tự xây dựng cho mình một nền văn hiến 
Luận tạng riêng biệt, tập hợp các luận giải giáo nghĩa, bảo vệ kiến 
giải Phật pháp của mình, bài trừ các quan điểm dị học. Đây là nền 
văn hiến đồ sô, liên tục phát triển trên nhiều khu vực địa lý khác 
nhau. Cho đến khi Hồi giáo bành trướng tại Ấn độ, Phật giáo bị 
đào thải. Một bộ phận văn hiến Phật giáo được chuyển sang Tây 
Tạng, qua các bản dịch Phạn Tạng, và một số lớn nguyên bản 


22s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Phạn văn được bảo trì. Một bộ phận khác, lớn nhất, gần như hoàn 
chỉnh nhất, văn hiến Phật giáo được chuyển dịch sang Hán tạng, 
bao gồm hầu hết mọi xu hướng tư tưởng dị biệt của Phật giáo 
phát triển trong lịch sử Ấn Độ, từ Nguyên thủy, Bộ phái, Đại thừa, 
cho đến Mật giáo. Truyền thuyết ghi rằng Phật giáo được truyền 
vào Trung Hoa dưới đời Hán Minh đế, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 
10 (tl. 65), và bản kinh Phật đầu tiên được dịch sang Hán văn là 
Kinh Tứ thập nhị chương, do Ca-diếp Ma-đằng và Trúc Pháp Lan. 
Nhưng truyền thuyết này không được nhất trí hoàn toàn giữa các 
nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Điều chắc chắn là 
Khang Tăng Hội, quê quán Việt Nam, xuất phát từ Giao Chỉ (Việt 
Nam), đã đưa Phật giáo vào Giang Tây, miền Nam Trung Hoa. Các 
công trình phiên dịch và chú giải của Khang Tăng Hội đã chứng 
tỏ rằng trước đó, tức từ năm thứ 247 kỷ nguyên Tây lịch, thời 
gian được nói là Tăng Hội vào đất Kiến Nghiệp, quy y cho Tôn 
Quyền, Phật giáo đã phát triển đến một hình thái nhất định tại 
Việt Nam, cùng một số kinh Phật được phiên dịch. Điều này cũng 
được củng cố thêm bởi những điều được ghi chép trong Mâu Tử 
Lý hoặc luận. Có lẽ do hậu quả của thời kỳ Bắc thuộc, hầu hết 
những điều được tìm thấy trong hành trạng của Khang Tăng Hội 
và trong phi chép của Mâu Tử đều bị xóa sạch. Chỉ tôn tại những 
øì được ghi nhận là truyền từ Trung Quốc. 


Dịch giả Phạn Hán đầu tiên tại Trung Quốc được khẳng định 
là An Thế Cao (đến Trung Quốc trong khoảng TL. 147 - 167). Tất 
nhiên trước đó hẳn cũng có các dịch giả khác mà tên tuổi không 
được ghi nhận. Lương Tăng Hựu căn cứ trên bản Kinh lục xưa 
nhất của Đạo An (TL. 312 - 385) ghi nhận có chừng 134 kinh 
không rõ dịch giả; và do đó cũng không xác định trước hay sau An 
Thế Cao. Sự nghiệp phiên dịch Phật kinh Phạn Hán liên tục từ An 
Thế Cao, cho đến các đời Minh, Thanh được tập thành trong 32 
tập của Đại chính, bao gồm Thánh điển nguyên thủy, Bộ phái, Đại 
thừa, Mật giáo, 1692 bộ. Những trước tác của Trung Hoa, từ sớ 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 523 


giải, luận giải, cho đến sử truyện, du ký, v.v... tập thành từ tập 33 
đến 55 trong Đại chính, gồm 1492 tác phẩm. Số tác phẩm được 
ấn hành trong Tục tạng chữ Vạn còn nhiều hơn thế nữa. Đây là 
hai bản Hán tạng tương đối đầy đủ nhất, trong đó tạng Đại chính 
được sử dụng rộng rãi trên quy mô thế giới. 


Sự nghiệp phiên dịch Kinh điển ở nước ta được bắt đầu rất 
sớm, có thể trước cả thời Khang Tăng Hội, mà dấu vết có thể tìm 
thấy trong Lục độ tập kinh. Ngôn ngữ phiên dịch của Khang Tăng 
Hội là Hán văn. Hiện chưa có phát hiện nào về các bản dịch Kinh 
Phật bằng tiếng quốc âm. Suốt trong thời kỳ Bắc thuộc, do nhu 
cầu tinh thông Hán văn như là sách lược cấp thời để đối phó sự 
đồng hóa của phương Bắc, Hán văn trở thành ngôn ngữ thống trị. 
Vì vậy công trình phiên dịch Kinh điển thành quốc âm không thể 
thực hiện. Bởi vì, công trình phiên dịch Tam tạng tại Trung Hoa 
thành tựu đồ sộ được thấy ngày nay chủ yếu do sự bảo trợ của 
triều đình. Quốc âm chỉ được dùng như là phương tiện hoằng 
pháp trong nhân gian. Cho đến thời Pháp thuộc, trước tình trạng 
vong quốc và sự đe dọa bởi văn hóa xâm lược, văn hóa dân tộc có 
nguy cơ mất gốc, cho nên sơn môn phát động phong trào chấn 
hưng Phật giáo, phổ biến kinh điển bằng tiếng quốc âm qua ký 
tự La-tinh. Từ đó, lần lượt các Kinh điển quan trọng từ Hán tạng 
được phiên dịch theo nhu cầu học và tu của Tăng già và Phật tử 
tại gia. Phần lớn các Kinh điển này đều thuộc Đại thừa, chỉ một số 
rất ít được trích dịch từ các A-hàm. Dù Đại thừa hay A-hàm, các 
Kinh Luận được phiên dịch đều không theo một hệ thống nào cả. 
Do đó sự nghiên cứu Phật học Việt Nam vẫn chưa có cơ sở chắc 
chắn. Mặt khác, do ảnh hưởng ngữ pháp Phạn, các bản dịch Hán 
hàm chứa một số vẫn đề ngữ pháp Phạn Hán khiến cho ngay 
cả các nhà chú giải Kinh điển lớn như Cát Tạng, Trí Khải cũng 
phạm phải rất nhiều sai lầm. Chính Ngạn Tông, người tổ chức 
dịch trường theo lệnh của Tùy Dạng đế đã nêu lên một số sai lầm 
này. Cho đến Huyền Trang, vì phát hiện nhiều sai lầm trong các 


24» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


bản Hán dịch nên quyết tâm nhập Trúc cầu pháp, bất chấp lệnh 
cấm của triều đình và các nguy hiểm trên lộ trình. 


Ngày nay, do sự phát hiện nhiều bản Kinh Luận quan trọng 
bằng tiếng Sanskrit, cũng như sự phổ biến ngôn ngữ Tây Tạng, 
mà phần lớn Kinh điển Sanskrit được phiên dịch, nên nhiều công 
trình chỉnh lý được thực hiện cho các bản dịch Phạn Hán. Thêm 
vào đó, do sự phổ biến ngôn ngữ Pali, vốn được xem là ngôn ngữ 
Thánh điển gần với nguyên thuyết nhất, một số sai lầm trong các 
bản dịch A-hàm cũng được chỉnh lý, và tỉ giảo, khiến cho lời dạy 
của Đức Thích Tôn được thọ trì một cách trong sáng hơn. 


Trên đây là những nhận thức cơ bản để Ban phiên dịch Đại 
tạng kinh Việt Nam y theo đó mà thực hiện các bản dịch. Trước 
hết, là bản dịch các kinh A-hàm đang được giới thiệu ở đây. Các 
kinh thuộc bộ A-hàm được dịch sang Hán rất sớm, kể từ thời Hậu 
Hán với An Thế Cao. Nhưng phần lớn các truyền bản này đều 
phát xuất từ Tây vực, từ các nước Phật giáo thịnh hành thời đó 
như Quy-tư, Vu-điền. Do khẩu âm và phương ngữ nên trong các 
truyền bản được nói là Phạn văn đã hàm chứa khá nhiều sai lạc. 
Điều này có thể thấy rõ qua sự so sánh các đoạn tương đương 
Pali, hay các dẫn chứng trong Đại Tì-bà-sa, Du-già sư địa. Thêm 
vào đó, các dịch giả hầu hết đều học Phật và học tiếng Sanskrit 
tại các nước Tây vực chứ không trực tiếp tại Ấn Độ như La-thập 
và Huyền Trang, nên trình độ ngôn ngữ Phạn có hạn chế. Các 
vị ấy khi vừa đặt chân lên Trung Hoa, do khát vọng thâm thiết 
của các Phật tử Trung Hoa, muốn có thêm kinh Phật để học và 
tu, cho nên trong khi chưa tỉnh thông tiếng Hán, mà công trình 
phiên dịch lại được thôi thúc cần thực hiện. Vì không tỉnh thông 
Hán ngữ nên công tác phiên dịch luôn luôn qua trung gian một 
người chuyển ngữ. Quá trình phiên dịch đi qua nhiều giai đoạn 
mà chính người chủ dịch không thể quán triệt, cho nên trong 
các bản dịch hàm chứa những đoạn văn rất tối nghĩa, và nhiều 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ° 25 


khi nhầm lẫn. Trong tình hình như vậy, một bản dịch Việt từ 
Hán đòi hỏi rất nhiều tham khảo để hy vọng tiếp cận với nguyên 
bản Sanskrit đã thất lạc, và cũng từ đó mà hy vọng có thể tiếp 
cận với lời Phật dạy hơn, điều mà các bản Hán dịch do trở ngại 
ngôn ngữ đã không thể thực hiện được. 


Đại Tạng kinh Việt Nam chủ yếu căn cứ trên Đại chánh Đại 
tạng kinh, Nhật Bản, gồm 100 tập, được biên tập khởi đầu từ 
niên hiệu Đại chánh (Taisho) thứ 11 (TL. 1922), cho đến niên 
hiệu Chiêu Hòa (Showa) thứ 9 (TL. 1934), tập hợp trên 100 nhà 
nghiên cứu Phật học hàng đầu của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của 
Cao Nam Thuận Thứ Lang (Takakusu Junjiro) và Độ Biên Hải 
Húc (Watanabe Kaigyoku). Để bản sử dụng là bản in của Chùa 
Hải Ấn, Triều Tiên, được gọi là bản Cao-lệ. Công trình chỉnh lý 
văn bản căn cứ các khắc bản Tống, Nguyên, Minh, cùng một số 
khắc bản và thủ bản tại Hoa và Nhật khác như tả bản Thiên Bình, 
bản Liêu của Cung nội sảnh, bản chùa Đại Đức, bản chùa Vạn 
Đức, v.v...Một số bản văn được phát hiện tại các vùng trong Tây 
vực như Vu-điền, Đôn Hoàng, Quy-tư, Cao Xương, cũng được 
dùng làm tham khảo. Nhiều đoạn văn từ Pali và Sanskrit cũng 
được dẫn dưới cước chú để đối chiếu đoạn Hán dịch mà người 
biên tập nghi ngờ là không chính xác hoặc thuộc về dị bản nào đó. 


Nội dung Đại tạng Đại chánh được phân làm ba phần chính: 
phần thứ nhất, gồm 32 tập, là các bản dịch Phạn Hán bao gồm 
Kinh, Luật, Luận, được thuyết bởi chính kim khẩu của Phật, hay 
được kiết tập bởi các Thánh đệ tử, hoặc được trước tác bởi các 
Luận sư. Phần thứ hai, từ Đại chánh tập 33 đến tập 55, trước 
tác của Trung Hoa, bao gồm các sớ giải Kinh, Luật, Luận, và luận 
thuyết riêng biệt của các tông phái Phật giáo Trung Hoa, các sử 
truyện, truyện ký, du ký, truyền kỳ; các bản Hán dịch thuộc ngoại 
giáo như Thắng luận, Số luận, Ba tư giáo, Thiên chúa giáo, các tập 
ngữ vựng Phạn Hán, giáo khoa Phạn Hán, các Kinh lục. Phần thứ 


26» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


ba, từ tập 56 đến 85, tập họp các trước tác của Nhật Bản, gồm 
các sớ giải Kinh, Luật, Luận, phần lớn căn cứ trên các bản sớ giải 
Trung Hoa mà giải nghĩa rộng thêm, và các luận thuyết của các 
tông phái tại Nhật Bản. Còn lại 12 tập sưu tập các đồ tượng, tranh 
ảnh, phần lớn là các đồ hình mạn-đà-la của Mật tông. Ba tập cuối, 
tổng mục lục, liệt kê nội dung các bản Đại tạng lưu hành. 


II. ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM là một tập hợp các bản dịch Việt 
Đại tạng kinh Phật giáo từ truyền bản tiếng Trung Quốc, có tham 
cứu các truyền bản tiếng Phạn, Pali và Tây Tạng. Do đó, nó bao 
gồm toàn bộ các kinh điển Phật giáo đã được dịch ra tiếng Việt 
đã và đang lưu hành từ trước tới nay. Chúng ta đều biết, ngay 
từ thời kỳ Phật giáo truyền vào Việt Nam dưới triều đại Hùng 
Vương, đã có một số kinh điển được dịch ra tiếng Việt từ các 
truyền bản tiếng Phạn hay Pali. Những bản kinh tiếng Việt đầu 
tiên này tuy ngày nay đã tán thất qua thời gian, nhưng một số cấu 
trúc ngữ pháp tiếng Việt vẫn còn tồn tại trong các bản kinh tiếng 
Trung Quốc được dịch từ các văn bản tiếng Việt này, như Lục độ 
tập kinh, Cựu tạp thí dụ kinh, v.v... Những thế kỷ tiếp theo, truyền 
thống dịch kinh ra tiếng Việt này vẫn được tiếp tục mà dấu vết có 
thể tìm thấy qua một bài thơ ngũ ngôn của nhà thơ nổi tiếng thời 
Đường là Trương Tịch (750-820). Nhưng do thiên tai lẫn dịch 
họa, bản kinh tiếng Việt đầu tiên hiện còn lại là một bản dịch vào 
thế kỷ 15, được biết dưới tên Đại báo phụ mẫu ân trọng kinh, của 
Thiền sư Viên Thái (1380-1440). 


Qua thế kỷ 16 ta có bản dịch Quan Âm chân kinh, thường được 
biết dưới tên Truyện Phật Bà Quan Âm (khoảng 1585- ?). Đến thế 
kỷ 17 ta có một loạt các bản dịch giải của Minh Châu Hương Hải 
mà chúng ta hiện đã tìm thấy, như Diệu pháp liên hoa kinh, A-di- 
đà kinh, Ma-ha-bát-nhã ba-la-mật-da tâm kinh v.v... 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển °.27 


Thế kỷ 18 chứng kiến sự xuất hiện các bản dịch Luật tạng 
như Sa-di quốc âm thập giới của Như Trừng (1690-1780), Oai 
nghỉ diễn âm của Như Thị (1680-1740?), v.v... 


Qua thế kỷ 19 ta có bản dịch Pháp hoa quốc ngữ kinh do Pháp 
Liên thực hiện năm 1852 (hay 1856?). Từ đây trở đi kinh điển 
Phật giáo bằng tiếng Việt càng ngày xuất hiện càng nhiều. Cho 
nên, Đại tạng kinh Việt Nam là một tập hợp những bản kinh đã 
được dịch ra tiếng nước ta từ các truyền bản tiếng Trung Quốc và 
một số tiếng khác như Phạn, Tây Tạng. Riêng bản dịch tiếng Việt 
của kinh điển Phật giáo từ các truyền bản tiếng Pali thì chúng tôi 
cho in riêng, theo tiêu chuẩn quốc tế, và được đặt tên là Đại tạng 
kinh Nam truyền. Do đó ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM không bao 
gồm các bản kinh tiếng Việt được dịch từ các truyền bản Pali. 


Trên đây là giới thiệu sơ bộ vài nét chính của Đại tạng kinh 
Việt Nam, được biên dịch và ấn hành với mục đích cung cấp cho 
các Phật tử và người nghiên cứu Việt Nam những bản kinh tiếng 
Việt hình thành qua lịch sử. Các bản kinh nào chưa được dịch 
hoặc dịch chưa hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ tuần tự cho dịch lại để 
in vào bộ Đại tạng kinh này. 


Bản dịch Đại tạng kinh Việt Nam chọn Đại chánh tạng làm để 
bản, phiên dịch tất cả tác phẩm được ấn hành trong đó. Phàm lệ 
để thực hiện bản dịch tạm thời được quy định như sau: 


1. Đại tạng kinh Việt Nam bao gồm tất cả các bản dịch tiếng 
Việt của Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo đã xuất hiện ở 
nước ta từ trước đến nay, qua các thời kỳ với nhiều dịch 
giả khác nhau, để cho thấy quá trình hình thành Đại tạng 
kinh Việt Nam qua lịch sử. 


2. Về bản đáy, bản dịch Việt căn cứ trên ấn bản Đại chánh 
tân tu Đại tạng kinh 100 tập, mỗi tập trên dưới 1000 
trang chữ Hán cỡ 10pt và sẽ được đánh số theo thứ tự 


28s 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


của số ghi trong bản in Đại chính. Mỗi trang của bản in 
Đại chánh được chia làm ba cột: a, b, c. Số trang và cột này 
đều được ghi trong bản dịch để tiện tham khảo. 


Vì thế, một bản kinh chữ Hán có thể có nhiều bản dịch 
tiếng Việt, nên sau số thứ tự của Đại chính, sẽ đánh thêm 
các mẫu tự A, B, C... để phân biệt các bản dịch tiếng Việt 
khác nhau của cùng một bản kinh chữ Hán đó. 


Về xử lý văn bản trong khi phiên dịch, phần lớn căn cứ 
công trình hiệu đính và đối chiếu của bản Đại chánh. Ngoài 
ra, tham khảo thêm các công trình hiệu đính và đối 
chiếu khác. 


Giữa các ấn bản có những điểm khác nhau, bản Việt sẽ 
lựa chọn hoặc hiệu đính theo nhận thức của người dịch. 


Trong bản Hán, nếu chỗ nào xét thấy văn dịch hay từ ngữ 
không phù hợp với giáo nghĩa truyền thống phổ biến, 
người dịch sẽ tham khảo các Kinh, Luật, Luận cần thiết 
để hiệu chính. Những hiệu chính này được giải thích ở 
phần cước chú. 


Bản Hán dịch thực hiện căn cứ phần lớn trên sự truyền 
khẩu. Do đó những từ phát âm tương tự dễ đưa đến ngộ 
nhận, như sam Päli hay sama và samya; calavà jala; muti 
và mufthi, v.v... Trong những trường hợp này, người dịch 
sẽ tham chiếu các kinh tương đương, các bản Hán biệt 
dịch, suy đoán tự dạng nguyên thủy có thể có trong Phạn 
bản để hiệu chính. Những hiệu chính này đều được ghi ở 
phần cước chú. 


Do các truyền bản khác nhau giữa các bộ phái, để có nhận 
thức về giáo nghĩa nguyên thủy, chung cho tất cả, cần có 
những nghiên cứu đối chiếu sâu rộng. Công việc này ngoài 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển »«29 


khả năng hiện tại của các dịch giả. Tuy nhiên, trong trường 
hợp có thể, những điểm dị biệt giữa các truyền bản sẽ 
được ghi nhận và đối chiếu. Những ghi nhận này được 
nêu ở phần cước chú. 


9. Bản Hán dịch được phân thành số quyển. Bản dịch Việt 
không chia số quyển như vậy, nhưng sẽ ghi ở phần cước 
chú mỗi khi bắt đầu một quyển khác. 


10. Các từ Phật học trong một số bản Hán dịch nếu không phổ 
biến, do đó có thể gây khó khăn cho việc đọc và nghiên 
cứu, trong các trường hợp như vậy, tuy vẫn giữ nguyên 
dịch ngữ của bản Hán, nhưng dịch ngữ tương đương 
thông dụng hơn sẽ được ghi trong phần cước chú. Trong 
trường hợp có thể, sẽ ghi luôn dịch giả của những dịch 
ngữ này và xuất xứ của chúng từ bản dịch nào để tiện 
việc tham khảo. 


11. Các kinh sách tham khảo trong cước chú đều được viết 
tắt theo qui định phổ thông của giới nghiên cứu quốc 
tế; xem qui định về viết tắt ở cuối mỗi tập của Đại tạng 
kinh Việt Nam. 


II. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 


Dự án thực hiện bao gồm các công trình phiên dịch, biên tập, 
và ấn hành, một Hội Đồng phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam 
được thành lập, được điều phối bởi Tổng biên tập, với các nhiệm 
vụ được phân phối như sau: 


1. Ủy ban Phiên dịch. 


Để hoàn tất một bản dịch, các công tác sau đây cần được 
thực hiện: 


j0 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


a. Phiên dịch trực tiếp. Các văn bản lần lượt được phân phối 
đến các vị có trình độ Hán văn tương đối, kiến thức Phật học cơ 
bản, và khả năng ngôn ngữ cần thiết, phiên dịch trực tiếp từ Hán 
sang Việt. 


b, Hiệu đính và chú thích. Nhiệm vụ chủ yếu của phần hiệu 
đính là đọc lại bản dịch thô và bổ túc những sai lầm có thể có 
trong bản dịch. Trong thực tế, người hiệu đính còn phải làm 
nhiều hơn thế nữa. 


Trước hết là phần chỉnh lý văn bản. Phần này đáng lý phải 
thực hiện trước khi phiên dịch. Việc chỉnh lý văn bản thoạt tiên 
có vẻ đơn giản, vì người dịch chỉ lưu ý một số nhầm lẫn trong việc 
khắc bản của để bản. Những điểm khác nhau giữa các bản khắc 
hầu hết được ghi ở cước chú trong ấn bản Đại chánh, người dịch 
chỉ cần hiểu rõ nội dung đoạn dịch thì có thể lựa chọn những từ 
thích hợp trong cước chú. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ Phật 
pháp và khả năng tham khảo nên đa số người dịch không chọn 
được từ chính xác. Mặt khác, ngay cả các từ trong cước chú không 
phải hoàn toàn chính xác. Ngay cả Đại sư Ấn Thuận cũng phạm 
phải một số sai lầm khi chọn từ, vì không tìm ra các đoạn Pali 
hoặc Sanskrit tương đương nên phải dựa trên ức đoán. Những 
ức đoán này phần nhiều là sai. 


Mặt khác, nhiều sai lầm không phải do tả bản hay khắc bản, 
mà do chính từ truyền bản. Bởi vì, kinh điển từ Ấn Độ truyền 
sang hầu hết đều do khẩu truyền. Những biến đổi trong khẩu 
âm, phát âm, khiến nhầm lẫn từ này với từ khác, làm cho ý nghĩa 
nguyên thủy của giáo lý sai lạc. Người dịch từ Hán văn mà không 
có trình độ Phạn văn nhất định thì không thể phát hiện những 
sai lầm này. Điều đáng lưu ý là những sai lầm này xuất hiện rất 
nhiều và rất thường xuyên trong nhiều bản dịch Phạn Hán. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s31 


Phần hiệu đính tập trung trên cú pháp Phạn mà ảnh hưởng 
của nó trong các bản dịch khiến cho nhiều khi ngay cả những vị 
tỉnh thông Hán ngữ, các nhà chú giải kinh điển nổi tiếng, cũng 
phải nhầm lẫn. 


Để hiểu rõ nội dung bản dịch Hán, cần thiết phải tìm lại nguyên 
bản Phạn để đối chiếu. Đại sư Cát Tạng đã vấp phải sai lầm khi 
không có cơ sở để phân tích mệnh đề Hán dịch là năng động hay 
thụ động, do đó đã nhầm lẫn người giết với kẻ bị giết. Đó là một 
đoạn văn trong Thắng man mà nguyên bản Phạn của kinh này đã 
thất lạc, nhưng đoạn văn tương đương lại được tìm thấy trong 
trích dẫn tập Siksasamuccaya của Sãntideva. Nếu không tìm thấy 
đoạn Sanskrit được trích dẫn này thì không ai có thể biết rằng 
Cát Tạng đã nhầm lẫn. 


Rất nhiều kinh điển trong nguyên bản Phạn đã bị thất lạc. Ngay 
cả những tác phẩm quan trọng như Đại Tì-bà-sa chỉ tồn tại trong 
bản dịch của Huyền Trang. Nhiều đoạn được trích dẫn trong bản 
dịch Câu-xá, mà Phạn văn đã được phát hiện, cũng giúp người 
đọc Đại Tì-bà-sa có manh mối để đi sâu vào nội dung. Đọc một 
bản văn mà không nắm vững nội dung của nó, nghĩa là chính 
dịch giả cũng không hiểu, hoặc hiểu sai, sao có thể hy vọng người 
đọc hiểu được đoạn văn phiên dịch? Do đó, công tác hiệu đính 
không đơn giản chỉ bổ túc những khuyết điểm trong bản dịch về 
lối hành văn, mà đòi hỏi công phu tham khảo rất nhiều để nắm 
vững nội dung nguyên tác trong một giới hạn khả dĩ. 


Đại tạng kinh Việt Nam là bản dịch Việt từ Hán tạng, do đó 
không thể tự tiện thay đổi nội dung dù phát hiện những sai lầm 
trong bản Hán. Những sai lầm này mang tính lịch sử, do đó không 
được phép loại bỏ tùy tiện. Tuy vậy, bản dịch Việt cũng không 
thể bỏ qua những nhầm lẫn được phát hiện. Những phát hiện 
sai lầm cần được nêu lên, và những hiệu đính cũng cần được đề 


32» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nghị. Những điểm này được ghi ở phần cước chú để cho bản Việt 
vẫn còn gần với bản Hán dịch. 


Trên đây là một số điều kiện tất yếu để thực hiện một bản dịch 
tương đối khả dĩ chấp nhận. Trong tình hình hiện tại, chúng ta 
chỉ có rất ít vị có thể hội đủ điều kiện yêu cầu như trên. Do đó, dự 
án thực hiện hướng đến chương trình đào tạo, không đơn giản 
chỉ là đào tạo chuyên gia dịch thuật, mà là bồi dưỡng những vị 
có trình độ Phật học cao với khả năng đọc và hiểu các ngôn ngữ 
chuyển tải Thánh điển, chủ yếu các thứ tiếng Pali, Sanskrit, Tây 
Tạng và Hán. 


Trong tình hình nghiên cứu Phật học hiện tại trên thế giới, 
người muốn nghiên cứu Phật học mà không biết đến các ngôn 
ngữ này thì khó có thể nắm vững giáo nghĩa căn bản. Và đây cũng 
là điều mà Ngạn Tông đã nêu rõ trong các điều kiện tham gia 
dịch thuật trong việc phiên dịch được bảo trợ bởi Tùy Dạng đế, 
mặc dù Ngạn Tông chỉ yêu cầu hiểu biết Phạn văn nhưng đồng 
thời cũng yêu cầu kiến thức uyên bác không chỉ tỉnh thông Phật 
điển mà còn cả thư tịch ngoại giáo. 


Chi tiết chương trình đào tạo cần được trình bày trong 
một dịp khác. 


2. Ủy ban Ấn hành. 

Công tác ấn hành gồm các phần: 

a. Sửa lỗi chính tả của các bản dịch. Hiện tại lỗi chính tả trong 
các bản dịch do các Thầy, Cô, và Phật tử tự nguyện chỉnh sửa. 
Nhưng chỉ là công tác nghiệp dư, do không chuyên trách, và do 
đó cũng thiếu kinh nghiệm trong việc phát hiện lỗi, nên các bản 
in phổ biến tồn tại khá nhiều lỗi chính tả. 

b. Trình bày bản in. Công tác này tùy thuộc điều kiện kỹ 
thuật vi tính. Sơ khởi, ban ấn hành chưa đủ điều kiện để có 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s«33 


những vị thành thạo sử dụng kỹ thuật vi tính trong việc trình 
bày văn bản. 


Công việc này hiện tại do các Thầy Cô phụ trách, với trình độ 
kỹ thuật do tự học, và tự phát. Vì vậy, trong nhiều trường hợp 
không khắc phục được lỗi kỹ thuật nên hình thức trình bày của 
bản văn chưa được hoàn hảo như mong đợi. 


Sự nghiệp phiên dịch được định khoảng 15 năm, hoặc có thể 
lâu hơn nữa. Hình thức Đại tạng kinh do đó không thể được thiết 
kế một lần hoàn hảo. Trong diễn tiến như vậy, tất nhiên trình độ 
kỹ thuật được cải tiến theo thời gian, khiến cho hình thức trình 
bày cũng cần thay đổi cho phù hợp với thời đại. Hậu quả sẽ khó 
tránh khỏi là sự không đồng bộ giữa các tập Đại tạng kinh ấn 
hành trước và sau. 


c. Ấn loát. Sau khi hình thức trình bày được chấp nhận, bản 
dịch được đưa đi nhà in. Trách nhiệm ấn loát được giao cho nhà 
in với các điều khoản được ghi thành hợp đồng. Vẫn đề ấn loát 
như vậy tương đối ổn định. Tuy nhiên, cũng cần có người chuyên 
trách để theo dõi quá trình ấn loát, hầu tránh những sai sót kỹ 
thuật có thể có do nhà ïn. 


d. Phát hành, phổ biến và vận động. Một nhiệm vụ không kém 
quan trọng là phát hành và phổ biến Đại tạng kinh. Công việc này 
đáng lý do một ban phát hành chuyên trách, nhưng trong điều 
kiện nhân sự hiện tại, một ban như vậy chưa thể thành lập, do 
đó ban ấn hành kiêm nhiệm. Thêm nữa, công trình phiên dịch là 
sự nghiệp chung của toàn thể Phật tử Việt Nam, không phân biệt 
Giáo hội, hệ phái, do đó cần có sự tham gia và cống hiến của chư 
Tăng Ni, Phật tử, bằng hằng sản và hằng tâm, bằng tâm nguyện 
cá nhân hay tập thể dưới các hình thức hỗ trợ và bảo trợ bằng 
vật chất hoặc tinh thần, cống hiến bằng tất cả khả năng vật chất 
và trí tuệ. Công việc vận động này để cho được hữu hiệu với sự 


34 ° Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


tham gia tích cực của nhiều chúng đệ tử, cũng cần được chuyên 
trách bởi một ban vận động. Trong điều kiện nhân sự hiện tại, 
ban ấn hành kiêm nhiệm. 


HẬU TỪ 


Trải qua trên dưới hai nghìn năm du nhập, những giáo nghĩa 
căn bản mà đức Phật đã giảng được học và hành tại Việt Nam, 
đã đem lại nhiều an lạc cho nhiều cá nhân và xã hội, đã góp phần 
xây dựng tình cảm và tư duy của các cộng đồng cư dân trên đất 
nước Việt. Thế nhưng, sự nghiệp phiên dịch cũng như ấn hành 
để phổ biến Thánh điển, làm nền tảng sở y cho sự học và hành, 
chưa được thực hiện trên quy mô rộng lớn toàn quốc. 


Sự nghiệp phiên dịch tại Trung Quốc trải qua gần hai nghìn 
năm, với thành tựu vĩ đại, tập đại thành và bảo tồn kho tàng 
Thánh điển thoát qua nhiều trận hủy diệt do những đức tin mù 
quáng, cuồng tín. Sự nghiệp ấy đại bộ phận do các quốc vương 
Phật tử tích cực bảo trợ, đã là sự nghiệp chung của toàn thể nhân 
dân theo từng giai đoạn đặc biệt của lịch sử. Việt Nam tuy cũng 
có các minh quân Phật tử, nhưng do tác dộng bởi các yếu tố 
chính trị xã hội nên chưa từng được tổ chức quy mô dưới sự bảo 
trợ của triều đình. Chỉ do yêu cầu thực tế học và hành mà một số 
kinh điển được phiên dịch, nhưng chưa đủ để lập thành nền tảng 
tương đối hoàn bị cho sự nghiên cứu sâu giáo nghĩa. 


Gần đây, vào năm 1973, một Hội đồng Phiên dịch Tam tạng 
lần đầu tiên trong lịch sử được thành lập, gồm Chủ tịch: Thượng 
tọa Thích Trí Tịnh, Tổng thư ký: Thượng tọa Thích Quảng Độ, 
với các thành viên quy tụ tất cả các Thượng Tọa và Đại Đức đã có 
công trình phiên dịch và có uy tín trên phương diện nghiên cứu 
Phật học, dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s«35 


giáo Việt Nam Thống nhất. Chương trình phiên dịch được soạn 
thảo trên quy mô rộng lớn, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh nên 
chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ. Một phần của thành quả 
này về sau được ấn hành năm 1993 bởi Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới danh 
hiệu “Đại tạng Kinh Việt Nam”. Thành quả này là các kinh thuộc 
bộ A-hàm được phân công bởi Hội đồng Phiên dịch Tam tạng, 
trong đó, Trường A-hàm và Tạp A-hàm do TTT Thiện Siêu, TT Trí 
Thành và ĐĐ Tuệ Sỹ thuộc Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức, Nha 
trang; Trung A-hàm và Tăng nhất A-hàm do TT Thanh Từ, TT Bửu 
Huệ, TT Thiền Tâm thuộc Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, 
Saigon. Ngoài ra, một phần phân công khác cũng đã được hoàn 
thành như: TT Trí Nghiêm: Đại Bát Nhã (Huyền Trang dịch, 600 
cuốn) thuộc bộ Bát-nhã. TT Trí Tịnh: Kinh Ma-ha Bát-nhã-ba-la- 
mật (Đại phẩm) thuộc bộ Bát-nhã; Kinh Diệu pháp Liên hoa (La- 
thập dịch), thuộc bộ Pháp hoa; Kinh Đại phương Quảng Phật Hoa 
nghiêm (bản Bát thập) thuộc bộ Hoa nghiêm, và toàn bộ Đại Bảo 
tích. Các bản dịch này cũng đã được ấn hành nhưng do đệ tử của 
các Ngài chứ chưa đưa vào Đại tạng kinh Việt Nam. 


Những vị được phân công khác chưa thấy có thành quả được 
công bố. Mặc dù với nỗ lực to lớn, nhưng do hoàn cảnh nhiễu 
nhương của đất nước nên thành tựu rất khiêm nhượng. Thêm 
nữa, các thành tựu này cũng chưa hội đủ điều kiện và thời gian 
thuận tiện để được hiệu đính và biên tập theo tiêu chuẩn nghiên 
cứu và phiên dịch Phật điển trong trình độ nghiên cứu Phật giáo 
hiện đại của thế giới, do đó cũng chưa thể được dự phần trong 
sự nghiệp phiên dịch và nghiên cứu Phật học trên quy mô quốc 
tế, như là cống hiến của Phật giáo Việt Nam cho cộng đồng nhân 
loại trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của toàn thể Phật 
tử thế giới vì lợi ích và an lạc của hết thảy mọi loài chúng sanh. 
Sự nghiệp như vậy không thể là cống hiến cá biệt của một cá 
nhân hay tập thể, của một Giáo hội hay hệ phái, mà là sự nghiệp 


j6 »* Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


chung của toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam, không chỉ 
một thế hệ, mà liên tục trong nhiều thế hệ, cùng tồn tại và tiến 
bộ theo đà thăng tiến của xã hội và nhân loại. Trên hết là báo 
đáp ân đức của Phật Tổ, đã vì an lạc của chúng sanh mà trải qua 
vô vàn khổ hành, qua vô số a-tăng-kỳ kiếp. Thứ đến, kế thừa sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Thầy Tổ để cho ngọn đèn Chánh 
pháp luôn luôn được thắp sáng trong thế gian. 


Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết, trên nương nhờ uy thần nhiếp 
thọ của Chư Phật và Thánh Tăng, cùng với sự tán trợ của chư vị 
Trưởng lão hiện tiền trong hàng Tăng bảo, kêu gọi sự hỗ trợ cống 
hiến bằng tất cả tâm nguyện và trí lực, bằng tất cả hằng sản và 
hằng tâm, của bốn chúng đệ tử Phật, để sự nghiệp hoằng pháp 
đệ nhất tối thắng này được tiến hành vững chắc và liên tục từ thế 
hệ này cho đến nhiều thế hệ tiếp theo, duy trì ngọn đèn Chánh 
pháp tồn tại lâu dài trong thế gian vì lợi ích và an lạc của hết thảy 
chúng sanh. 


Mùa Phật đản 2552 - Mậu tý 2008 
Trí Siêu - Tuệ Sỹ 


cẩn bạch 


THE INTRODUCTION TO THE 
VIETNAMESE TRIPITAKA 
TRANSLATION PROJECT 


TRÍ SIÊU - TUỆ SỸ 
Trans by VIÊN MINH 


Yo vo, ãnanda, maya dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so 
vo mamaccayena sattha. 


[. A BRIEF ACCOUNT OF THE VIETNAMESE 
TRANSLATIONS FROM THE TRIPITAKA 


Before His reaching Nirvana, the Buddha had given the last 
admonition to His disciples that: “the Dharma which I have 
taught and the Fundamental Laws enacted, will be your guidance 
now that I no longer remain with you.” To comply with the Lord 
Buddha's last teachings, the Elders Arahat assembled for the 
First Buddhist Council at Rajagrha, so that together they would 


j8» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


come upon an agreementon reciting all ofthe Buddhas teachings 
during His 45-year lecturing to and educating His disciples. The 
foundation for Buddhist literature, which later was known as 
the Triple Buddhist Canon of Scriptures (the Tripitakas or the 
Three Baskets), was then procreated. 


From then, the sacred teachings ofthe Lord Buddha advanced 
with the traveling footsteps ofHis Great Disciples spreading to all 
fourdirections.Whereverthisteachingschanneledto,thefollowers 
learned and practiced them accordinply to their respective 
regional dialect, just as the Buddha has instructed: anujanami, 
bhikkhave, sakaya niruttiya buddhavacanam pariyapunitun tỉ. “Ï 
allow you, o Bhikkhus, to learn the word of the Buddha ïn his 
own đdialect.” So from the beginning, according to this teaching, 
the Buddhist scriptures were modified into many different 
native tongues. When Buddhism developed into various schools, 
each of the branches tried to compile its own Sacred Scriptures 
in the native language where Buddhism arrived. When the Old 
Indian system of written language was not widely developed yet, 
Buddhist Scriptures were mainly passed down by way of oral 
recitation. This means of oral transmission, which caused a lot 
of disparates in pronunciation due to the diverse local dialects, 
sometimes affected the few modifications founded in the 
writings. This phonological variation, in few instances, caused 
the different exegesis among the sects regarding the meaning 
of the Teachings. However, in looking at the whole picture, the 
essential teachings remained the same ïn interpretation as well 
as in practice among all the schools, both the Northern and 
the Southern traditions. This commonness can be validated 
throuph the on-going research and comparative works of all 
the teachings recorded in the two main Buddhist literatures 
that are in existence: the Pali canon and the canon written in 
Chinese characters. The Chinese translation originated from the 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s39 


Agamas, and the Pali canon that still can be verified, both are 
in accordance with each other in most of their contents. Hence, 
the differences that are known between the Northern and the 
Southern traditions - also incorrectly referred to as Theravada 
and Mahayana - are only slight diversifications in the historical 
and cultural backgrounds of each locality and ethnic race. That 
is the difference of the primitive and the later developments. 
The Buddhist teachings that arrived in the Southern countries 
were understood and practiced more in the original way, 
due to the fact that the development, the civilization and the 
societal institutions of these nations were still rather simple 
and uncomplicated. On the contrary, Northern societies in the 
north of India and northwest of China, have had more variant 
races and diverse cultures, thus they acquired more different 
societal and moral codes. Buddhism arrived ¡in these nations, 
after a time, often became the state religion of such countries. 
And the Buddha's teachings, likewise, was localized to be more 
suitable with the linguistic, traditional and social ways of life of 
that particular nation. 


The sacred Triple Basket of Scriptures is the gateway to all 
understandings of the Dharma, a great source of knowledge 
for practice, as well as for study. The Vinaya Pitaka (The Basket 
of Discipline) and the Sutra Pitaka (The Basket of Sayings), 
a comprehensive collection of Dharma and Vinaya (Truth 
& Laws) that the Buddha had actually demonstrated and 
regulated, are the substantial ground for the Holy Disciples 
to learn and practice aiming at the ultimate goal of attaining 
the perfection of wisdom and virtue. These two Baskets also 
contained the interpretive explanations of the Great Disciples 
who heard the teachings directly from the Lord Buddha. The 
last of the Tripitakas, the Abhidharma Pitaka, according to the 
traditions of the Theravadin School in the South, and those of 


40s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


the Sarvastivada in the North, also came from the golden words 
of the Buddha. But there are some great Buddhist philosophers 
like Vasubandhu, along with most of the world's well known 
academic authorities on the Buddhist Canon of the present 
time, who dont acknowledge that the Abhidharma directly 
came from the Buddha Himself but rather these works are 
a collection of varieties of analyses, studies, interpretations, 
and systematization of what was taught by the Buddha from 
the first two Baskets - the Basket of Sayings and the Basket of 
Discipline. The Sutras and the Vinayas were construed during 
a determined period of time, gathered directly or indirectly 
from the golden words (verbatim) of the Buddha, and are the 
principal foundation for all schools of Buddhism, including the 
Mahayana school, regardless of the differences caused by the 
oral transmission in the course of time, affected by the diverse 
dialectical accents. 


The Abhidharma is the part of the Holy Scriptures that 
reflects the historical development of Buddhism in all aspects, 
including the religious beliefs, philosophical thinking, scientific 
researches, and the jurisprudential, socio-political and cultural 
developments. Generally speaking, this Basket comprised not 
just the historical advancement within Buddhism itself, but 
also depicted the entire cultural change of the localities that the 
Buddha's teachings have reached. This same change was also 
substantially proven ïn the history of Vietnam. 


Each of the Buddhist traditions created its own canonical 
literature, which depicted the best exogesis to thoroughly 
understand the scriptures°Ã  meaning, protected the 
comprehension and interpretation of the Canon, and refuted 
all heretic dogmas. This massive literature continuouslÌy 
evolved across many diverse geographical zones. Not until the 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển °4I 


sipgnificant spread of Islam into India was Buddhism getting 
gradually eliminated. One part of this Buddhist literature was 
transferred to Tibet, by means of the Tibetan translations from 
the Sanskrit scriptures, and a great number of the Sanskrit 
originals were well preserved until today. The other part of the 
historical literature - the largest and most comprehensive - was 
translated into Chinese and contained almost all of the different 
thought processes of Buddhism ïn the history of India, from the 
Primitive, Scholastics, Mahayana, and Mysticism. 


Legend has ït that Buddhism arrived in China under the reign 
of Emperor Mingdi of the Han Dynasty (bc 65), in the Era of 
Yungping. The very first sutra that was translated to Chinese 
was the Sutra of Forty Two Sections by Kashyapa-maganta 
and Zhu Falan. This legend, however, is really not unanimousÌy 
agreed by all Chinese Buddhist scholars and historians. The only 
true account was that of Khang Tang Hoi (Ch. Kang Seng Hui) 
who was a Vietnam-born from Tonkin. He went to the Jiangzuo 
to become the first Buddhist propagator in southern China. 
All of his works in translating and commentating the Buddhist 
texts can authenticate that before that time, from 247 CE, 
when Khang Tang Hoi entered the Jianye territory, taking in 
Sunquan as his disciple, Buddhism has already propagated to a 
fairly steady form ïin Vietnam, and many scriptural works were 
already being translated. This fact can also be further reinforced 
by the written essay of Mau Tu called Li Hua Lun (Mu-zu's 
Trease on the Justified Doubts). Unfortunately, almost all of 
these literatural works found in Khang Tang Hoi's biography and 
Mu-zu s record were missing, probably as a consequence from 
the Northern invasion. What remained only were the work that 
was supposedly recognized as handed down from the Chinese 
translation. 


42s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


The first Sanskrit-Chinese translator in China was known to 
be An The Cao (ch. Anshigao) (who came to China around 147- 
167 CE). Of course, there were other scholars before him but 
their names were not recorded or known anywhere in history. 
Luong Tang Huu (Ch. Liang Sengyou), based on the oldest texts 
of Dao An (ẪCh. Daoan) (312 385 CE), found that there were 
about 134 Buddhist texts that have no known author/translator, 
therefore, it was hard to place a time when they were written, 
whether before or after the work of An The Cao. 


The Chinese translations from the Sanskrit Scriptures, 
which continuously worked out from An The Cao to the time 
of Minh and Thanh dynasties, were compiled into the first 32 
volumes of the Taisho Tripitaka, which included the scriptures 
of Theravada, Mahayana, and Mystic Buddhism, amounting 
to 1692 documents. Besides those, there were volumes 33 to 
55 Of the Taisho Tripitakas, which comprised of 1492 Chinese 
texts ranging from exegetical essays, interpretive extracts, to 
historical stories, traveling anecdotes, etc.. Other than the 
Taisho, the Swatika Extension of the Chinese Tripitaka contained 
even more known literatural works. These two Chinese 
Buddhist manuscripts literally held the most complete Buddhist 
philosophical materials, of which the Taisho Tripitaka is the 
widely implemented epitome on a larger scale internationally. 


The Buddhist scripture translating history in Vietnam began 
very early, possibly even before the time of Khang Tang Hoi. 
Some of the subtle indications can be traced in the text named 
Collection of Sutras on the Six Paramitas (Ch.= Liu Du JiJing). 
Khang Tang Hoi used the Sino-vietnamese to translate. There 
are no known translation of the Buddhist scriptures using the 
national language (i.e. vietnamese). During the entire period of 
Northern subordination, with the need to thoroughly master 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 43 


the Chinese language to perfection as immediate tactics to cope 
with this Northern influential monopoly, Chinese became the 
dominating language of our country. So the work to translate 
the sacred texts into our own language was impossible. The 
translation seen today of the Buddhist Scriptures in China was 
possible and tremendously successful only because it was 
sponsored by the ruling court of that time. The Vietnamese 
language was only used as a means to propagate Buddhism 
within the commoners. 


Following the Chinese dominaton was the French 
colonization. Faced with the fall of the nation, and under the 
pressure of the invasive civilization, our traditional culture was 
on the brink of being uprooted. Accordinply, many monks were 
leaving their secluded mountain abodes to engage in arousing 
the movement of rejuvenating Buddhism, promoting the use of 
Buddhist texts in Vietnamese transcripted in Latin alphabets. 
The Buddhist literature in Chinese were subsequently converted 
into our national language, responding to the need of the Sangha 
members and lay Buddhist followers. The majority of these 
canonical texts belonged in the Mahayana tradition, only a small 
number of which could be accounted for from the Agamas (V. A 
Ham) translation. But whether they were from the Mahayana, 
or the Agamas, all the available texts did not follow any specific 
guidelines. Therefore, the studies of Buddhism had yet to have a 
substantial foundation. 


Ön the other hand, because of the impact of the Sanskrit 
grammar in the Chinese translations a number of grammatical 
problems were so unfamilar that even some of the eminent 
exegeters like Jizang or Zhiyi often committed a lot of these 
misinterpretations. That made Ngan Tong, the organizer of the 
translationacademyunder the order ofEmperor Sui Yangdi (605- 


44s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


618 AD), worried most about detecting many ofthese mistakes. 
Because of the discovery several ofthese errors, another famous 
scholar - Xuanzhuang - determined to venture into a pilgrimage 
to the West in search of the true Dharma, despite the imperial 
ban, and fatal dangers and difficulties along the trip. 


Today, due to the discovery of many important original 
manuscripts in Sanskrit, and the readily available Tibetan texts 
that were translated directly from Sanskrit, the tedious work 
to correct and improve many Sanskrit to Chinese translations 
can finally be done. In addition, with the thriving Pali language, 
which has always been regarded as the closest to the sacred 
language of the Buddha, many of the errors found in the Chinese 
version Agamas are being comparatively modified, so that the 
teachings of our Lord Buddha can be understood and absorbed 
more transparently. 


The above-mentioned notes are the fundamental observations 
that the Committee of the Vietnamese Tripitaka Translation 
taskforce canapplyasguidelinesinworkingwiththismonumental 
task. First, there are the texts in the Agamas mentioned here. 
The Chinese versions from the Agamas were done very early in 
the Post-Han era (ca. 250-220 AD) by Anshigao. Most of these 
were introduced from the countries in the westwhere Buddhism 
flourished at that time such as Kucha, or Khotan. Due to the oral 
transmission and the different dialects, the Sanskrit scriptural 
version containedalotofmispronunciations leadingtonumerous 
misinterpretations. This can be confirmed by comparing the 
equivalent texts composed in Pali, or studying some quotations 
in the Great Commentary Mahavaibhasya or the Yogacarabhumi- 
sastra. Besides, unlike Kumarajiva and Xuanzhuang, and few 
others, most of the Chinese translators learned Sanskrit and 
practiced Buddhism in the western regions, and not directly 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ° 45 


in India, so their proficiency in Sanskrit was rather limited. As 
soon as their arrivals in China, they were faced with the grave 
demand ofhaving more Buddhist texts for Chinese Buddhists to 
study and practice. This pressured them to carry out the instant 
translation, despite their weak expertise in the language. Their 
lack of proficient knowledge of the Chinese language usually 
required the aid of an outside interpretor. For this reason, the 
translating work went through many steps that even the main 
translator sometimes could not go through; as a result, the texts 
contained quite a few ambiguous and obscure sections and 
erroneous representations. Therefore, a Vietnamese translation 
from Chinese required lots of reference, if an approach to the 
lost Sanskrit texts were expected, and consequently a deeper 
understanding into the Buddha's words was hopefully gained. 
Thats what the Chinese translations could not carry out due to 
the language obstacles. 


The Vietnamese Tripitaka is essentially based on the Taisho 
Tripitaka of Japan, which was initiated during the ruling era of 
Taisho 11 in 1922, and lasted until the ruling era of Showa 9 in 
1934. This massive compilation, comprised of 100 volumes, was 
assembled by the Taisho Tripitaka Publication Association that 
included over 100 leading Buddhist scholars of Japan during 
that time under the supervision of the internationally known 
Buddhist academics Takakusu Junjiro and Watanabe Kaigyoku. 
The master copy in use belonged to Haein Temple of Korea, 
also called the Korean edition. The textural proofread was 
based mainly on the block-printed editions of Sung, Yuan, 
Minh dynasties, and a few other block-printed editions and 
manuscripts from China and Japan, such as the handwritten 
copy of Tenbin, the Liao edition of Kunaisho, the manuscript of 
Daitokuji Temple, or that of Mantokuji Temple, etc... Another 
manuscript discovered somewhere in the Western countries 


46 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


such as Khotan, Tunhuang, Kucha, or Gaochang, also served as 
referential sources. A number of citations from Pali and Sanskrit 
texts are also footnoted as comparison with the Chinese 
translation, in which the authoritative editors may have posed 
questionable suspicions on their accuracy, or that they may 
belong in certain unidentifiable texts. 


The contents of the Taisho Tripitaka were divided ïinto 
three main corpora: the First Corpus included 32 volumes 
that comprised the Sanskrit-to-Chinese versions of all three 
Baskets - the Sutras, the Vinaya, and the Abhidharma - that are 
either taught by the Buddha as verbatim texts, or revised by 
His Great Disciples during the assembilies, or later compiled by 
authoritative Buddhist Scholars. The Second Corpus, from Taisho 
vol. 33 to 55, written in Chinese, composed of commentaries on 
the Sutras, Vinaya, and Abhidharma, plus sectarian treatises of 
the Chinese Buddhism, historical accounts, narrative chronicles, 
travel anecdotes, and legendary narrations; also the non- 
Buddhist versions such as Vaisheshika, Sankhya, Zoroastrianism, 
Catholicism, and the Sanskrit - Chinese glossary, textbooks, and 
prayer books. The Third Corpus, from vol. 56 to 85, gathered 
together all the written works of the Japanese scholars, which 
included explanations of the Sutras, the Vinaya, and the 
Abhidharma basically themed on the existing commentaries in 
Chinese but with further clarification and connotations, plus the 
sectarian treatises of Japanese Buddhism. The next 12 volumes 
of the Taisho Tripitaka were found to have collections ofreligious 
Iconographs and illustrations, mainly those of various Mandala 
pictopgrams of Buddhist Mysticism. The very last 3 volumes were 
indexes listing the particulars of all existing and circulating 
Tripitakas. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ° 47 


II. THE EXISTING VIETNAMESE TRIPITAKA 


The Vietnamese Tripitakas, as being compiled up to now, 
is a comprehensive collection of Vietnamese translations of 
Buddhist Scriptures, based on the Chinese Canon, with extensive 
researches into the Sanskrit, Pali, and Tibetan versions. Thus, 
our Tripitaka included inclusively all the known and widely 
circulated Buddhist works that were ever translated into 
Vietnamese all throughout our history. 


We all know very well, that ever since Buddhism was first 
propagated into Vietnam during the reign of Emperors Hung, 
there existed probably a number of Buddhist texts translated 
directly to Vietnamese. Of course these very first works were 
all lost and cannot be accounted for anywhere ïn literature, but 
deep research and side by side comparison has proven that many 
syntactic structures of the Vietnamese language can be readily 
found in some Chinese texts (probably translated directly from 
the Vietnamese versions), for example the Collection oƒ Sutras 
on the six Paramitas (Ch. Liu tu chi ching} or the Old Sutra on 
Miscellaneous Parables (Ch. Chiu tsa pT yu ching). During the 
next few following centuries, the tradition of translating the 
sutras into Vietnamse continued to prosper. Their traces could 
be found in the five-characters verse of the famous Tang Poet 
Zhangji (750-820). Unfortunately, due to natural disasters and 
enemy devastations over times, these valuable works were 
destroyed. The earlier holy text in Vietnamese that still exists 
nowadays is a translation worked outin the 15th Century, by the 
Zen Master Vien Thai (1380-1440), known as Kinh Dai Bao Phu 
Mau An Trong Kinh (The Sutra on the universal Acknowledgement 
0ƒ the Parents° Benevolence). 


Then in the 16th Century, we have the Quan Am Chan 
Kinh (True Sutra oƒ the Bodhisattva Kwan Yin), that are more 


48s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


widely known as Truyen Phat Ba Quan Am (the Story oƒthe She- 
Buddha Kwan Yin) that was written around 1585-... ?, not sure 
by which author. 


In the 17th Century, Minh Chau Huong Hai (time unknown) 
translated and connotated many Sutras that we have found 
in existence and still availbale, such as Dieu Phap Lien Hoa 
Kinh (Sutra on the Lotus oƒ the True Law), A-di-da Kinh (the 
Amitabha Sutra), and Ma-ha-bat-nha ba-la-mat-da Tam Kinh (the 
Heart sutra on the Maha Prajna Paramita), etc... 


The 18th Centure witnessed the appearance of the versions 
belonging to the Basket ofDiscipline, such as Sa-di Quoc Am Thap 
Gioi (The Ten Precepts oƒ Samanera in the national language) 
by Nhu Trung (1690-1780), or Oai Nghi Dien Am (Samanera s 
everyday Conducts Interpreted in national language) by Nhu Thi 
(1680-1740), etc... 


At the turn of the 19th Century, we have the Phap Hoa Quoc 
Ngu Kinh (The Lotus Sutra in Vietnamese) by Phap Lien around 
1852. From then on, Buddisht Scriptures in Vietnamse were 
translated and published in great number. Thus, we can safely 
say that the Vietnamese Tripitaka is a monumental collection 
of Buddhist literature translated from Chinese versions, as 
well as from Sanskrit, and Tibetan languages. The direct Pali 
tranlations of the Buddhist Canon, however, was collected and 
printed separatedly according to the criteria known worldwide, 
and was named the Vietnamese Therevadan Tripitaka (Dai Tang 
Kinh Nam Truyen). Therefore, the Vietnamese Tripitaka does not 
contain the versions of the Sacred Scriptures from the original 
Pali language. 


Above is a preliminary representation and some main 
characteristics of the proposed Vietnamese Tripitaka that 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 49 


should be compiled, edited and published with the purpose 
of providing a wealth of resource, a mine of information 
accomplished throughout history, to the academic scholars and 
prospective researchers, students and teachers of Buddhism, 
as well as interested non-acedemic readers and amateurish 
writers. The remaining versions that are not yet translated, or 
unaccomplished, will eventually be translated, compiled, and 
incorporated ïinto the present Tripitaka. 


The Vietnamese Tripitaka chose the Taisho Tripitaka as the 
master copy, in which every single work would be translated. 
The guidelines for performing this task would temporarily be 
specified as below: 


1. The Vietnamse Tripitaka includes all translated versions 
from the Sacred Scriptures found in existence in our 
country throughout history, by numerous known 
scholars throuph the generations. This will help to get a 
general view over the progress of its compilation in the 
Course of history. 


2. With regards to the master copy, the Vietnamse 
translation would be based on the Taisho Tripitaka that 
comprised of 100 volumes, with somewhere closed 
to 1000 Chinese characters of 10pt-size in each of the 
volume. The seriel numbers would be coded after that of 
the Taisho. Each of the page in the Taisho is divided into 
3 columns named a, b, and c. The number of pages and 
columns will also be notated in the translation for easily 
and coherently referencing. 


3. Incidentally, each of the Chinese scriptural text may 
even have many Vietnamese translated versions; so 
accordingly, each of the serial number of the Taisho 


90 * 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


would be tagged with A, B, C... as to differentiate with 
the various translations of the same original in Chinese. 


With regards to the correction of the master copy in 
the process of translation, the manipulation is mostly 
based on the Taisho, with further reference to other 
available sources. 


With regards to the discrepancies among the various 
edtions, it is the translatorˆs discrete knowledge that will 
guide in the selection for the alternatives. 


The translator is suggested to research more thoroughly 
other Tripitakas and Scriptures, in order to adjust 
for words or sentences found in the Chinese version 
that supposedly contradict the well-established 
orthodox doctrine. 


The Chinese translation was done based mainly on the 
oral transmission and recitation. Consequently, lots 
of mispronunciation were found such as samin Pali 
VS samaand samyaR; cala vs jalq; muti vs mufthi, etc... 
In these cases, the translators will have to consult the 
equivalent texts in other diverse Chinese versions, and 
sometimes making reference to the available Sanskrit 
texts to estimate these words' original forms, and 
proposing the correct formats. These proposals would 
also be included in the footnote sections 


Due to the variety of texts in different Buddhist Schools, 
we oupht to have extensive comparative researches to 
arrive at a true understanding of the orthodox meanings 
accepted by all Buddhist traditions. This requirement 
is beyond the existing cabability of our translators. 
However, as the need arises, the different points of view 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s51 


10. 


li 


IIL 


found in these texts would be noted and compared, and 
their notations will also be represented in the footnotes. 


The Chinese translated works are divided into many 
juans (books or volumes. The Vietnamese version 
will not be in such divisions, but the beginning of each 
Chinese volume will also be specified in the footnotes. 


Buddhist terms in a number of the Chinese versions, 
in the case when not widely adopted and used, may 
cause difficulties in understanding and studying; they 
would be retained as such, but their equivalent - more 
popular and readily adaptable - would be included in the 
footnotes. In appropriate cases, the translator's name, 
and the original text containing these obsolete words, 
will also be notated for further reference. 


. All sutra and doctrinal works mentioned in the footnotes 


will be represented in the same universal formats 
currently used by international scholars; these regulated 
formats about abreviations are always included at the 
end of each volume of the Vietnamese Tripitaka. 


THE IMPLEMENTATION OE THE 
TRIPITAKA PROJECT 


The implementation of the project developed through 
translating, editing, and publishing requires the establishment 


of a Council of the Vietnamese Tripitaka Project with a 


General Editor in charge, and with the major responsibilities 


assigned below: 


1. The Translation Commiittee. In order to complete a translating 


Work, these tasks have to be performed: 


52% Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


a. literary translation: the texts are distributed to scholars 
with relatively proficient Chinese, with at leasta basicknowledge 
of Buddhist study, and with the linguistic ability needed to 
translate directly from Chinese to Vietnamese. 


b. the revision and commentation: the main purpose of this 
regulating person is to review the rouph translation and improve 
or elaborate on the wording, and correct the mistakes possibly 
found in the translation. In reality the revision work requires 
much more than just that. 


Eirst of all, there 1s the correction of the texts. This should 
generally be done before the actual transtation takes place. 
Correction of the texts at first may seem simple, because the 
translator just need to note these erroneous typographical 
mistakes. Most of these errors are explained in the footnotes of 
the Taisho Tripitaka, the translator just need to understand the 
content of the translating paragraph to select the appropriate 
characters from the footnote sections. However, due to the limited 
understanding level in Buddhism and the inadequate research 
ability, most translators dont choose the correct characters. 
Even the great Scholar An Thuan committed many ofthese errors 
by selecting an inappropriate representation of characters; 
because of the lack of Pali or Sanskrit equivalent texts, guess- 
work was most often applied. And these guess work is usually 
incorrect. Sometimes, errors are found not from re-written or 
block-printed editions, but from the original works themselves. 
Because Buddhist doctrine from India were passed down from 
generation to generation mostly in the form of oral recitation. 
The language deviation and phonetic inaccuracy, which could 
mistake the pronunciation of one word with another, can create 
the erroneous understanding of the original teachings. The 
person who translate from Chinese to Vietnamese, but without 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s53 


a proficient knowledge of Sanskrit, would not be able to detect 
these subtle mistakes in the Chinese version. And it would be 
of noteworthy to acknowledge that there are numerous and 
often occurring mistakes as such mentioned, in many Sanskrit 
to Chinese translations. 


The needed revision focused on the Sanskrit Buddhist Canon. 
Its relevant influence in the translated documents often times 
caused difficulties in even the most knowledgeable of Old 
Chinese, and errors and mistakes happened to some ofthe most 
respected commentators of Buddhist literature. To thoroughly 
understand the contents ofthe works to be translated, it usually 
was necessary to find the exact documents in Sanskrit in order 
to do the comparison. The most reknown Venerable ]izang made 
plenty of mistakes in his commentaries because he just did not 
have a comparable source to decipher whether the sentences 
Wwere active or passive; so he did err on occation, for example 
he had mistaken one who killed with the one being killed in a 
certain section of the Srimaladevi Sutra; this particular Sanskrit 
version was lost, it was a discovery noted in the Siksasamuccaya 
of Santideva. 


Many original Sanskrit texts were lost over the years. Even 
some of the more important ones like the Maha Vaibhasya only 
existed in the translated form by Xuanzhuang. Fortunately, the 
original text ofKosabhasya was found,in which many chapters in 
the translated text have related notations, so that students ofthe 
Mahavaibhasya at least have a chance to concur and understand 
deeper into the content of this notable document. Reading a text 
without having a strong grip of understanding its content, is 
probably because of the fact that even the translator didn't even 
grasp the full content ofa document or understand it incorrectly, 
how could one expect the readers to get the meaning of the 


94 * Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


translated text? Therefore, the task of revision is not simply just 
improving and correcting the insufficiencies in the grammatical 
errors of the translation, but it requires an extensive research 
to really understand the content of the original document in its 
limited possibilities. 


The Vietnamese Tripitaka is a translation from the Chinese 
version. The translator should not just alter the content as 
needed, even ïf the mistakes were found in the Chinese texts. 
Because these errors still carried historical bearings, no one 
should take the liberty to change or delete anything from it. Ôn 
the other hand, the Vietnamese Tripitaka should not just Ignore 
these misrepresentations found in translated Chinese literature. 
These errors should always be indicated, and its revision should 
be suggested and denoted in the footnote area to clearly explain 
the difference so that the Vietnamese version can correlate well 
to the Chinese translation. 


Above, we just pointed out the few particular requirements 
to proceed with the translation of Scripture in a relatively 
acceptable manner. In the present condition, we have very few 
Individuals who are truly qualified with those specifications. 
Thus, the steps needed now are more indicative of a process 
to train more qualified translators, not just merely creating 
translating agents, but enriching those who already have an 
acceptable understanding of Buddhist philosophy together with 
an ability to read and understand all selected languages of the 
Sacred Scripture, namely Pali, Sanskrit, Tibetan, and Chinese. In 
the current translation work in the world, those who want to 
study Buddhism but do not know these old languages fluently, 
would not fare very well in understanding the basic canonical 
teachings. Anzong, the manager of the translation academy 
under the sponsorship of Emperor Sui Yangdi, also required 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® 95 


such knowledge of his collaborators in hope of being admitted 
to the academy. Besides the need of profound knowledge of the 
Sanskrit language and Buddhist teachings, he also requested 
the comfortable range of knowledge in matters outside of 
Buddhism as well. 


More specifics in creating a department to help training more 
translators for the Tripitaka work will be presented in a separate 
documentation at a later time. 


2. The Publishing Committeee. The areas in publishing the 
Tripitaka include: 


a. the correction of all the spelling mistakes in the translated 
documents. Oftentimes, these errors are being corrected as 
needed when the readers noticed them while the documents 
are being used. These readers can be just regular monks, nuns, 
or just lay buddhists, certainly not experts in the field, thus they 
are more apt to have less experience in discovering these errors. 
Even the so-called already corrected texts that are in use, still 
contain many of these mistakes. 


b. the presentation of the text. This task depends on the 
available computer technology. In the beginning, there are few 
experts in the field of computerized presentation and lay-out 
for publishing the finished texts into books. The task was done 
mostly by self-taught and self-produced individuals. Therefore, 
many do not master the technique available in the program 
enoupgh to successfully employ the software ability to its fullness 
for the purpose of presenting the works to theiïr perfection. 


The translation of the Tripitaka is expected to take roughly 
15 years or more to complete. Hence the entire set up cannot 
be created completely at one time. In that long drawn-out 
period of time, of course technology continues to improve and 


96 * Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


the presentation method may vary accordingly. The resulting 
manuscripts that are done at various times during the process 
will reflect this unavoidable difference. 


c. the printing process. After the presentation and lay-out 
WOFrk is accepted, the translated manuscript will be given to the 
printing companies that are contracted for this work. This final 
part at the printers is usually more stable. But there is still the 
need for someone to check in over time on the printing process 
to ensure that technical difficulties do not result from it. 


d. the distribution, marketing, and delivery. Distribution and 
delivery ofthe Tripitaka will notbe an unimportanttask. Itshould 
be done by a taskforce created specifically for this purpose, but 
for now the printing companies are in charge of this process 
because there is not enough manpower to provide a separate 
department. Besides, the Tripitaka translation task should be 
the mutual work of all Vietnamese Buddhists, no matter what 
sects, traditions, schools, or groups. All sangha members should 
be involved and partookin the taskforce, whether it is by manual 
works, mental helps or monetary contributions, individually or 
by groups. The marketing of the final and complete Vietnamese 
Tripitaka also requires a separate department to handle this task 
more effectively, but of course our manpower resource does not 
allow ït, so once again, the work is now temporarily in the hands 
of the printing companies. 


CONCLUSION 


More than two thousand years since the fundamental 
teachings ofthe Buddha have arrived in Viet Nam. Buddhism has 
been practiced and applied by many generations. Ithas rewarded 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s9 


numerous individuals and societies with the feeling of peace 
and comfortin their lives. It has contributed in the development, 
growth, and success of many social groups, both sentimentally 
and intellectually. But so far, the tasks of translating, printing, 
and distributing Buddhist literature as the foundation on which 
to base our beliefs and practice, were never performed as a 
taskforce that really should encompass the entire nation. 


The historical Chinese Buddhist translation also spanned 
out almost two thousand years, but with the grand success 
of creating, maintaining, and saving the immense wealth of 
literature despite many close calls to being destroyed due to 
ignorance and fanaticism. The great success of the Chinese 
Tripitaka was partly due to the royal endorsement of many 
dynasties that believed in Buddhism, and due to the wholesome 
support of the people in various times ïin history. Vietnam also 
have had royal Buddhist believers, but because of many factors 
including political and social impacts, there was never a well 
organized assembly supported by the royalty to take on the task 
of composing our Buddhist canon. Just because of the need of 
their own practice and learning, that some of the sutras were 
translated by individual monks throughout history, but those 
individual works were not enouph to become the foundation on 
which to base the needed research and exploration deep into 
the teachings. 


The most recent occasion was in 1973, when a historical 
first-ever committee of Tripitaka translators was formed, which 
included The Most Venerable Thich Tri Tỉnh as Chairman, the 
Most Venerable Thich Quang Do as Secretary General, and many 
highly capable monks who already have plenty of experience 
in translating texts, and highly regarded in the research area 
of Buddhist literature. This committee was supported and 


598 * Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


overseen by the Executive Institute of the Sangha, a part of the 
Unified Buddhist Church ofVietnam. The slate for this committee 
was prepared on a grand scale, but again due to the war torn 
situation in Vietnam at that time, only a very small portion of 
the works was finished. This meager accomplishment was later 
assembled and printed in 1993 by the Vietnamese Institute 
of Buddhist Research, under the guidance of the Vietnamese 
Buddhist Church, and was renamed “the Vietnamese Tripitaka.” 
In this collection, the Agamas (kinh A Ham) was assigned by the 
Translation Committee into two parts: the Truong A Ham (The 
Long Agamas) and Tap A Ham (The Connected Agamas) were 
given to the Most Venerable Thich Thien Sieu, the Most Venerable 
Thich Tri Thanh, and the Venerable Tue Sy ofthe Hai Duc Institute 
of Hipher Buddhist Studies located in Nha Trang. The second 
section, the Trung A Ham (The Midium Agamas) and Tang nhat 
A Ham (The Enumerated Agamas) were the responsibility of the 
Most Venerable ThichThanh Tu, the Most Venerable Thích Buu 
Hue, the Most Venerable Thich Thien Tam of the Hue Nghiem 
Institute of Higher Buddhist Studies of Saigon. 


Besides the Agamas, other works were also accomplished, 
including: 


Works by the Most Venerable Thich Tri Nghiem: The 
Mahaprajna Paramita Sutra (Chinese translation by Xuanzhuang) 
belonging to the Mahaprajna literature. This sutra contains 
600 volumes. 


Works by the Most Venerable Thịch Tri Tinh: 1/ The Maha 
Prajna Paramita Sutra (Chinese translation by Kumarajiva) 
belonging to the Mahaprajna literature.; 2/ The Lotus Sutra 
(Chinese translation by Kumarajiva) ) belonging to the Pundarika 
literature; 3/ the Avatamsaka Sutra (Chinese translation 
by Šiksãnanda), and 4/ the Maharatnakuta. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 599 


These extra works of the two scholars mentioned above were 
assembled and printed by their own disciples, and were not yet 
incorporated to the Tripitaka of Viet Nam. 


There are others who were given parts of the work in the 
translationprocess buttheirresultsarenotyetannouncedorseen. 


Despite the good intention, the end result is quite minimal 
due to the difficult situations of the country at that time. 
Additionally, this result also does not meet the qualifications 
and the customary time to perform the revision and editing 
according to the current international criteria for researching 
and translating Buddhist documents. So this work that was 
once started well-intentionally, stil could not be accepted as 
the standardized Buddhist literature collections, as the proven 
Vietnamese contributions to the spreading of the Buddha's 
golden scripture to all followers and believers in the world as 
the way to seek peace and happiness for all sentient beings. 


Such grand work cannot be the contributions of certain 
Individuals or group, nor a particular tradition or church, but 
Itis the participating jobs of all Vietnamese Buddhist members 
as a whole; it cannot be ofjust one period of time, but spanning 
from generations to generations in existence and progressive 
improvement in this forever changing society. Such work is 
needed, first of all, to show profound gratitude to our many 
ancestors before us who have gone through numerous hardship, 
over countless asankhy time, in the sole purpose ofseeking ways 
to bring peace and happiness to all sentient beings. Secondly, it is 
to continue the task of our ancestors and masters of propagating 
the teachings, that should be similar to a continuously well lit 
Lamp of Dharma, for all the world to benefit from. 


60 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


In summary, with the benediction of all Buddhas and all the 
Holy Disciples and Sages, and throuph the blessings ofthe present 
Most Venerable Elders in the Vietnamese Buddhist ranks, we are 
urgently pleading to all four assemblies of Buddha's disciples to 
generously help, with all your might and mental ability, in this 
most profoundly needed Tripitaka Project, so that it could be 
proceeded firmly and continuously from our present time to 
many generations to come, so that the Lamp of Dharma could 
forever shine in this world, for the beneficial inner peace and 
happiness of each and everyone ofus sentient beings. 


The Vesak season of 2552 in Buddhist calendar. 
(in the year oƒ2008 or Mau Ty) 

Tri Sieu - Tue Sy 

Trans. by Vien Minh 


LƯỢC SỬ KHẮC BẢN 
ĐẠI TẠNG KINH 


TUỆ SỸ 


I. SƠ KỲ LƯU THÔNG KINH ĐIIỂN 


Mặc dù lịch sử Phật giáo truyền vào Trung quốc được truyền 
thuyết cho là chính thức vào thời Hán Minh Đế, niên hiệu Vĩnh 
bình 10 (TI. 65) bởi Phạn tăng Ca-diếp Ma-đẳằng, và bản Kinh 
Phật đầu tiên được biết đến ở Hoa Hạ là Kinh Tứ thập nhị chương; 
nhưng truyền thuyết này được các nhà nghiên cứu ngày nay cho 
là ngụy tạo. Nhân vật đầu tiên truyền dịch Kinh Phật, với các bản 
dịch Phạn Hán ngày nay còn đọc được, phải kể là An Thế Cao Z4 
THẩIï, người An-tức (Ba-tư, Parsua/Perses), đến Trung Hoa dưới 
triều Hán Hoàn Đế, khoảng 147 TI. Sự nghiệp phiên dịch của An 
Thế Cao, như được ghi chép trong Xuất Tam tạng ký tập quyển 2 
(T55n2145_p0006b0), tất cả có 34 bộ 40 quyển. 


Theo thống kê của Khai nguyên Thích giáo lục quyển 1 
(T55n2154, tr. 477a22), kể từ Hậu Hán Hiếu Minh Hoàng đế, 
niên hiệu Vĩnh bình thứ 10 (TI. 67), cho đến Đại Đường Thần 


62s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Vũ Hoàng đế, Khai nguyên 18 (TI. 730), trải qua 664 năm, trong 
khoảng đó, tổng số kinh điển phiên dịch tính được 2278 bộ, 7046 
quyển, với số lượng truyền dịch 176 người. Đây được xem là mốc 
cho khắc bản đầu tiên của Đại tạng kinh Hán văn. 


Phật kinh được truyền dịch vào Trung Hoa có được một điểm 
thuận duyên cho sự phổ biến rộng rãi; đó là nhờ vào các bản 
chép tay trên giấy. Chữ Hán được phát minh rất sớm, nhưng trải 
qua các triều đại từ Châu đến Hán, văn tự được ghi chép trên các 
thẻ tre hay thẻ gỗ, được kết lại bằng dây thành quyển. Do bởi 
tính cồng kềnh của các quyển thẻ tre, người ta thay thế chúng, 
viết trên một loại lụa nhữn; nhưng giá của nó lại rất cao, vì vậy 
cần kiếm một nguyên liệu khác thay thế. Thái Luân #*ffq (TI. 63- 
121), Hoạn quan dưới triều Hán Minh Đế (TI. 28-75), sử dụng 
các vật liệu rẻ tiền như vỏ cây, vải bố, giẻ rách v.v..., sau quá trình 
xử lý, chế biến thành giấy. Nhờ phát minh này mà nửa thế kỷ sau, 
các bản dịch của An Thế Cao được lưu truyền, và Đạo An đã có 
thể sưu tập và thống kê các kinh điển đã được phiên dịch, sao 
chép và lưu thông rộng rãi. Tuy vậy, những gì được ghi trên lụa, 
trên giấy thật dễ bị thiêu hủy, chỉ những thứ được khác chạm 
trên đá mới mong tồn tại lâu dài. Điều này đã được chứng thực 
trong lịch sử lưu truyền Thánh giáo tại Trung quốc. 


Khởi đầu du nhập trễ lắm cũng kể từ hậu bán thế kỷ II sau Tây 
lịch, cho đến khoảng đầu thế kỷ thứ V; trong khoảng 300 năm ấy, 
Phật giáo như vết dầu loang phát triển phồn thịnh trong quốc độ 
này, được tiếp đón nồng nhiệt từ hạng thượng lưu, trí thức cho 
đến bình dân, với những dịch giả tài danh như Cưu-ma-la-thập 
(Kumajva), Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra), v.v..; và những 
danh sĩ lỗi lạc đương thời như Tăng Duệ, Tăng Triệu, không chỉ 
nhất thời mà trong mọi thời đại. 


Sau một thời thống nhất qua hai triều đại Ngụy và Lưỡng Tấn; 
cho đến Tây lịch 420, Đông Tấn bị lật đổ, Trung quốc bước vào 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 63 


thời kỳ phân tranh Nam Bắc Triều kéo dài trên một thế kỷ rưỡi. 
Trong đó, Nam triều (TI. 420-589) bao gồm bốn nước: Tống, Tà, 
Lương, Trần. Bắc triều (TI. 439-581) gồm năm nước: Bắc Ngụy, 
Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề và Bắc Chu. 


Dưới sự thống trị của hai nước Ngụy và Chu trong Bắc triều, 
Phật giáo Trung quốc trải qua hai thời Pháp nạn khốc liệt. 


Mặc dù nhờ vào phát minh giấy và mực mà kinh điển Phật 
giáo được lưu truyền phổ cập; tuy vậy, số lượng các bản chép tay 
được phổ biến không phải không có giới hạn của nó. Thêm vào 
đó, qua nhiều cuộc chiến tranh, và nhiều lần Phật giáo bị trấn áp, 
kinh điển bị thiêu hủy không phải không có. Số lượng bao nhiêu 
thì không thể biết rõ. 


Cụ thể, dưới triều Bắc Ngụy, Phật giáo trải qua một trận đàn áp 
khốc liệt. Thái Vũ đế Thác-bạt-đào K?Z#‡#i#š ñŠš (408-452 TỊ.), 
vị Hoàng đế thứ ba của triều Bắc Ngụy 1#, năm thứ 7 Thái bình 
chân quân (TI. 446), ban bố lệnh tru diệt hết sa-môn trong thiên 
hạ, hủy Phật tượng, thiêu hủy kinh sách; từ đây về sau, ai nói 
đến Phật sẽ bị tru diệt cả nhà. Thái tử Thác-bat-hoảng fi#8 % lại 
là người sùng mộ Phật pháp, ba lần dâng biểu can, không được 
nghe theo, bèn bí mật thông tin khiến nhiều tăng lữ trốn thoát 
nạn tru diệt, nhiều kinh sách được bí mật cất dấu bảo toàn. Năn 
năm sau, Thác-bạt-hoảng bị Tông Ái giết. Sáu năm sau (TI. 452), 
Thái Vũ đế bị hoạn quan Tông Ái Zš2Š giết, tôn Thác-bạt-dư lên 
ngôi. Cũng trong năm đó Thác-bạt-dư #8 bị giết; trưởng tử 
của Thác-bạt-hoảng, đích tôn của Thác-bạt- đào, là Thác-bạt-tuấn 
†ñizkŸä lên ngôi, hủy bỏ lệnh diệt Phật, trùng hưng Phật pháp. 


Hơn một thế kỷ rưỡi sau, Phật giáo Trung Hoa lại trải qua 
một tai kiếp khác đưới thời Bắc Chu Vũ đế (543-578 TI.). Chu Vũ 
đế Vũ Văn Ung ]ñj|®Z# S È &1(543—578) ban đầu tuy cũng tín 
phụng Phật giáo, nhưng về sau do chịu ảnh hưởng Nho giáo, xếp 


64s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


hạng Nho giáo số một, Đạo giáo số hai, Phật giáo liệt vào hạng ba 
thấp kém nhất. Niên hiệu Kiến đức thứ 3 (TÌ. 574), hạ chiếu dứt 
trừ Phật giáo và Đạo giáo, hủy diệt kinh tượng, bãi bỏ sa-môn, 
đạo sĩ. Kiến đức năm thứ 6 (T. 577), sau khi diệt Tề, tại vương 
quốc này, nơi Phật giáo thịnh hành sau thời bị đàn áp, Chu Vũ 
đế tiến hành quy mô chính sách diệt Phật, cưỡng bức hơn 300 
vạn tăng ni hoàn tục, phá hủy hơn 4 vạn cảnh chùa. Năm sau (TÌ. 
578), Chu Vũ đế mất, trưởng Vũ Văn Uân ® 3Ÿ tức vị, hiệu 
ữ Tuyên đế. Năm Đại thành 1 (579), Tuyên đế ban chiếu trùng 
hưng Phật giáo. Cũng năm đó, truyền ngôi cho con Vũ Văn Xiển 
“:ll, bấy giờ mới 7 tuổi, hiệu Tĩnh đế ##?#. Năm Đại tượng 3 
(TI. 581), Tùy vương Dương Kiên Bễ T-25% bức bách Tĩnh đế hạ 
chiếu nhường ngôi. 


II. TÙY-ĐƯỜNG: KHẮC KINH VÁCH ĐÁ Ƒÿ1li £ï## 


Dương Kiên phế Bắc Chu Tĩnh đế, tự lập xưng đế, cải nguyên 
hiệu Khai hoàng, đổi quốc hiệu Đại Tùy, thống nhất toàn bộ Trung 
quốc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Trung quốc: thời 
đại hoàng kim của Phật giáo, đỉnh cao văn học, tư tưởng trải qua 
các triều Tùy, Đường, Tống. 


Ngay sau khi tức vị, Tùy Văn đế hạ chiếu tu sửa các tự viện bị 
phá hủy dưới các triều Bắc Ngụy Thái Vũ đế và Bắc Chu Vũ đế; 
sưu tầm lại những kinh điển được cất giấu, hoặc bị thất lạc. 


Trải qua hai cuộc Pháp nạn, Đại sư Huệ Tư Ãš 1 (515-577), vị 


Tổ thứ hai của tông Thiên thai, ưu tư về sự lưu truyền kinh điển. 
Thánh điển đươc lưu truyền nhờ vào phương tiện sao tả. Thế 
nhưng, chữ viết trên lụa hay giấy rất dễ bị thiêu hủy qua những 
cuộc Pháp nạn có thể sẽ diễn ra như đã từng diễn; do đó có ý 
tưởng khắc kinh điển lên đá trong các hang động, thì giả sử Pháp 
nạn có tái diễn, kinh điển chép trên giấy có thể bị thiêu hủy hết 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 65 


nhưng kinh khắc trên đá có thể được bảo tồn. Đại sư tịch mà ý 
tưởng này chưa được thực hiện. 


Nhân lúc nhà Tùy khởi nghiệp, ban hành chiếu chỉ trùng hưng 
Phật giáo, Tĩnh Uyển (?— 639) cùng đệ tử thừa tiếp tâm nguyện 
của Bổn sư, trong niên hiệu Đại nghiệp (605-618), dưới thời Tùy 
Văn Đế, khởi sự vận động khắc kinh lên đá. Thăm dò nhiều nơi, 
sau cùng chọn Phòng sơn, phía Tây U châu, Bắc kinh ngày nay, 
đục núi đá thành nhà đá (thạch thất). Mài láng bốn vách thạch 
thất rồi khắc kinh lên đó. Sau khi khắc đầy một thất, lấy đá lấp 
cửa và cài khóa sắt lại. Nhân khi Tùy Dượng đế BễJ27# (TI. 569- 
618) đến Trác quận (U châu), em của Tiêu Hoàng hậu là Nội sử 


thị lang Tiêu Vũ hay biết sự việc này. Vốn là người sùng tín Phật 


pháp, Tiêu Vũ J3 trình bày sự việc lên Tiêu Hoàng hậu. Tiêu 


Vũ và Tiêu Hậu cùng ủng hộ tài chánh rất lớn, và dân chúng hay 
biết tin này thảy cùng quyên góp công đức tán trợ, khiến cho 
công việc khắc kinh vách đá được tiến hành thuận lợi. Cho đến 
năm Đường Trinh quán 13 (TI. 639), Tĩnh Uyển tịch, môn nhân 
đệ tử tiếp tục sự nhiệp khắc kinh vách đá. Nơi khắc kinh, ngày 
nay được biết là Thạch kinh sơn (núi khắc kinh trên đá), chùa 
Vân cư, huyện Phòng sơn, Bắc kinh 1E5£{/71lIáSŠ i5 #1 #ếLÍI. 
Đại tang kinh được khắc vách đá nơi đây được gọi là Phòng sơn 
Vân cư tự thạch khắc Phật giáo Đại tạng kinh J31lI 5# #13l|ftỳ 
#UKj#ÄZ, gọi tắt là Phòng sơn thạch kinh J?1lIï#Š. Sự nghiệp 
khắc kinh vách đá, dù có trải qua những thời trở ngại vì chiến 
tranh, nhưng vẫn được liên tục qua nhiều triều đại từ Đường 
cho đến cuối triều Minh, suốt hơn một nghìn năm. Tín tâm kiên 
cố trong sự nghiệp bảo tồn Thánh giáo tồn tại thế gian của người 
xưa như vậy thật đáng kính ngưỡng vô cùng. 


Khắc kinh vách đá tuy có thể được bảo tồn, tránh khỏi những 
tai kiếp Pháp nạn, nhưng không thể lưu truyền phổ cập nhân gian. 


66 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Cho đến thời Đường, do trình độ phát triển văn hóa nghệ đạt 
đến đỉnh cao, nhu cầu phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật, 
và nhất là nhu cầu phổ biến kinh điển Phật giáo trong thời kỳ 
cực thịnh này, kỹ thuật ấn loát bằng khắc bản xuất hiện. Hiện 
tượng này có thể được xác nhận qua ký tải của nhà bình luận 
văn học Chu Dục Z3 (1097-1167) thời Tống Huy Tông 2šffi 
2 (1082-1135), viết trong Ÿ giác liêu tạp ký #%Ä5‡3š?lFñủ: “Văn 
tự được khắc bản chưa thấy có trước đời Đường. Vào thời mạt 
Đường (859-868), người ta mới thấy xuất hiện mặc bản 553 ở 
Ích châu. Cho đến thời Hậu Đường (923-937) mới thấy có khắc 
chín kinh (9 bộ kinh điển của Nho gia), thâu thập các kinh sử 
được thâu thập trong nhân gian, lấy bản khắc làm chính” Mặc 
bản được nói trong đây chỉ cho kỹ thuật khắc bản; trước hết, 
từng chữ đơn được khắc chạm lên bản gỗ, sau đó mực được thếp 
vào rồi in ra giấy. 

Tận dụng kỹ thuật này, các bản kinh ngắn, đà-la-ni, thần chú, 
nội dung trong một tờ giấy, phổ biến rộng rãi dưới triều đại nhà 
Đường, ngày nay được phát hiện khá nhiều. Dù vậy, kinh điển 
được phiên dịch, trước tác từ trước, và trong thời Đường, giáo 
nghĩa của các tông phái thịnh hành như Thiên thai, Hoa nghiêm, 
Thiền tông, vẫn chưa được tập đại thành như một tổng tập Tam 
Tạng Thánh Giáo mệnh danh là Đại Tạng kinh. Mặc dù các nhà 
biên soạn mục lục kinh điển Thánh giáo kể từ Đạo An cũng đã 
phân loại theo truyền thống bắt nguồn từ Ấn-độ, lưu truyền 
trong Thánh điển các bộ phái gọi là Tam tạng (tripitaka); trong 
đó lại phân thành Tiểu thừa và Đại thừa. 


Lịch sử Phật giáo Trung quốc sau thời kỳ cực thịnh dưới triều 
đại nhà Đường, lại phải trải một thời bị đàn áp khốc liệt bởi Sài 
Vinh Chu Thế Tông (TI. 921-959), vị Hoàng Đế thứ hai của Hậu 
Chu, vào thời đại mà lịch sử Trung quốc gọi là “Ngũ đại thập 
quốc”, các phiên trấn nổi lên cát cứ sau khi thế lực Đại Đường 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 67 


suy tàn và sụp đổ, xã hội nhiễu nhương loạn lạc. Chu Thế tông Sài 
Vinh Jä|{H2£#ÉZễ (921-959) vốn không ưa Phật giáo. Năm Hiển 
khánh 1 (TI. 954) tức vị Hoàng đế, ngay năm sau, ban hành chiếu 
lệnh phá hủy các chùa không thuộc sắc tứ, mở đầu phong trào 
diệt Phật. Năm 959 TI., Thế Tông băng, Triệu Khuông Dẫn chấp 
chưởng binh quyền, năm sau tức vị Hoàng Đế, hiệu Thái Tổ, mở 
đầu triều đại Tống. Lệnh hủy Phật được bãi bỏ, xây dựng lại các 
chùa bị phá hủy, với mục đích ổn định an ninh, trật tự xã hội, sau 
thời gian dài loạn lạc nhiễu nhương, và cũng là chính sách thu 
phục các nước phương nam như Ngô Việt quy thuận. Sinh khí 
Phật giáo lại được khôi phục. 


II. TỐNG KHẮC BẢN 


Triều đại Tống bắt đầu từ năm TI. 960 cho đến 1279, trải qua 
18 đòi Hoàng đế, trong 319 năm. 


Năm TÌ. 960, nhân vụ Trần kiều binh biến, Hậu Chu Cung đế bị 
bức bách thoái vụ, Triệu Khuông Dẫn được thuộc hạ suy tôn tức 
vị Hoàng đế, hiệu Thái Tổ, đóng đô Biện kinh, nay là thành phố 
Khai phong, tỉnh Hà nam. Đến đời Tông Khâm Tông, niên hiệu 
Tĩnh khang 2 (1127), quân Kim đánh chiếm phủ Khai phong, bắt 
làm tù binh cha con Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông. Đây là 
khoảng thời gian sử Trung quốc gọi là triều đại Bắc Tống. 


Tống Cao Tông, con trai thứ 9 của Tống Huy Tông chạy xuống 
phía nam, xưng đế ở phủ Khai phong; tồn tại cho đến TÌ. 1279 
sử gọi là thời Nam Tống. Vua vua cuối cùng, thứ 9, của Nam Tống 
là Tống Thiếu đế Triệu Bính ZE⁄bZÿ đl Bị, tức vị năm mới 7 tuổi, 
vỏn vẹn 313 ngày, mất nước, tuẫn quốc. Nam Tống tồn tại tổng 
cộng 152 năm. 


Trong khoảng thời gian này, ngay từ buổi đầu của triều đại, 
người khai sáng triều đại đã mở ra một phương tiện mới mẻ 


68 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trong lịch sử lưu truyền Thánh điển: khắc bản Kinh. Khởi đầu từ 
Tống Thái Tổ, vị hoàng đế khai quốc, cho đến Tống Thiếu đế, vị 
vua cuối cùng, trong Triều Tống đã có 5 khắc bản Đại tạng kinh. 


Cũng trong triều đại nhà Tống, hai triều Liêu và Kim lần lượt 
thay nhau thống trị một phần đất của Bắc Tống, và mỗi triều đều 
có khắc bản Đại tạng kinh. Như vậy, trong khoảng 313 năm, dưới 
ba triều đại Tống, Liêu, Kim, lần lần xuất hiện 7 bộ khắc bản Đại 
tạng kinh. 


1. Khai bảo tạng ïj ?ï ÿ 


Niên hiệu Khai bảo 4 (TI. 971), Tống Thái Tổ Triệu Khuông 
Dẫn lệnh sai hoạn quan Cao phẩm Nội thị Trương Tòng Tín nh 
INf?ZEÈ{Š đến Ích châu (Thành Đô, Tứ Xuyên) khắc bản, y cứ 
phương pháp phân loại của Khai nguyên Thích giáo lục l2uXŠ 
#?£, bản Kinh lục được biên soạn bởi Trí Thăng # #¿, hoàn tất 
trong niên hiệu Khai nguyên 18 (TI. 730), đời Đường. Đây là bản 
thư mục thống kê số lượng kinh điển được phiên dịch từ khởi 
thủy, được cho là từ thời Hán Hiếu Minh Hoàng Đế năm Vĩnh 
bình thứ 10 (T.67), cho đến thời Đại Đường Thần Vũ Hoàng Đế 
năm Khai nguyên 18 (TI. 730), trải qua 664 năm, tổng số dịch 
giả 176 vị, tổng số kinh điển được phiên dịch từ cả hai thừa, bao 
gồm cả những bản dịch không rõ danh hiệu người dịch, thống kê 
2278 bộ, 7046 quyển. 


Đây là khắc bản đầu tiên của Thánh điển Phật giáo Trung hoa, 
được mệnh danh Khai bảo tạng | #ï 7#, do bởi được khởi công 
khắc bản trong niên hiệu Khai bảo triều Tống Thái tổ. Cũng gọi 
là Khai bảo Đại tạng kinh bÄ?šï X##4#, Bắc Tống khắc bản Đại 
tạng kinh Jt?E*l|l X#Ä##, Thục bản Đại tạng kinh Ãj£ J4, 
vì được khắc bản tại Ích châu, Ba Thục. 


Thành Đô #š #, nguyên là đất Ba Thục, địa điểm phát nguyên 
nghệ thuật điêu khắc của Trung quốc. Thành Đô cũng là trung 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 69 


tâm chế tạo giấy từ thời Đường. Giấy được sản xuất tại đây, vận 
chuyển đến các nơi như Trường An, Lạc Dương, v.v... Nghề giấy 
với nghề khắc bản có những quan hệ mật thiết trong sản xuất và 
tiêu thụ. Công trình khắc bản cho đến niên hiệu Thái bình hưng 
quốc 7 (TI. 982), dưới triều Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa 
thì hoàn thành. 


Sau khi khắc bản được hoàn thành, các bản gỗ, tất cả trên 13 
vạn khối, kinh điển 5048 quyển, đóng thành 480 pho. Con số này 
hoàn toàn phù hợp với con số được thống kê trong Khai nguyên 
Thích giáo lục, phần “Nhập tạng lục”. 


Từ Ích châu, các bản gỗ được vận chuyển về chùa Thái bình 
hưng quốc trong phủ Khai phong, thủ đô Bắc Tống. Từ đó in ra 
giấy và lưu thông. 


Thái bình hưng quốc tự K*#l#l5# nguyên là ngôi chùa đã 
có từ đời Đường, hiệu là Long hưng tự E ##*5#, đến đời Chu Thế 
Tông đổi lại là kho Long hưng lễ #l+. Thái bình hưng quốc 3 
(T1.978), Tống Thái Tông, lấy niên hiệu của mình đổi tên chùa 
thành Hưng quốc tự. Hai năm sau, Thái bình hưng quốc 5 (980), 
vua sắc phía tây đại điện chùa lập Dịch kinh viện. Cùng năm đó, 
hai vị Phạn tăng Thiên Tức Tai X'8X (Devaáýäntika) cùng với 
Thi Hộ JZŠ (Danapäla) mang Phạn bản đến Biện kinh. Thái bình 
hưng quốc 7 (982), Dịch kinh viện ñŠ#4## hoàn thành, vua cho 
mời Thiên Tức Tai đến đó chủ trì phiên dịch. Sau đó, Thái bình 
hưng quốc 8 (983), Dịch kinh viện được đổi thành Truyền pháp 
viện #2. 


Khi các bản khắc gỗ được vận chuyển từ Ích châu về đây, 
Truyền pháp viện được đổi thành Ấn kinh viện Kl#4#l#, với 
nhiệm vụ in ra giấy thành kinh quyển lưu thông. 


Năm 983 TI., Tăng Điêu Nhiên Z2 (Chũnen), người Nhật đến 
Trung hoa cầu học Phật pháp. Ba năm sau (985 TI.), Điêu Nhiên 


70» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trở về Nhật, mang theo nhiều kinh điển Phật giáo, trong đó có 
Đại Tạng Kinh được Tống Thái Tông ban tặng. Đây là Đại tạng 
kinh khắc bản Thục lần đầu tiên được lưu truyên ngoài đất Tống. 


Sử ta cũng chép, sau trận đại thắng quân Tống TI 981 lãnh 
đạo bởi vua Lê Đại Hành; vua Tống Triệu Khuông Nghĩa trong 
ba năm, từ 985-987, đã ba lần sai sứ bộ ngoại giao sang nước ta 
giao hảo. Giai thoại về bài thơ “Nga nga lưỡng nga nga” đối đáp 
xướng họa giữa sứ thần Tống Lý và Sư Pháp Thuận, cùng với Đại 
sư Khuông Việt trong vai trò ngoại giao tiếp và tiễn sứ thần Tống, 
cho thấy có khả năng bằng chính sách ngoại giao thông qua Phật 
giáo để tránh xung đột quân sự với nước lớn, đã đề nghị thỉnh 
một khắc bản Đại tạng kinh do Tống Thái Tổ chủ xướng và khắc 
bản hoàn thành dưới triều Tông Thái Tông như đã thấy trên. Lý 
Giác sang sứ nước ta lần thứ hai năm TI. 985 và lần này đã diễn 
ra giải thoại thi ca. Năm đó cũng là năm Sư Nhật bản Điêu Nhiên 
được vua Tống tặng một bộ khắc bản Đại tạng kinh. Cả hai khắc 
bản này tất nhiên là bộ Khai bảo tạng, được in ấn để phổ biến 
trong năm 984. 


Đỗ Thành Huy, trong tác phẩm “Khảo cứu Ấn kinh viện đời 
Tống” 2È{\EII#€l#2 (‡E2R#E) - 'PBltfff2í #597#H (2015. 8), 
nói rằng, ngoại trừ Nhật bản, Khai bảo tạng còn được ban tặng 
các nước như Nữ-chân, Tây Hạ, Cao-lệ, Giao chỉ v.v... 


Trong nguồn sử liệu Việt cũng có đề cập một khắc bản được 
ban tặng cho vua Lê Đại Hành. Nếu sử liệu này được minh xác, 
đây có thể là khắc bản Khai bảo tạng. Sử Việt chép, Tống Thái 
Tông, niên hiệu Thái bình hưng quốc 6 (981), lấy cớ Lê Hoàn 
soán ngôi họ Đinh, cử quân sang đánh nước ta và bị đánh bại 
trên sông Bạch đằng. Hai năm sau, Tống Thái bình hưng quốc 8 
(983), vua Lê Đại Hành sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống. Năm 
sau, Tống Thái Tông niên hiệu Ung hy (984) cũng ban tặng Đại 
tạng kinh khắc bản Khai bảo tạng cho Tăng Nhật bản Điêu Nhiên. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s71 


Niên hiệu Đoan củng (988-989), khắc bản Khai bảo tạng cũng 
được Tống Thái Tông ban tặng cho nước Cao-lệ (Triều Tiên). 
Những sự kiện này cho thấy, triều Tống đã vận dụng Phật giáo 
trong chính sách ngoại giao để thần phục các nước nhỏ lân cận 
mà không thể bá chiếm bằng vũ lực. 


Một cách tổng quát, tại Trung Hoa, khởi đầu từ triều Tống, cho 
đến cuối cũng triều Thanh, lần lượt xuất hiện có đến 17 khắc bản 
Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có các khắc bản Cao Ly và Nhật Bản. 


Như đã giới thiệu tổng quát, đây là khắc bản đầu tiên của Đại 
tạng kinh Hán văn, khởi sự khắc vào niên hiệu Khai bảo 4 (TI. 
971) dưới triều Tống Thái tổ, hoàn tất vào niên hiệu Thái bình 
hưng quốc 8 (TI. 983). Khắc bản chuẩn theo Khai nguyên Thích 
giáo lục, bản Kinh lục kết thúc năm TÌ. 730. Các kinh được phiên 
dịch, trước tác, sau thời điểm này, cho đến dười thời Tống Thái 
tông, chưa được nhập tạng. Theo thống kê của Tục Trinh nguyên 
Thích giáo lục #ñLP(70#Š#t1?%, các kinh điển kể từ sau thống kê 
Khai nguyên Thích giáo lục chưa được nhập tạng, trải qua bốn 
triều vua: Huyền Tông, Túc tông, Đại tông, Đức tông, trong 65 
năm đó Phạn tăng phiên dịch có 7 vị, phiên dịch 134 bộ, gồm 199 
quyển. Về đời Tống, theo tổng kết của Thiên thánh Thích giáo 
Tổng lục S5S1#Š#145?3*, phần “Tổng bài tân kinh nhập tạng lục 
hạ; kể từ Bắc Tống Thái bình hưng quốc năm thư 7 (TI. 982) cho 
đến Đại trung tường phù thứ 8 (TÌ. 1015), các bản dịch mới Kinh- 
Luật-Luận Đại Tiểu thừa, và Tây phương Đông độ Hiền Thánh 
tập truyện, tổng kết có 222 bộ, 569 quyển, trong 60 pho, được 
nhập tạng. Với phần nhập tạng các kinh điển mới này được thêm 
vào, Khai bảo tạng trải qua ba lần tu đính. (1) Bản tu đính Hàm 
bình: Khắc bản được hiệu đính trong khoảng niên hiệu Đoan 
củng 2 (989) đến Hàm bình (998-1003). (2) Bản tu đỉnh Thiên 
hy: khắc bản hiệu đính trong khoảng niên hiệu Thiên hy (1017- 
1021). (3) Bản tu đính Hy ninh: hiệu đỉnh năm Thiên hy thứ 4 


HƯU Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


(1071). Khắc bản hiệu đính này, năm Nguyên phong 6 (1083) 
được truyền vào Cao Ly. 


2. Sùng ninh tạng 247 


Đây được xem là khắc bản Đại tạng kinh thứ hai dưới triều 
Tống. Khởi sự khắc niên hiêu Nguyên phong thứ 3 (1080) triều 
vua Tống Thần Tông; khắc bản hoàn tất dưới triều vua Bắc Tống 
Huy Tông ?EftZš năm Sùng ninh 3 (1104). Toàn tạng gồm 1440 
bộ, 6108 quyển, trong 580 hòm. Do công tác khắc bản hoàn tất 
vào niên hiệu Sùng ninh nên được gọi là Sùng ninh tạng. Nguyễn 
danh được gọi là “Phúc châu Đông thiên viện bản Đại tạng kinh 
1ñH|ĐKXllZÄ78/#,” do khắc bản được khới công tại viện 
Đẳng giác, chùa Đông thiền, tỉnh Phúc châu 3}|?R##SÿS# 5 
##Z; cũng được gọi là Sùng ninh Vạn thọ Đại tạng Sš*# ã# 
7Ä; gọi tắt là Phúc tạng 3ã. Khắc bản này do tư nhân, Sư Xung 
Chân, Trụ trì Chùa Đông thiền vận động quyên góp để điêu khắc, 
và các Trụ trì chùa Đông thiền tiếp theo, Trí Hoa, Trí Hiền, Đạo 
Phương, Phổ Minh chủ trì cho đến khi khắc bản cáo thành. Có thể 
nói là bản tư khắc đầu tiên, sau hai bản quan khắc Khai bảo tạng, 
và Khiết-đan tạng do triều đình Tống và Liêu chủ trương. 


Từ khắc bản này, cho đến thời Nam Tống Hiếu Tông Z'#'Z 
niên hiệu Thuần hy 3 (1176), do có thêm nhiều kinh, nên một 
khắc bản bổ sung được khắc, số kinh bấy giờ liệt kê có đến 
6870 quyển. 


Về sau, có 7 khắc bản Đại tạng kinh chuẩn theo khắc bản này, 
đó là Tì-lô tạng, Viên giác tạng, Tư phúc tạng, Tích sa tạng, Phổ 
ninh tạng, Hồng vũ nam tạng, và Vĩnh lạc nam tạng. 


3. Tì-lô tạng ItJä #Ä 


Cũng như khắc bản Sùng ninh tạng, khắc bản này được khởi 
công ở tỉnh Phúc châu, và cũng đồng phong cách như Sùng ninh 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s73 


tạng; cả hai khắc bản này được gọi chung là Phúc châu tạng. Ti- 
lô tạng được khởi khắc dưới triều vua Bắc Tống Huy Tông ?Efft 
5š năm Chính hòa thứ 2 (1112) cho đến triều vua Nam Tống Cao 
Tông ZEi¡ZE niên hiệu Thiệu hưng thứ 21 (1151), do các Tăng 
nhân chùa Khai nguyên tỉnh Phúc châu 3giJ!| 2ú là Bổn Minh 
ZRH, Bổn Ngộ †#, Hành Sùng ƒT#F... vận động quyên góp, và 
được sự ủng hộ rộng rãi bởi tín chúng địa phương. Toàn bộ gồm 
trong 595 hòm, 1451 bộ, 6132 quyển. 


Đề danh “Tì-lô tạng” được biết là do bởi các Kinh trong tạng 
này thường thấy mở đầu với đề từ “Phúc châu quản nội chúng 
duyên ký Khai nguyên tự điêu tạo Tì-lô Đại tang kinh ấn bản nhất 
phó ngũ bách dư hàm 3j |? [N Äã4& 5Ÿ bH 2u.RB s7 Hết MỊ[ lái ^~ JBÑ 
4£H1@——Rll T1 &&bÑ”: Ấn bản Tì-lô Đại tạng kinh, một bộ gồm 
hơn 500 hòm, khắc bản bởi Khai nguyên Thiền tự, ký thác các 
duyên trong quản hạt tỉnh Phúc châu. 


Khai nguyên b]7ú5# là ngôi chùa cổ nhất trong tỉnh Phúc 
khiến ngày nay. Chùa có từ thời Lương Vũ Đế 3⁄77 niên hiệu 
Thái thanh 3 (549), tên gọi là Linh sơn tự ?# 1l 5#, sau đổi thành 
Đại vân tự X#š5ÿ. Đời Đường, đổi tên thành Long hưng tự ñE 
ÿls†. Trong niên hiệu Khai nguyên 26 (738) triều vua Đường 
Huyền Tông, chùa một lần nữa được tên thành Khai nguyên tự. 
Do liên hệ với Mật tông nên Đại tạng kinh được khắc bản tại chùa 
này nên đề danh Tì-lô tạng. Tì-lô, danh hiệu nói tắt của Phật Tì- 
lô-giá-na (Vairocana) E¿J# #7, Hán dịch là “Quang Minh Biến 
Chiếu 3:HJj34ff” cũng thường xưng hiệu là Đại Nhật Như Lai 
ZXxH1I%. Ngài là vị Phật chính trung ương trong năm vị Phật, 
Ngũ Trí Như Lai, trong Thai tạng giới mạn-đà-la (Garbhadhatu- 
mandala) của Mật giáo. 


Tương truyền Sơ Tổ Chân ngôn tông Nhật Bản Không Hải Đại 
Sư Zš‡# Xñifi (Kũkai, 774-835) năm TI. 804 du học Trung hoa; 
trên đường vượt biển, gặp bão, thuyền trôi dạt vào bến một xóm 


74 * Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


chài tỉnh Phúc kiến, và được quan chức địa phương đưa đến ngụ 
tại chùa Khai nguyên Phúc châu. Từ Phúc châu, Không Hải đi về 
Trường An, kinh đô nhà Đường bấy giờ; trú tại chùa Thanh long 
T? E5, được Huệ Quả truyền thọ Mật giáo, thành Sơ Tổ Chân 
tông Nhật bản. 


4. Viên giác tạng [B| 5? 7# 


Viên giác tạng, hay Tư khê tạng, hoặc gộp chung cả hai gọi là 
Tư khê Viên giác gạng, là khắc bản Đại tạng kinh tại Thiền viện 
Viên giác, thôn Tư khê, Hồ châu, nay là thành phố Hồ châu, tỉnh 
Triết giang (Hồ châu Tư khê Viên giác thiền viện Đại tạng kinh ii 
)!I| R35 BỊ Zï Xð 7z 2K78Z#) do đó gọi là Hồ châu bản 3E, Triết 
bản 3;cũng được gọi là Nam Tống bản ij?KZ2R,vìcông trình 
khắc bản được khởi sự ước định niên hiệu Tĩnh khang 1 (1126), 
trong triều Nam Tống thời vua Khâm Tông 2E#XZš, nhưng được 
hoàn tất vào thời Nam Tống Cao Tông ZEiïZš niên hiệu Thiệu 
hưng 2 (1132). Toàn tạng 548 hòm, 1435 bộ, 5480 quyển. 


5. Tư phúc tạng Z3zi7Ä 


Nam Tống, dưới thời vua Lý Tông, niên hiệu Bảo khánh 1 
(1225), Hồ châu được đổi tên thành An cát châu 3ï |. Khoảng 
20 năm sau, Thiền viện Viên giác về sau được cải danh thành 
Thiền viện chùa Tư phúc #3ã##=Ÿ. 


Tư khê tạng trải qua 100 trăm có hư hại nhiều, do đó được 
chỉnh lý tu bổ lại, mà thời điểm khởi công khắc không được 
biết rõ; thời điểm cáo thành được biết trong khoảng niên hiệu 
Gia hy - Thuần hựu (1239-1252); toàn tạng 599 hòm, 1459 bộ, 
5740 quyển. Do Thiền viện Viên giác bấy giờ đã được cải danh 
thành chùa Tư phúc, khắc bản bổ sung này được gọi là “Tư khê 
Tư phúc thiền tự Đại tạng kinh 2% ?ï }!| 3 Z 3ñ Ms XE,” tức 
khắc bản Đại tạng kinh do chùa Tư khê Tư phúc, châu An cát ấn 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® #59 


hành, gọi tắt là Tư phúc tạng Z3. Tư khê tạng cũng theo đó 
mà được gọi là Tư phúc tạng. 


So sánh với Viên giác tạng, khắc bản này nhiều hơn 51 hòm; 
số lượng kinh điển được thêm cũng nhiều hơn. Do sự khác biệt 
này, có quan điểm cho rằng đây là hai khắc bản khác nhau. Do 
vậy Tư khê Viên giác tạng được gọi là “Tiền Tư khê tạng ïJ 2 
7Ä” và “Hậu Tư khê tạng Í4 JH‡4Z&/” và Tư phúc tạng được gọi là 
“Hậu Tư khê tạng 44 H4” 


Thế nhưng, theo các nghiên cứu của một số học giả, cả hai bản 
đều có chung một bản gốc; bản Tư khê Tư phúc tạng chính xác là 
khắc bản bổ sung của bản Tư khê Viên giác tạng. 


Chùa Tư phúc, vào năm Cảnh viêm 1 (1276), bị tướng Mông 
cổ Bá Nhan {lở thiêu rụi. Tư phúc tạng cũng bị thiêu hủy theo. 


Cuối đời Thanh, Dương Thủ Kính #25Ÿñ⁄, trong những năm 
1880-1884, tìm thấy nó tại Nhật bản, mua lại với giá 3000 
nguyên. Tương truyền, do ảnh hưởng bởi công cuộc Duy tân của 
Thiên hoàng Minh trị, thư tịch bằng Hán văn người Nhật bị xem 
như cỏ rác, do đó nhiều sách cổ Hán văn bị tung ra bán. 


Dương Thủ Kính nhân cơ hội đó, qua trung gian những người 
buôn sách cổ Hán, đã dọ hỏi mua lại được toàn bộ Tư khê tạng. 
Theo lời kể của Dương Thủ Kính, khắc bản Đại tạng được ấn hành 
bởi chùa Tư phúc, “An châu Tư khê Pháp bảo Tư phúc tự 4 # 
}Š1*⁄ðï lÃ MIXESF, ” tồn tại hai bộ ở Nhật bản; một bản ở chùa 
Quản sơn, tỉnh Cận giang 3È? IÌI 3ÿ; bản kia, ở chùa Thiên 
an, tỉnh Sơn thành ¡l¡|JZ< 5ÿ. Bản mà Dương Thủ Kính mua 
được là từ chùa Thiên an. 


6. Tích sa tạng fñÄˆ7 


Dưới thời Nam Tống, niên hiệu Càn đạo 8 (1172), triều vua 
Hiếu Tông #“ZZ, có thầy tăng hiệu Tịch Đường 3i? dựng am 


76 * Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trên một cồn cát trong Trần hồ, phủ Bình giang, phụ cận tỉnh 
Giang tô ngày nay. Sau khi Sư viên tịch, môn đồ dựng tháp thờ 
xá-lợi của Sư, được ban cho một tấm biển ngạch đề là “Diên 
thánh Thiền viện #£5š?Z." Sau được thăng cấp, cải danh Tích 
sa Thiền tự ñÄ#S}. 


Tích sa ban đầu chỉ là một chùa nhỏ, nổi tiếng do nơi đây là 
địa danh khởi sự khắc bản Đại tạng kinh Tích sa. 


Nam Tống, triều vua Lý Tông, khoảng niên hiệu Thiệu định 
2 (1299), Tăng nhân chùa Thanh Khuê ïŠ>E, Thanh Vũ ïŠ#”..., 
đương thời nghề khắc bản đang phát triển, vận động dựng lên 
ở phía bắc chùa một phố Kinh phường, với chủ đích khắc in Đại 
tạng kinh. 


Kinh phường, hay phố kinh doanh kinh điển, chủ yếu sao 
chép kinh điển, khắc bản, ấn hành, lưu thông. Hình thức kinh 
doanh này xuất hiện từ thời Đường, cho đến thời Minh, Thanh 
rất thịnh hành. Thời Đường tuy nghe khắc bản đã có nhưng bấy 
giờ kinh điển Phật giáo được lưu thông chủ yếu vẫn là sao chép. 
Sự nghiệp khắc bản kinh như đã thấy trên khởi sự từ thời Bắc 
Tống. Ban đầu chủ yếu sao chép, khắc bản kinh sách Phật giáo; 
cho đến thời Minh, Thanh mới phổ cập đến các sách quý ngoài 
Phật giáo. 


Thời điểm khởi sự khắc bản Tích sa không được biết rõ. Sự 
nghiệp khắc bản cũng không theo một chương trình ấn định, 
mà tùy duyên mỗi khi quyên mộ đủ số tiền cần thiết thì in một 
bản Kinh. Chẳng hạn, dưới triều Nam Tống Lý Tông #Zš, niên 
hiệu Thiệu định 5 (1232), Triệu An Quốc, tông thất nhà Tống, 
đảm nhiệm vai trò Đô khuyến duyên đại đàn-việt, tức đại thí chủ 
tổng lý sự vụ khuyến duyên, hay quyên mộ, vận động Tăng tục 
trong vùng Giang Triết quyên mộ xuất bản kinh Đại Bát-nhã 600 
quyển và Ma-ha Bát-nhã 30 quyển. Căn cứ nguồn thông tin này, 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển Ni 


sự nghiệp khắc bản cũng có thể phỏng định trong khoảng thời 
điểm này, tức trong khoảng niên hiệu Bảo khánh và Thiệu định 
(1225-1233). 


Căn cứ các ghi chép trong các bản kinh được khắc này, thời 
gian thành lập Kinh phường, mệnh danh là Cục Đại tạng kinh 
7Ä H) được phỏng định có thể vào năm Thiệu định 4 (1231). 
Cục hay cuộc jä] ở đây được hiểu là hiệu buôn hay cửa tiệm; tức 
là phố chuyên trách khắc và in Đại tạng kinh. 


Niên hiệu Bảo hựu 6 (1258), triều vua Lý Tông, Nam Tống, 
Diên thánh viện bị hỏa tai, công việc khắc kinh bị gián đoạn; tiếp 
theo đến năm 1279 Nam Tống diệt vong, sự nghiệp khắc kinh 
cũng bị đình chỉ. Tích sa tạng được tiếp tục để hoàn thành khắc 
bản dưới thời Hốt-tất-liệt, triều đại Nguyên. Nam Tống cho đến 
TI. 1279 mới hoàn hoàn toàn bị diệt vong bởi quân Mông cổ, 
nhưng trước đó, triều vua Tống Lý Tông niên hiệu Khai khánh 1 
(1259), Hốt-tất-liệt công phá Ngạc châu (Vũ hán ngày nay), Hữu 
thừa tướng Giả Tợ Đạo l{Đjïl. quy hàng, đất Tống từ Trường 
giang trở về Bắc, thuộc Nguyên Mông. Sau 5 năm, Lý Tông mất, 
Độ Tông nối ngôi, đam mê tửu sắc, không quản triều chính. Năm 
1273, Hốt-tất-liệt công phá Tương dương, giang san Tống bấy 
giờ hoàn toàn thuộc quân Nguyên Mông. Năm Hàm thuần 10 
(1275), Độ Tông mất, con trai mới 3 tuổi lên ngôi, xưng Cung đế. 
Niên hiệu Đức hựu 12 (1275), Mông cổ chiếm Lâm an, thủ đô 
Nam Tống, Cung đế 5 tuổi bị bắt làm tù binh. Văn Thiên Tường 
cùng nhóm đại thần chạy trốn sang Phúc châu, ủng hộ Triệu Thị 
#l RE 8 tuổi tức Cảnh Viêm Hoàng đế hiệu Đoan Tông ?E?Zš. Hai 
năm sau, Đoan Tông, 10 tuổi, chạy trốn đến Quảng đông, bệnh 
chết tại đây. Triệu Bính #5 7 tuổi lên ngôi, vị Hoàng đế cuối 
cùng. Năm sau, Văn Thiên Tường ôm vua nhảy sông tự vẫn. 


Trong những năm cuối cùng triều đại 313 năm nhà Tống, sau 
trận hỏa hoạn thiêu rụi chùa Tích sa Diên thánh, khoảng niên 


78» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


hiệu Hàm thuần (1265-1274) triều vua Tống Độ Tông; bấy giờ 
Duy Cát †fÈ??, vị trụ trì đời thứ 6 chùa Tích sa Diên thánh, khởi 
công trùng tu tái thiết. Chùa mới kiến trúc nguy nga, có Thiên 
viên điện, Đại hùng bảo điện, Quan Âm điện. Trong thời kỳ binh 
loạn, điêu linh mà dồn công sức vào công trình kiến trúc như vậy 
thì cũng khó có thể đảm trách sự nghiệp khắc kinh. Tất nhiên là 
như vậy. Phải trải qua 30 năm gián đoạn, khắc bản Tích sa tạng 
mới được tái tục. 


Người Mông cổ thống trị Trung hoa, đặt quốc hiệu là Nguyên. 
Nhà Nguyên tồn tại chỉ vỏn vẹn 100 năm (1260-1368. Nguyên 
Thế Tổ Hốt-tất-liệt là một Phật tử, quy y và thọ pháp quán đảnh 
với Bát-tư-ba /\(J#E! (Tib. gro-mgon-chos-rgyal-phags-pa: 
Thánh giả Tuệ Tràng, tổ thứ 5 phái Sa skya pa - Tát-ca phái, 1239- 
1280); tuy vậy, theo chính sách mà Nguyên Thái Tổ Thành-cát-tư 
Hãn đã quy định, đãi ngộ bình đẳng giữa các tôn giáo. Trong hai 
triều Đại hãn, Mông-kha và Hốt-tât-liệt, đã nhiều lần cố gắng hòa 
giải tranh chấp kịch liệt giữa Lão giáo và Phật giáo. Hốt-tất-liệt 
thành công trong chính sách hòa giải với sự chủ trì của hai vị sư 
Bát-tư-ba (Tây tạng, Phags-pa) và Lưu Bỉnh Trung 3l|ZE7È. (hiệu 
Tử Thông -# lễ, Hán tộc, 1216-1274). 


Dưới triều Nguyên Thành Tông 7ú ZZ, khoảng niên hiệu Đại 
đức 1 (1298), dưới sự chủ trì của Quản-chủ-bát #ï 3: /\, vị Tăng 
lục phủ Tùng giang, Cục Đại tạng kinh được khôi phục, sự nghiệp 
khắc kinh Tích sa tạng được tiếp tục; cho đến niên hiệu Chí trị 2 
(1322), triều Nguyên Anh Tông 7ú15ZZ, khắc bản Tích sa tạng 
được hoàn thành. Toàn tạng, tộng cộng có 591 hòm, 1532 bộ, 
6362 quyển. 


Tích sa tạng được khắc vào thời binh loạn, triều đại đổi thay, 
những thành tựu khó bảo tồn, dễ thất tán; do đó khi sự nghiệp 
khắc bản được khôi phục, để khắc phục những thất tán, cần phải 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 579 


căn cứ các khắc bản trước đó, như bản Tư phúc tạng, và cả sau 
đó, như Phổ ninh tạng. 


IV. LIÊU: Khiết-đan tạng #2?}7# 


Khiết- đan (Khitan), tên gọi chỉ ngữ tộc thuộc hệ Mông-cổ, cũng 
chỉ tên gọi bộ tộc. Ý nghĩa từ khitan chưa được xác định thống 
nhất giữa các nhà nghiên cứu. Phổ thông, trong tiếng slave (bao 
gồm Nga, Ukraina, Tiệp và Ba-lan), Kwral khitai chỉ cho người 
Hoa. Mặt khác, từ thế kỷ 13-15, sự quật khởi của đế chế Kipchak 
Khanate (1242-1502), tiếng Anh cũng gọi là Golden Horde, Hoa 
ngữ hiện đại gọi là Kim trướng Hãn quốc ®J†† |, một bộ phận 
tách rời của Đế chế Mông cổ; bấy giờ người Mông cổ gọi những 
dân tộc phương Bắc Trung hoa là Khiết-đan, do đó từ này cũng 
chỉ cho một bộ phận người Hoa. 


Khitan nguyên là bộ tộc du mục thời cổ đại, thuộc một 
nhánh hậu duệ của người Mông cổ nguyên thủy (para-Mongolic 
nomadic people), cư dân vùng Nam Á, từ thế kỷ thư tư Tây lịch 
thuộc một phần lãnh thổ Mông cổ ngày nay, phía Bắc Trung quốc, 
khu vực Viễn Đông nước Nga. 


Nguyên thủy, bộ tộc Khiết-đan chia làm tám bộ, họp thành một 
liên minh. Tám bộ liên minh bầu chọn người thủ lãnh, nhiệm kỳ 
ba năm. Sau ba năm, tuyển cử lại. Vị thủ lãnh được gọi là Khả-hãn. 
Khoảng đầu nhà Đường, tám bộ Khiết-đan hình thành liên minh 
bộ lạc. Buổi đầu, thủ lãnh liên minh bộ lạc thuộc về bộ lạc Đại hạ 
XI, môt chỉ nhánh Khiết-đan. Đến thời Đường, niên hiệu Khai 
nguyên 18 (TI. 730), liên minh Đại hạ nội loạn, bộ lạc Dao-liễn 3Š 
# nổi lên thay thế. Năm TI. 906, thủ lãnh bộ lạc Dao-liễn, Ngấn- 
đức-cận Khả hãn 7Ä? # nJ†† chết, bấy giờ thủ lãnh bộ lạc Điệt- 
lạt X⁄#l là Da-luật A-bảo-ki fl§⁄£FlfJ #&#Š được bầu làm thủ lãnh. 
Theo thể lệ liên minh, cứ mỗi ba năm bầu lại thủ lãnh. Da-luật 
A-bảo-ki, được nói là do ảnh hưởng chế đế quân chủ mãn đời của 


80 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hoa Hạ (Trung quốc), do đó cố ý phế bỏ chế độ liên minh bầu cử, 
tự xưng Hoàng đế suốt đời như các Hoàng đế Trung hoa. Sau ba 
lần dẹp yên phản loạn nội bộ, năm 916, tức vị Hoàng đế, lấy quốc 
hiệu là Đại Khiết-đan quốc X7 ƑBÌ. Ngự trị 10 năm, năm 926, 
Da-luật A-bảo-ki mất, truyền ngôi cho con là Da-luật Đức Quang 
Hš£E53Y. Năm 946, Da-luật Đức Quang đổi quốc hiệu Khiết-đan 
thành Đại Liêu quốc X3. Đến năm 983, quốc hiệu lại được 
đổi thành Khiết-đan. Năm 1066, đổi lại lần nữa, gọi là Đại Liêu, 
tồn tại cho đến 1125, với Khả-hãn cuối cùng là Thiên Tộ đế ZX‡E 
##, Đại Liêu bị nhà Kim tiêu diệt. 


Năm 1132, Da-luật Đại Thạch HlƒE Xi, chắt tám đời của 
Da-luật A-bảo-ki, trấn thủ thành Khả-đôn, một cổ thành của 
người Hồi-hột, lấy đó làm căn cứ địa, tự xưng đế, thành lập nước 
Tây Liêu Pðš. Năm 1211, Tây Liêu bị Khuất-xuất-luật J# H;#E 
(Kuchlug) soán vị. Khuất-xuất-luật người thuộc bộ tộc Nãi-man 
(Naiman) bị Thanh-cát Hãn tiêu diệt, trốn sang đầu quân Tây 
Liêu. Năm 1218, Khuất-xuất-luật bị người Mông-cổ giết. Tây Liêu 
bị diệt vong. 


Người Khiết-đan nguyên thủy theo tín ngưỡng Vu giáo 
(Shamanism). Cho đến cuối thời nhà Đường, Da-luật A-bảo-ki 
chịu ảnh hưởng văn hóa Trung nguyên, các đạo giáo Phật, Nho, 
Lão lần hồi ảnh hưởng đến các sinh hoạt tín ngưỡng của người 
Khiết-đan. 


Da-luật A-bảo-ki sau khi thống nhất tám bộ Khiết-đan, năm 
916, tự lập xưng Đế, hiệu Thái tổ. Năm 927, Thái tông Da-luật Đức 
Quang, sau khi lên ngôi Hoàng đế, cất quân đánh chiếm Bột hải. 


Bột hải J## (Balhae/Parhae) nguyên ủy là vùng đất Đông 
Bắc Trung quốc, bao gồm Bắc bộ bán đảo Triều Tiên và một phần 
Viễn Đông nước Nga; cư dân của nó là bộ tộc Túc-mạt Mạt-hạt 5 
ZRXi#Z, phụ thuộc Cao-cú-lệ. Công nguyên 668, Cao-cú-lệ bị liên 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 Ø1 


quân Đường và Tân La diệt. Hơn 10 vạn di dân Cao-cú-lệ và bộ 
tộc Túc-mạt Mạt-hạt phụ thuộc Cao-cú-lệ bị di dời đến Liêu Tây 
Dinh châu (nay là thành phố Triêu Dương, Liêu Ninh). 30 năm 
sau, thủ lãnh bộ tộc Túc-mật Mạt-hạt là Đại-tộ-vinh X*E#Š suất 
lãnh bộ tộc trốn thoát về đất cũ. Công nguyên 698, tự lập xưng 
vương, đặt quốc hiệu “Chấn quốc” ƒŠ lÌ, tự xưng “Chấn vương” 
78 +, thần phục triều Đường. Đường Huyền Tông niên hiệu Tiên 
thiên 2 (TI. 713), phong Đại-tộ-vinh làm Tả kiêu vệ đại tướng 
quân, Bột hải quận vương. Năm 762, nhà Đường thăng quận Bột 
hải lên thành Bột hải quốc. 

Trong thời kỳ Bột hải lập quốc, Phật giáo đã phát triển cực 
thịnh trong khu vực Đông Bắc Trung quốc. Ngày nay, nhiều di 
tích chùa chiền Phật tháp được phát hiện tại nhiều địa điểm 
trước kia thuộc Bột hải quốc, cho phép đánh giá trình độ phát 
triển của Phật giáo tại đây. 


Liêu Thái Tông sau khi diệt Bột hải, tuyển chọn 50 tăng nhân 
tỉnh thông văn học từ Bột hải đưa về phủ Lâm hoàng Thượng 
kinh, dựng chùa Thiên hùng, an trí tăng lực Bột hải này ở đó 
hoằng truyền Phật pháp. Trải qua ba triều: Thánh Tông, Hưng 
Tông, Đạo Tông (983-1101), Phật giáo Đại Liêu phát triển 
cực thịnh. 


7. Khiết-đan tạng #27} 


Liêu Hưng Tông Da-luật Tông Chân, vị Hoàng đế thứ bảy của 
người Khiết-đan, trong khoảng niên hiệu Cảnh phúc (1032- 
1054) lệnh sưu tập Kinh điển Phật giáo, khởi công khắc bản ở 
Nam kinh (Bắc bình ngày nay). Trải qua hơn 30 năm, đến thời 
Liêu Đạo Tông, niên hiệu Thanh ninh 9 (1063), hoặc có chỗ nói 
Hàm hưng 8 (1072), điêu khắc hoàn tất. 


Đây là khắc bản thứ hai, sau Khai bảo tạng, trong lịch sử khắc 
bản Đại tạng kinh Trung hoa. 


82» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Phổ thông, gọi khắc bản này là Khiết-đan tạng #27}, cũng 
gọi là Liêu Tạng 3#7#. Khiết-đan tạng khắc bản dựa trên bản tu 
đính Thiên hy của Khai bảo tạng đời Tống. Tuy lấy bản tu đính 
Thiên hy của Khai bảo tạng làm cơ sở, nhưng Khiết-đan tạng cũng 
thêm vào một số kinh điển đặc biệt được phiên dịch và trước tác, 
lưu truyền ở phương Bắc. Toàn ấn bản hiện đã thất lạc, nhưng 
theo văn bia “Dương đài sơn Thanh thủy sáng tạo tàng kinh ký” 
ZjtlI†Ê7zkšÊÂI1§7##⁄4#ñủ, biên soạn bởi Sa-môn Chỉ Diên, chùa 
Thiên vương ở Yên kinh #3 -E5#5 #É, vào năm Hàm ung 4 
(1068), toàn bộ Khiết-đan tạng gồm 579 pho (hòm), nhiều hơn 
Khai bảo tạng 99 pho, trong đó, y cứ Tục khai nguyên lục có 25 
pho; các chương sớ, kinh điển phiên dịch mới trong triều đại 
Tống có 74 pho. Khiết-đan tạng sau khi khắc bản hoàn tất và 
được ấn hành, ngay trong năm đó (1063), Liêu Đao Tông Da-luật 
Hồng-cơ gởi tặng vua Cao-lệ Văn Tông rễ 3š (1046-1083) 
một bản, như là lễ phẩm ngoại giao sau một thời gian dài (993- 
1022) chiến tranh, cuối cùng cả hai đều mệt mỏi nên nghị hòa. 


Khiết-đan tạng cũng được dùng làm cơ sở để khắc các kinh lên 
vách đá tại chùa Vân cư, Phòng sơn. Lai lịch khắc kinh vách đá 
chùa Vân cư Phòng sơn đã được nói đến ở trên. Ở đây, theo như 
tường thuật của Triệu Tốn Nhân #l3Z'{—, trong “Tục huề thành tứ 
đại bộ kinh ký” 4Š đãi nh PH 4# äU, vào niên hiệu Thái bình 7 (TI. 
1027), triều vua Liêu Thánh Tông, có Khu mật trực học sĩ Hàn 
Thiệu Phương ÿŠ4{27, bấy giờ đang là thứ sử Trác châu (Hà bắc 
ngày nay), nhân du lãm đến chùa Vân cư Phòng sơn, phát hiện 
động đá trên núi có vách đá khắc kinh, bèn cho mở cửa động, 


sau khi kiểm nghiệm, đối chiếu tên kinh và số quyển, nhận biết 
nguyên lai khắc kinh vách đá khởi sự từ Tăng Tĩnh Uyển từ đời 
Tùy, liên tục trải qua Đường, Tống. Hàn Thiệu Phương tâu lên 
Thánh Tông, đề nghị tiếp tục sự nghiệp khắc kinh vách đá này. 
Thánh Tông đáp ứng thỉnh cầu, tự xuất tiền và ủy nhiệm Du-già 


¬ 


Đại sư Khả Huyền (Nguyên) Kifl?šñ# Hƒ % /7u chủ trì, bổ khuyết 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 83 


những kinh được phiên dịch trước và sau này mà chưa được 
khắc. Các đời vua tiếp theo, cho đến vua cuối cùng của Đại Liêu 
Thiên Tộ Đế thảy đều duy trì sự nghiệp khắc kinh vách đá này. 


Một số nhà nghiên cứu suy đoán để bản cho kinh văn được 
khắc ở đây là khắc bản Khiết-đan tạng. Toàn bộ khắc bản Khiết- 
đan tạng đã thất truyền từ lâu, nhưng một số kinh tàn khuyết từ 
Khiết-đan tạng về sau được phát hiện, qua đối chiếu, các vị này 
đi đến kết luận Khiết-đan tạng chính là để bản cho kinh văn được 
khắc lên vách đá trong hai triều đại Liêu và Kim. 


V. KIM: Triệu thành Kim tạng #š 8> 


Kim, quốc hiệu của người Nữ-chân (Jurchen). Nữ-chân ##£ 
(về sau, do ky húy Liêu Chân Tông nên chữ Hán được viết lại 
Ff nữ trực), nguyên là bộ tộc thuộc hệ ngôn ngữ Tungus Đông 
Á (East Asian Tungusic-speaking peoples). Các nhà nghiên cứu 
người Hoa gọi hệ ngôn ngữ này là ngữ hệ Mãn-Thông-cổ ï- 
tị JiãB : hệ Manchu-Tungus. Từ Manchus hay Mãn châu, một 
số nhà nghiên cứu cho rằng nó là tên gọi do Hoàng Thái Cực 
X4 (1592-1643), vị Hoàng đế đầu tiên thiết lập triều đại Mãn 
Thanh, phỏng theo danh hiệu Bồ-tát MañjuárT (Văn-thù-sư-lj), 
để chỉ hậu duệ của bộ tộc Nữ-chân. 


HỈ 


Tổ tiên của người Nữ-chân, trong triều đại Tùy và Đường, 
được biết là bộ tộc Š‡'# Mạt-hạt. Kim sử, thiên Bản kỷ 1 nói Mạt- 
hạt nguyên là một phân chi của Cao-cú-lệ (Cao-ly). Dưới thời 
Bắc Ngụy, Vật-cát có bảy bộ. Cho đến thời Đường chỉ còn hai bộ 
được biết đến: Hắc thủy Mạt-cát và Túc-mạt Mạt-cát. Trong đó, 
Túc-mạt mạt-cát chủ yếu là người Bột-hải. Trong thời kỳ Bột- 
hải còn cường thịnh, bộ này lệ thuộc Hắc thủy Mạt-hạt. Sau khi 
Bột hải diệt vong, nó lệ thuộc Khiết-đan. Nhánh phía nam nhập 
tịch Khiết-đan được gọi là Thục Nữ-chân; nhánh bắc không nhập 
tịch được gọi là Sanh Nữ-chân. Sanh Nữ-chân sống dưới chân 


84» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


núi Trường bạch dọc theo Hắc long giang, do đó cùng được gọi là 
Trường bạch Hắc thủy. 


Hoàn-nhan A-cốt-đả sau khi thống nhất các bộ tộc Nữ chân, 
năm 1115, tại phủ Hội ninh, nay thuộc tỉnh Long giang, tự nổi 
dậy lập quốc, hiệu Đại Kim; liên minh với Bắc Tống tuyên chiến 
với triều Liêu. Năm 1125, diệt Liêu. Tiếp theo, 1127, diệt luôn 
Bắc Tống, thống trị toàn bộ Bắc Trung quốc. 


Người Nữ-chân, trước thời lập quốc, cư trú tại các địa phương 
Cao-lệ và Bột-hải, đã hấp thụ tín ngưỡng Phật giáo tại những nơi 
này. Sau khi diệt Liêu và chiếm lĩnh Bắc Tống, các vua chúa triều 
Nguyên tiếp tục ủng hộ Phật đã có từ trước, với các chính sách 
phát triển Phật giáo trong các triều đại này, các chính sách về 
thuế khóa để hỗ trợ sinh hoạt và hoằng pháp, cũng với chế độ “thí 
kinh độ Tăng” để kiểm soát số lượng người xuất gia, không gây 
dẫn đến tình trạng mất quân bình giữa dân số tăng và tục; đồng 
thời thiết lập chế độ Tăng quan, tại thủ đô thì có Quốc sư, các tỉnh 
thành lập Tăng lục và Tăng chánh, các quận lập Đô cương, các 
huyện lập Duy-na. Các tông phái như Hoa nghiêm, Thiền, Tịnh, 
Mật, Giới luật, thảy đều phát triển tương đối thịnh. 


8. Triệu thành tạng liJ}jÄ 


Điểm đặc biết ở đây là khắc bản Đại tạng kinh, được gọi là 
Triệu thành Kim tạng #'?#4>Z&ä. Khắc bản này trong một thời 
gian dài hầu như ít được, hay không được biết đến; cho đến năm 
1932 (-34?), nó mới được Hòa-thượng Phạm Thành ÿÈ phát 
hiện tại chùa Quang thắng, trấn Triệu thành, tỉnh Sơn tây IÌI 1# 
}Ä J5. Toàn bộ Đại tạng này, theo ước định, nguyên bản gồm 
682 pho, khoảng 7000 quyển, hiện tại chỉ còn 4957 quyển. 


Khắc bản này do tư nhân, gọi là “tư khắc bản” khởi xướng 
vận động khắc bản được biết do Thôi Pháp Trân 4š3#12. Cô là 
con gái của Thôi Tiến, người huyện Trưởng tử, Lộ châu, triều đại 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 85 


Kim. Theo lời kể Hỗ Thạch Tương, nguyên cố vấn tôn giáo chùa 
Quảng thắng, nguyên lai Thôi Pháp Trân bị bệnh câm, sau nhờ 
Hòa thương Phương trượng chùa Quảng thắng trị lành. Một thời 
gian sau, nhân cô nhận thấy Hòa-thượng Phượng thường có vẻ 
mặt ưu sầu, bèn hỏi duyên cớ. Hòa thương cho biết, gần đây chùa 
phát tâm muốn khắc in một bộ Đại tạng kinh nhưng không đủ 
kinh phí. Pháp Trân nghe xong, im lặng không nói; thối lui một 
lúc không bao lâu cô trở lại với một cánh tay đã được cắt bỏ, và 
bạch với Hoa thượng: “Thân này và sinh mạng này của con đều 
do Phật ban cho. Nay con chặt đứt một cánh tay để biểu lộ tấm 
lòng chân thật. Con nguyện trọn tâm ý mộ duyên, quyên góp cho 
đủ số tiền khắc in Kinh” Cảm động trước quyết tâm của Thôi 
Pháp Trân, nhóm Lưu Pháp Thiện, khoảng 50 người, cũng thực 
hiện các hành vi đốt tay, đốt ngón các thứ, để biểu lộ quyết tâm 
vì Pháp. Có người bỏ hết gia sản, ăn cháo thay cơm, dành tiền 
cho việc khắc in Kinh. Công tác khắc bản khởi sự vào năm Hoàng 
thống thứ 9 (1149) dưới thời Hy Tông, trải qua 25 năm, đến thời 
vua Thế Tông niên hiệu Đại định 13 (1173) mới hoàn tất. 


Năm Đại định 18 (1178), Thôi Pháp Trân mang bản in về Yên 
kinh, thủ đô nước Kim bấy giờ. Kim Thế Tông sắc cho rước vào 
chùa Đại thánh an X##‡45Ÿ. Năm Đại định 21 bản khắc được 
vận chuyển về Yên kinh, ấn loát lưu thông. 


Nói là Triệu thành Kim tạng, vì nó được phát hiện tại Triệu 
thành, và là khắc bản dưới triều Kim, do đây nó cũng gọi là Kim 
tạng. Năm 1959, một ấn bản Kim tạng được phát hiện tại chùa 
Tát-ca-da (Sa skya dgon), Tây tạng. Một phần của ấn bản này 
được cho là được in ấn dưới thời Mông-kha (Mongke), năm Bính 
thìn (1256), được lưu trữ tại chùa Đại bảo tập, Yên kinh 3t #7 
#ï 5ÿ. Tát-ca-da là ngôi chùa chính của phái Tát-ca-da (Sa skya 
pa), do vậy có thể đoán định đây là bản Kim tạng được Đế sư 
Bát-tư-ba ('Phags pa) mang về nước. Có thể Kim tạng được mang 


86 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


theo lần này; và cũng có thể đây là bản Kinh được đưa vào lưu 
trữ tại chùa Bảo tập, năm 1256 dưới thời Mông-kha. 


Niên hiệu Trung thống 1 (1260), Nguyên Thế Tổ Hốt-tất-liệt 
tôn phong Bát-tư-ba làm Quốc sư. Sau khi thọ phong, Bát-tư-ba 
về lại Tây tạng. 


Do được phát hiện tại chùa Tát-ca nên ấn bản này cũng được 
gọi là Tát-ca Kim tạng #31. Các nhà nghiên cứu sau khi đối 
chiếu hai bản, đã nhận định cả hai, bản chùa Quảng thắng và bản 
chùa Tát-ca, đều một gốc, từ Kim tạng. 


Bản Kim tạng được nói ở đây là bản hiệu đính, tu chỉnh bởi 
Da-luật-sở tài Hỗ£#Z##J (1190-1244), thuộc tông thất triều Kim, 
cháu 9 đời của Da-luật A-bảo-ki, sau quy thuận Nguyên Mông. 


Năm TÌ. 1236, Da-luật Sở-tài tâu vua thỉnh lập Sở Biên tu, biên 
tập kinh sử. Trong một bài thơ Da-luật Sở-tài sáng tác, được tìm 
thấy trong Trạm Nhiên Cư sĩ tập 3# J:¡-l-#š, phỏng đoán sáng 
tác trong khoảng TI. 1233-1236, với tiêu đề “Bổ Đại tạng kinh 
bản sớ” 3 K7Ä#£ #4 ti; thơ ý nói, qua 10 năm binh lửa, Kinh điển 
phân nửa thành tro tàn. Nay muốn lấy Kinh ra từ cát bụi, tùy 
duyên, cần động đến tài sản thế gian. Bài thơ được sáng tác trong 
khoảng thời gian Da-luật Sở tài tâu vua lập Sở Biên tu, có thể 
biết Đại tạng kinh cũng được biên tu trong khoảng thời gian này. 
Bấy giờ Đại hãn Mông-cổ đang là Oa-khoát-đài (Ögedei), tại vị TI. 
1229-1241. Ba năm sau, Da-luật Sở-tài mất. 


Sau khi được hiệu đính, tu bổ, bản kinh được lưu trữ tại chùa 
Hoằng pháp, Đại đô Hoằng pháp tạng Kñj/?#*j#, nói gọn, 
Hoằng pháp tạng. Đại đô tức Kinh đô triều Nguyên (thuộc Bắc 
kinh ngày nay). Kim sử kỷ sự bản kỷ 354405 quyển 30, 
Vĩnh lạc đại điển 7k ZÉ 2 ft, cùng với nhiều sử liệu khác hầu như 
nhất trí được dẫn: Chùa Hoằng pháp, tại Cự thành #Š JÄ, năm Đại 
định 18 (1178), con gái của Thôi Tiến ở Lộ châu là Thôi Pháp 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 87 


Trân in Kinh một bộ tạng tiến triều đình... Cựu thành (thành cũ) 
nói đây chỉ thành cũ Bắc kinh. 


Do Hoằng pháp tạng là bản tu bổ nên số kinh nhiều hơn bản 
chính Kim tạng trước khi được tu chỉnh. Hoằng pháp tạng cũng 
được kể trong số ba bộ Đại tạng kinh trong triều Nguyên. Thứ 
nhất, Hoằng pháp tạng được nhắc đến ở đây; thứ hai, Phổ ninh 
tạng đã được nói đến trong phần trên, và thứ ba, bản Diên hựu 


Đại tạng kinh #£#ñ 4 KZ#Ñ#£. 


Về Thôi Pháp Trân, năm Đại định 18 (1178), tại chùa Đại 
thánh an, vua cho lập đàn truyền giới Tì-kheo-ni cho Thôi Pháp 
Trân. Năm Đại định 23 (1183), Thế Tông ban cho Thôi Pháp Trân 
tử y ca-sa, đặc phong danh hiệu Hoàng Giáo Đại Sư. 


Trước khi Kim tạng được phát hiện, có nghi vấn về Thôi Pháp 
Trân, hoặc sự kiện chặt cánh tay để khuyến mộ khắc kinh. Có 
thuyết nói rằng Thôi Pháp Trân là nhân vật đã quyên mộ khắc 
bản Tích sa tạng. Có thuyết nói Cô là người thời nhà Minh, vận 
động khắc bản Gia hưng tạng. 


VI. NGUYÊN 


9. Phổ ninh tạng ?'? 7ÿ 


Đây là khắc bản Đại tạng do tư nhân, tăng đồ Bạch vân tông 
khuyến hóa quyên góp tài chánh, do vậy khắc bản này được gọi 
là “tư khắc”; nói đủ, Hàng châu lộ Dư hàng huyện Bạch vân tông 
Nam sơn Đại Phổ ninh tự Đại tạng kinh ÿt!|##&§‡Y£ 1 EšSZšBM 

II k3#??*5ÿ? kj@, gọi tắt là Phổ ninh tạng 3? *j*##, Hàng châu 
tạng ÿI!|ðã, Nguyên tạng 707%. 


Bạch vân tông [1 ‡š5š, một chi phái của Hoa nghiêm tông, chủ 
trương Thích, Đạo, Nho, Tam giáo quy nhất; được xướng thuyết 
bởi Khổng Thanh Giác ƒL†Š, trụ trì Bạch vân am tại Hàng châu, 


88s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


hậu duệ của Khổng Tử, dưới triều Tống Huy Tông, Bắc Tống, 
trong khoảng TÌ. 1107-1110. 


Do kịch liệt chống đối Thiền tông, bị Thiền tông xem là tà giáo 
nên bị cấm đoán. Sau đó, Bạch vân tông lại phát triển mạnh dưới 
triều Nam Tống. Nhưng chỉ một thời, giới luật lỏng lẻo, lại hay 
cấu kết với quyền thế, lại một lần nữa bị cấm chỉ dưới triều Nam 
Tống Ninh Tông ##ZE (1168-1224). 


Năm TI. 1276, quân Mông cổ đánh chiếm Lâm an, đô thành 
Nam Tống, bấy giờ Pháp sư Đạo An 3”, trụ trì chùa Diệu 
Nghiêm ở Hồ châu 3j|#}bji 5ÿ, đoán biết vận mệnh nhà Tống 
đã dứt, sự hưng suy của tông phái tùy thuộc triều Nguyên, bên 
thân hành lên Đại đô, kinh thành Mông cổ phương Bắc, cầu kiến 
Hốt-tất-liệt, thỉnh nguyện cho Bạch vân tông được hành đạo hợp 
pháp. Hốt-tất-liệt không chỉ chuẩn y thỉnh cầu, mà còn sắc phong 
Đạo An làm Tăng lục. 


Trong triều đại Nguyên, cơ cấu tối cao quản lý chế độ Tăng- 
già, đặt Viện Tổng chế, sau đó đặt thêm ty Công đức sứ. Năm 
Chí nguyên 25 (1288), Viện Tổng chế đổi thành Viện Tuyên Giáo, 
quản hạt Tăng quan các địa phương với chức danh Tăng lục, 
Tăng chánh, Tăng cang. 


Đạo An hai lần thượng tấu triều đình, được phê chuẩn, sách 
phong đảm nhiệm chức Tăng lục Bạch vân tông trong các vùng 
Triết tây và Hàng châu. Theo đây, có thể kết luận không mấy sai 
lầm, rằng ngay năm sau, niên hiệu Chí nguyên 14 (1277, hoặc trễ 
hơn 2 năm), Đạo An trở về chùa Phổ ninh, Hàng châu, lập lại Cục 
Đại tạng kinh, tiếp nối sự nghiệp khắc kinh bị gián đoạn 30 năm 
trước đó và khởi sự khắc bản; và đó là khắc bản Phổ ninh tạng. 


Phổ ninh tạng khởi khắc không bao lâu, năm Chí nguyên 18 
(1281), Đạo An thượng kinh lần thứ hai, dâng biểu tạ ân, sau đó 
thị tịch tại chùa Diên thọ ở Đại đô. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 89 


Công trình khắc in Phổ ninh tạng kéo dài trong 11 năm, hoàn 
thành năm TÌ. 1289 (hoặc 1290). Toàn tạng, 558 hòm, 1430 bộ, 
6004 quyển. 


Năm sau, Chí nguyên 26 (1289), Nguyên Thế Tổ Hốt-tất-liệt 
chiếu lệnh các chùa trong thiên hạ, chiếu lệ hàng năm tháng chạp, 
tập hợp tăng chúng tụng đọc Đại tạng kinh, được ban cấp sở phí. 


Niên hiệu Đại đức 10 (1306), Tăng lục phú Tùng giang là 
Quản-chủ-bát đã cho bổ túc thêm các kinh Bí mật giáo phiên dịch 
ở phương Nam ước chừng 97 bộ, 315 quyển và một số kinh sách 
khác, như vậy toàn tạng bấy giờ kể có 559 hòm, 1437 bộ, 6010 
quyển. Phổ ninh tạng, về mặt cơ bản, được xem như căn cứ khắc 
bản Tư khê tạng (Phúc châu tạng) làm bản đáy, và sau hết hiệu 
đối Tích sa tạng, với những hiệu chính và tăng bổ các kinh mà 
trước đó chưa được thực hiện. 


10. Hoằng pháp tạng ”/*j# 


Triều Nguyên, tuy Phật giáo được xem như quốc giáo, các đế 
vương trước khi tức vị đều có thọ giới trước Đế sư; tuy vậy, sự 
nghiệp khắc kinh không có gì đặc sắc so với các triều Tống, Liêu, 
Kim trước đó. Tương truyền ngoài khắc bản Phổ ninh tạng được 
thuật đoạn trên, một khắc bản Đại tạng kinh khác được tìm thấy 
tại chùa Hoằng pháp, Đại đô, và do đó, được gọi là Hoằng pháp 
tạng. Do bởi Hoằng pháp tạng được cho là khắc bản bổ sung và 
chỉnh sửa từ Triệu thành Kim tạng, cho nên một số vấn đề quan 
hệ có thể đọc trong đoạn trên. 


Trong thời Liêu, Kim, chùa Hoằng pháp có vị trí tại thành nam 
Bắc kinh. Sách Thuận thiên phủ chí 34⁄IlZXJfZš, được viết 
dưới triều Thanh, Quang tự 5-12 (TI.1897-1866), gọi nó là chùa 
Hồng pháp 3t? 5ÿ. Chùa nổi danh do khắc bản Hoằng pháp tạng 
được khắc in tại đây, hoặc được lưu trữ trong chùa này. 


90s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây về sự kiện Da-luật Sở-tài biểu 
tấu lập Sở Biên tu, biên tập kinh điển; trong số được biên tập có 
thể được biết có Kim tạng. Sau khi được biên tập, Kim tạng được 
ấn hành và lưu trữ tại chùa Đại bảo tập, Yên kinh. Chùa Bảo tập 


#† 5Ÿ, ở Đại đô, vốn là chùa chính của tông Hoa nghiêm trong 


thời Nguyên, nhưng khởi đầu kiến thiết được nói là dưới thời 
Đường. Trú trì đầu tiên trong thời Nguyên được biết là Long an 
Thiện Tuyển J# 2#23š, nhậm chức triều Nguyên Thái Tổ Thành- 
cát-tư Hãn, năm thứ 10 (1215). 


Khắc bản Kim tạng chùa Đại bảo tập như đã biết, là khắc 
bản bổ chính, được khắc in dưới thời Mông-kha. Cho đến triều 
Nguyên Thế Tổ bản Kim tạng chùa Đại bảo tập được biết với tên 
gọi Hoằng pháp tạng. Phật Tổ lịch đại thông tải, soạn bởi Niệm 
Thường 2ï? thời Nguyên, quyển 21 (T49n2036_p0724b14), 
ghi chép: Kinh tạng bản chùa Hoằng pháp trải qua nhiều đời, vua 


khiến Sơn đức các nơi hiệu chính bổ khuyết để lưu truyền lâu 
dài. Vua nhận thấy kinh truyền của Tăng Tây tạng âm vận không 
đồng nhất với kinh truyền bởi Tăng người Hán, do nghi ngờ, bèn 
khiến danh sĩ hai nước cùng biện luận, sau đó nhận thấy nhất 
nhất không có gì sai khác. 


Ký tải bởi Phật Tổ lịch đại thông tải này đã gợi lên hai nhận 
định khác nhau. Thứ nhất, khi đối chiếu Kim tạng với Chí nguyên 
lục, số lượng kinh khắc nhiều ít không đồng nhất. Chí nguyên lục, 
tức Chí Nguyên Pháp bảo kham đồng tổng lục ®703*š?*E))|8|48 
##, soạn bởi Thích Khánh Cát Tường ÊŠ##š ?ï *#, còn bản mục lục 
kinh khắc bản cũ của Hoằng pháp tạng được hiệu chính bổ túc 


dưới sự chủ trì cúa Nguyên Thế Tổ. Thứ nhất, học giả Nhất Tiểu 
Dã Huyền Diệu có ý kiến nói Hoằng pháp tạng là bản trùng khắc 
mới; khắc lại từ bản cũ chùa Hoằng pháp, tức hai khắc bản khác 
nhau. Ý kiến của Giáo sư Tú Bạch, Hoằng pháp tạng là bản tăng 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 91 


bổ của triều Nguyên từ bản Kim tạng vốn được lưu trữ tại chùa 
Hoằng pháp; cả hai chỉ là một. 


Triều Nguyên, ngoài hai khắc bản Đại tạng kinh vừa thuật 
trên, vào năm 1984, nhân viên bảo quản văn khố chùa Trí hóa tại 
Bắc kinh phát hiện 4 bộ kinh in trong 3 quyển. Căn cứ thông tin 
từ Hoằng pháp tạng, bốn bộ ba quyển kinh này được in ấn dưới 
thời Nhân Tông niên hựu 3 (1316), được gọi là bản Diên hựu #£ 
%l¡2§. Ấn bản này ít được biết đến, nhưng từ khi được phát hiện, 
nó đã giúp các nhà nghiên cứu trong việc thẩm định mối quan hệ 
giữa các khắc bản nói là Hoằng pháp tạng và Kim tạng. Bản Diên 
hựu được cho là một trong số 33 bộ kinh mà Nhân Tông sắc lệnh 
in ấn, căn cứ từ khắc bản đời Kim, niên hiệu Đại định 18 (1178), 
tức khắc bản Triệu thành Kim tạng do Thôi Pháp Trân vận động. 


Ngoài ba bản khắc in vừa lược thuật, kể từ niên hiệu Đại đức 
6 (1302), Quản-chủ-bát f?3:J/\, vị Tăng lục phủ Tùng giang 
Giang châu, phụng mạng Thành Tông khắc in hơn 30 bộ Đại tạng 
bằng chữ Tây hạ Dữ Z %', tổng cộng 3620 quyển, ấn tống cho các 
địa phương. 


Tương truyền văn tự Tây hạ khởi xướng bởi vua Tây Hạ Cảnh 
Tông Lý Nguyên Hiệu #tZš2*7ú'S, vào niên hiệu Cảnh hựu 3 
(1036) chiếu lệnh khiến Khai quốc trọng thần Dã-lj-nhân-vinh 
#ƒH|{ZK sáng chế văn tự, sau ba năm hoàn thành, 12 quyển, 
được kể là Quốc thư. Thứ chữ này được dùng phổ biến trong 
nhân gian, từ Kinh Phật cho đến thư tín giao thiệp hằng ngày. 
Năm 1227, Tây Hạ bị Mông-cổ diệt; chữ Tây Hạ cũng theo đó 
mà biến mất. 

Bộ Đại tạng kinh bằng chữ Tây Hạ này được gọi là Hà Tây văn 
tự Đại tạng kinh n[ƒt 3ˆ“ 7#. Đây là bản dịch tiếng Tây Hạ 
từ Hán văn Đại tạng quan khắc bản Tông Khai bảo tạng theo lệnh 
của Cảnh Tông Lý Nguyên Hiệu trong năm TI. 1038, tổ chức dịch 


92s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trường phiên dịch. Dẫn đầu trong số dịch giả có 32 vị, trải qua 53 
năm, dịch được 362 pho, 820 bộ, 3579 quyển, bao quát Thánh 
điển Hiển giáo và Mật giáo. 


Nguyên Thế Tổ, niên hiệu Chí nguyên 30 (1293), sắc lệnh 
khắc in Tây Hạ văn Đại tạng kinh tại chùa Đại Vạn thọ, Hàng châu 
LÌMXi#5š5?. Cho đến niên hiệu Đại đức 6 (1302), dưới triều 
vua Thành Tông, thì khắc xong, tổng cộng hơn 3620 quyển. Ngay 
sau đó in thành 10 bản ấn tống. Cho đến niên hiệu Đại đức 10 
(1311), Tăng lục Quản-chủ-bát in thành 30 bộ ấn tống lưu thông 
đến các tự viện trong các địa phương Ninh hạ, Vĩnh xương, Sa 
châu, v.v... Trong số ấn bản này, có hơn 500 chủng loại, khoảng 
1000 quyển, khác nhau hiện đang được phát hiện tại các địa 
phương Trung quốc. 


VII. MINH 


Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vốn xuất thân từ nhà chùa, 
mặc dù được cho là do vấn đề y thực hơn là có chí mộ đạo; nhưng 
sau khi thống nhất, cũng như các triều đại trước, đã lưu tâm đến 
việc phát huy Phật và chỉnh đốn tổ chức, như thiết lập các chức 
vụ Thống lĩnh, Phó Thống lĩnh, v.v... Niên hiệu Hồng vũ 3 (1370), 
triệu tập tăng lữ từ các địa phương, ban hành quy định ba lãnh 
vực chuyên biệt Thiền tập, Giảng, Giáo. Ba lãnh vực này được giài 
thích rõ nhau sau, theo chiếu dụ ban hành trong niên hiệu Hồng 
vũ 15 (1382) như sau: “Sự thiết lập Phật tự, trải qua các triều đại, 
được phân làm ba cấp: Thiền, Giảng, Giáo. Thiền, tông chỉ là bất 
lập văn tự, mà chỉ thắng kiến tánh thành Phật. Giảng, có nhiệm 
vụ giảng rõ ý chỉ của các Kinh. Giáo, là quảng diễn pháp cứu tế 


Ax-” 


lợi sanh của Phật. 


Dưới triều Nguyên, do Nguyên Thế Tổ quy y theo Phật giáo 
truyền thừa Tây Tạng nên đã có chính sách thay thế Phật giáo 
Hán truyền bằng Tạng truyền, do thế thịnh hành Mật giáo. Cho 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 593 


đến khi Minh diệt Nguyên, Phật giáo Tạng truyền mất dần ưu 
thế, và các tông phái mang đặc tính truyền thống Hán như Thiền, 
Tịnh, Luật, Thiên Thai, Hoa nghiêm, dần dần khôi phục địa vị và 
phát triển. 


Triều Minh có ba khắc bản Đại tạng kinh thuộc loại quan khắc 
bản: Hồng vũ Nam tạng, Vĩnh lạc Nam tạng và Vĩnh lạc Bắc tạng. 


11. Hồng vũ Nam tạng t7 7ä 


Hồng vũ Nam tạng được biết là khắc bản đầu tiên, gọi là bản 
Sơ khắc Nam tạng #JJ#*l|jZÄ, trong số ba bản quan khắc Đại tạng 
triều Minh. Khắc bản này được khởi công tại chùa Tưởng sơn, 
phủ Ứng thiên, Kinh sư 3tfƒfšZXJff#1lI 3£ (Nam kinh ngày nay), 
trong niên hiệu Hồng vũ, do đó được hiết với tên gọi Hồng vũ 
Nam tạng 3} Fzj 78. 


Chùa Tưởng sơn là một trong ba ngôi chùa lớn ở Kim lăng 
(Nam kinh). Lai nguyên, chùa do Lương Vũ Đế (464-549), để 
tưởng niệm Bảo Chí Thiền sư 3ï #š##lli (418E-514) - thường 
được biết với danh hiệu Chí Công Thiền sư/Tổ sư š&Z\##ñii/3H 
Hfl, đã cho dựng một ngôi tỉnh xá dưới gò Độc long, phía nam 
chân núi Tử sơn gọi là Khai thiên tinh xá li #£#l2?; trong chùa 
lại cho dựng Bảo Công tháp?š 2 1#. Đời Đường, chùa được đổi 
tên thành Viện Bảo Công ?ï 2) ðš. Bắc Tống, năm Thái bình hưng 
quốc 5, đổi tên thành chùa Thái bình hưng quốc X*##ÄJ33. 
Triều Minh lại đổi tên thành Tưởng sơn tự. Cho đến niên hiệu 
Hồng vũ 14 (1381) chùa được dời đến địa chỉ Linh cốc, mệnh 
danh Linh cốc Thiền tự 32Xl5Ÿ. Linh cốc tự hiện nay là ngôi 
chùa tọa lạc ở sườn nam núi Tử kim, cách lăng mộ Tôn Trung 
sơn khoảng 1.5 km. Tử kim sơn Ấ$4>!Í¡ là một tên gọi khác của 
Tưởng sơn. 


Niên hiệu Hồng vũ 5 (1372), chỉ sau 5 thống nhất thiên hạ, 
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương H]K}H?K7úfš sắc lệnh các 


94s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Sa-môn danh đức thạc học vân tập về chùa Tưởng sơn tại phủ 
Ứng thiên, Kinh sư z⁄lƑXƑ#, khởi sự công trình điểm hiệu 
Kinh tạng. Điểm hiệu Šh5Š, một cách nói của phương pháp xử lý 


văn bản cho một bản đáy, gọi là để bản )&ZE, cần được hiệu đính; 
so sánh với các bản khác để sửa chữa những sai sót do người 
chép Kinh hoặc do thợ khắc bản. Đây là việc hiệu đính nội dung 
văn bản. Một công việc đồng thời cũng cần được tiến hành, đó là 
công việc chấm câu hay ngắt câu bằng phù hiệu, thường là dấu 


khuyên tròn, gọi là công việc tiêu điểm phù hiệu EššhfT5ÿ. Bởi 
vì Hán văn cổ được viết câu liên tục từ hàng này sang khác, cho 
đến trang khác, người đọc nếu không thông nghĩa lý thì rất khó 
tách biệt các câu để hiểu rõ nội dung. Trong bản Đại chánh tạng 
hiện hành cũng có tiêu điểm phù hiệu, nhưng thỉnh thoảng có 
nhầm lẫn trong việc đánh dấu tiêu điểm phù hiệp, khiến một số 
bản dịch Hán Việt theo đó mà hiểu và dịch sai nội dung đoạn văn. 


Khắc bản được khởi công từ Hồng vũ 5 (1372) đến Hồng vũ 
31 (1398), hoàn tất. Cũng năm đó, Minh Thái Tổ băng. Minh Huệ 
Tông j#Z£ kế vị tiếp tục sự nghiệp khắc kinh cho đến niên hiệu 
Kiến văn 3 (1401) thì hoàn tất. Số kinh bản khắc được gồm 1600 


bộ, hơn 7000 quyển, trong 678 hòm. 


Trong số đó, khắc bản thực hiện trong niên hiệu Hồng vũ 
được nhập tạng liệt vào Chánh tạng gồm 519 hòm, y cứ Tích sa 
tạng làm bản đáy. Khắc bản trong niên hiệu Kiến văn được nhập 
tạng liệt vào Tục tạng gồm 87 hòm, tập họp các kinh điển mới 
được nhập tạng. 


Giáo sư Dã Trạch Giai Mỹ (NÑozawa Yochimi) phân tách toàn 
tạng làm hai phần: Chánh tạng và Tục tạng, và phán đoán, sau khi 
Thái Tổ băng, Huệ Tông kế vị, tiếp tục sự nghiệp khắc kinh, khắc 
thêm các luận thư của các tông phái, tập thành Tục tạng. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 95 


Bản Sơ khắc Nam tạng, hay Hồng vũ Nam tạng, sau khi hoàn 
tất, được lưu trữ trong chùa Thiên hy X55, tồn tại không được 
bao lâu, chỉ trong 10 năm (1399-1408), bị thiêu hủy do một trận 
hòa hoạn thiêu rụi chùa. Từ đó, Hồng vũ tạng xem như tuyệt tích. 
Chỉ còn duy nhất một ấn bản, nhưng mãi cho đến hơn 500 sau, 
năm TI. 1943, ấn bản duy nhất này mới được phát hiện trong 
chùa Thượng cổ _L- tị 5ÿ, huyện Sùng khánh, tỉnh Tứ xuyên. Bấy 
giờ, hầu như chỉ một bản quan khắc đầu tiên trong triều Minh 
được biết đến, đó là khắc bản Vĩnh lạc Nam tạng. 


Dù vậy, Hồng vũ Nam tạng cùng với vụ tai kiếp cũng được 
biết đến từ Kim lăng Phạm sát chí 3>2##I| z5, quyển 31. Sách 
ghi chép các ngôi chùa tại Kim lăng, tức Nam kinh, nói về vụ hỏa 
hoạn này như sau: Chùa Thiên hy, tên cũ là Trường can R&“ƑF-5#, 
được dựng từ đời Ngô trong khoảng niên hiệu Xích ô (238-251). 
Trải qua nhiều triều đại, chùa đổ nát, Tống Chân Tông trong niên 
hiệu Thiên hy (1017-1021) cho trùng tu, đổi tên chùa Thiên hy. 
Triều Minh, niên hiệu Hồng vũ, chùa hư hại nhiều, Công bộ thị 
lang Hoàng Lập Cung tấu thỉnh quyên mộ tài chánh trùng tu. 
Minh Thành Tổ khi vừa tức vị liền sắc lệnh Bộ Công tu sửa thêm 
mới. Vài năm sau, có Tăng Bản Tánh f#?2R†# (?), không rõ gốc 
tích, lòng ôm thù riêng giết người, lén lút trong thất của Tăng, rồi 
châm lửa đốt chùa. Đoạn dẫn trên đây ghi lại lời của Minh Thành 
Tổ, trong sắc lệnh trùng tu chùa Báo ân #423 JÍ 5#), năm Vĩnh 
lạc 11 (1413). Lời phán của Hoàng đế là sự thật, thần dân phải 
hiểu như vậy. Sáu trăm năm sau, sự thật ấy trở thành nghi án cho 
các nhà nghiên cứu. 


Sự kiện là, vào năm 1943, người ta phát hiện trong chùa 
Thượng cổ l-r5ÿ, núi Phụng thê, huyện Sùng khánh, trong 
vùng phụ cận Thành đô, tỉnh Tứ xuyên, một khắc bản Đại tạng 
kinh đời Minh còn được bảo tồn đầy đủ. Tin tức này hấp dẫn 
các nhà nghiên cứu. Nhà Phật học danh tiếng bấy giờ, ông Lữ 


96s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trưng, sưu tập các nguồn sử liệu, cuối cùng kết luận đây là bản 
Sơ khắc Nam tạng. 


Chùa Thượng cổ, nguyên tên là Thường lạc am, có từ thời Tấn 
Văn Đế (320-372); đời Minh, đổi tên thành Quang nghiêm Thiền 
viện ?( lấu f li. 

Tương truyền, Quang nghiêm Thiền viện, cũng thường gọi là 
chùa Quang nghiêm, vốn là nơi tu hành ẩn dật của Ngộ Không 
Thiền sư †#”Z*šfli, chú út của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. 
Sư nguyên danh Chu Ngũ Lục, xuất gia hiệu Pháp Nhân. Do thời 
binh loạn cuối triều Nguyên, chú cháu thất lạc. Đến khi tức vị 


Hoàng đế, Chu Nguyên Chương nhớ đến chú út, cho tìm kiếm 
khắp nơi nhưng không dò ra tông tích. 


Một thời gian sau, người con thứ 11 của Chu Nguyên Chương, 
Thục Hiến vương Chu Thung 39fÄ -+2K‡}Ẽ, bấy giờ trấn nhậm Tây 
Thục, được bẩm báo có một vị cao tăng từ Tây tạng đến ẩn tu 
trong chùa Thường lạc, bèn đến bái phỏng. Điều bất ngờ, vị cao 
tăng này chính là sư Pháp Nhân. Chu Nguyên Chương hay được 
tin này, liền ban danh hiệu Ngộ Không cho Pháp Nhân. Ngôi cổ tự 
sau đó cũng được đổi tên thành Quang nghiêm Thiền viện. 


Năm Vĩnh lạc 14 (1416), Thục Hiến Vương Chu Thung, bỏ tư 
tài in ấn một bộ Đại tạng kinh gồm 684 hòm hiến cúng cho chùa 
Quang nghiêm. Bản Đại tạng kinh này, khi được phát hiện, các 
nhà nghiên cứu (Lữ Trưng 3ï, Hà Mai ff[lỹ, Nozawa Yoshimi 
BƒÿN##3 ..) xác nhận bản Đại tạng kinh được hiến cúng cho 
chùa này chỉnh là bản Sơ khắc Nam tạng. 


Một chỉ tiết quan trọng trong khắc bản này không chỉ thông 
tin cho phép phỏng đoán niên đại khởi khắc và hoàn thành, mà 
còn một chỉ tiết rất quan trọng, đó là nguyên nhân hỏa hoạn 
thiêu rụi chùa và kinh. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 97 


Một đoạn văn trong Cổ Tôn túc ngữ lục tr *#1ññB®, quyển 8, 
được phát hiện trong ấn bản Đại tạng kinh này, cho biết: “Đại 
Minh nn cải nguyên, xuân Kỹ mão, Phật tâm Thiên tử trùng khắc 
Đại tạng kinh bản..” XÑnnftt7ú°0ll#£, f2 K-ƒ 3| #&#ế 
#4. Trong đoạn dẫn này có 2 ô chữ đục trống. Năm Kỷ mão được 
nói ở đây chỉ có thể là năm Kiến văn thứ nhất (1399), vua Minh 
Huệ Tông, cháu nội của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Do 
vậy, “Phật tâm Thiên tử” cũng chính là Minh Huệ Tông H] #f 


Sự 


Sau khi Minh Thái Tổ băng, Huệ Tông kế vị, đổi niên hiệu Hồng 
vũ 31 thành Kiến văn thứ 1. Ba năm sau, Kiến văn 4 (1402), Huệ 
Tông bị chú ruột của mình, Chu Lệ, diệt và soán ngôi. 


Nguyên do, sau khi diệt Nguyên, để củng cố quyền lực, Chu 
Nguyên Chương phong các con mình trấn thủ các phiên trấn. Huệ 
Tông sau khi lên ngôi, e sợ thế lực của các chú của mình, bèn thi 
hành chính sách tước giảm quyền lực các phiên trấn (tước phiên 
chính sách ll|šŠIJL7Z£). Yên vương Chu Lệ #ft 2k, con thứ tư 
của Chu Nguyên Chương, tức thì phản ứng, dẫn quân công hãm 
kinh thành. Chiến tranh kéo dài ba năm, kinh thành thất thủ, Huệ 
Tông mất mạng, xác được tìm thấy trong đám cháy. 


Chu Lệ tức vị Hoàng đế, xưng hiệu Minh Thành Tổ H] 3H, cải 
nguyên thành niên hiệu Vĩnh lạc (1403-1424), xóa bỏ niên hiệu 
Kiến văn của Huệ Tông, cho kéo dài niên hiệu Hồng vũ 32 (Kiến 
văn 1) cho đến Hồng vũ 35 (Kiến văn 4). 


Từ hai ô trống bị đục trong Cổ tôn túc ngữ lục, ấn bản Đại tạng 
kinh được phát hiện tại chùa Quang nghiêm, dẫn đến ý kiến suy 
diễn cho rằng sự cố cháy chùa cháy kinh là do chính Minh Thành 
Tổ dàn dựng. Tuy nói “ý kiến suy diễn” nhưng cơ sở để suy diễn 
không phải là không có sự thật lịch sử. Ấn bản này có thể là bản 
được Thục Hiến Vương năm Vĩnh lạc 14 (1416) hiến cúng cho 
chùa như đã thuật, tức bản Sơ khắc Nam tạng hay Hồng vũ Nam 


98s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


tạng bị thiêu hủy. Giả định có thể, vì Hồng vũ Nam tạng được báo 
cáo bị thiêu hủy từ năm 1408; ấn bản mà 8 năm sau (1416) Thục 
Hiên vương phụng cúng chùa. GS. Nozawa cho rằng tấm bản khắc 
Hồng vũ Nam tạng được phát hiện tại chùa Quang nghiêm không 
phải là khắc bản Hồng vũ Nam tạng bị thiêu cùng với chùa Thiên 
hy. Cơ sở để Nozawa dẫn đến kết luận này, do GS. căn cứ một 
số tên các thợ khắc được thấy ghi trong các bản khắc Nguyên 
sử (1369) và bản in năm Hồng vũ 5 (1372) cũng tìm thấy trong 
khắc bản Vĩnh lạc Nam tạng năm Vĩnh lạc 10 (1412), tuổi nghề 
của những thợ khắc này kéo dài trên dưới 40 năm. Tuổi nghề 
như vậy không thể xảy ra đối với thợ khắc thời cổ. Như vậy, tên 
họ những thợ khắc này có liên quan đến phần Chánh tạng của 
khắc bản Hồng vũ Nam tạng. 


12. Vĩnh lạc Nam tạng 7k ## j7 


Khắc bản Hồng vũ Nam tạng, sau khi hoàn tất công khắc, chỉ 
tồn tại trong khoảng 10 năm (1399-1408) thì bị thiêu hủy cùng 
với chùa Thiên hy. Năm Vĩnh lạc 11 (1413), Minh Thành Tổ cho 
trùng tu lại chùa, đồng thời cho khắc lại Đại tạng kinh, y cứ trên 
khắc bản Hồng vũ nam tạng. Công trình khắc bản đến năm Vĩnh 
lạc 18 (1420) thì hoàn thành, gồm 57160 bản gỗ. Toàn tạng 636 
hòm, 1610 bộ, 6331 quyển. Xưởng khắc được nói là tại chùa 
Thiên hy. 


Sau khi công khắc hoàn tất, khắc bản được lưu tại chùa Thiên 
hy, Nam kinh. Do được khởi khắc và hoàn tất trong niên hiệu 
Vĩnh lạc 11-18 (1413-1420), được gọi là Vĩnh lạc Nam tạng. 


13. Vĩnh lạc Bắc tạng 2‹Z#-|Lj 


Minh Thành Tổ, niên hiệu Vĩnh lạc 19 (1421), từ phủ Thuận 
thiên, kinh đô phía nam (Nam kinh), dời về phủ Thuận thiên, 
Bắc kinh. Do nhu cầu phổ biến tại phương bắc, ngay trong năm 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 99 


đó, Thành Tổ cho khắc lại Đại tạng kinh, được gọi là Vĩnh lạc Bắc 
tạng. Khởi khắc dưới thời Minh Thành Tổ, cho đến thời Minh 
Anh Tông, Hoàng đế thứ 6 triều Minh, niên hiệu Chánh thống 
5 (1440) hoàn thành. Toàn tạng gồm 636 hòm, 1621 bộ, 6316 
quyển. Đến đời Minh Thần Tông, Hoàng đế thứ 14, niên hiệu Vạn 
lịch 12 (1584), khắc bổ sung sáng tác của các tông, thêm 41 hòm, 
36 bộ, 410 quyển. Như vậy, tổng chỉ, toàn tạng trước sau có 677 
hòm, 1557 bộ, 6771 quyển. 


Ngoài ba khắc bản được là quan khắc, do bởi Hoàng gia khắc 
ấn, còn một số khắc bản do bởi tư nhân, tự viện hay cá nhân 
tự quyên mộ tư tài để khắc ấn. Trong số đó, được kể đến như 
Dương gia kinh tràng tạng, Vạn lịch tạng, Gia hưng tạng. 


14. Dương gia kinh tràng tạng 2244127, bản Đại tạng 
kinh được ấn hành và phát hành bởi Dương gia Kinh phường 
22⁄4), Hàng châu, trong khoảng niên hiệu Vĩnh lạc (1403- 
1424). Đây là bản phục khắc, hay phiên khắc, từ bản đáy Tích sa 
tạng; y cứ nguyên bản gốc khắc in trở lại; ngoại trừ cỡ chữ lớn 
nhỏ, tất cả số hàng số chữ các thứ đều khắc lại một cách nghiêm 
túc y theo bản đáy. 

Trong thời Minh, các cửa hàng kinh doanh kinh sách rất thịnh 
hành. Những ngôi nổi tiếng đều có cửa hàng in và phát hành Kinh 
sách, do tăng nhân đứng ra quản lý. Cửa hàng nhà họ Dương nổi 
tiếng vào thời đó. 


15. Vạn lịch tạng #ï J#Z 


Bản tư khắc cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Khởi công Minh 
Vạn lịch 17 (1587), hoàn thành vào thời Thanh Thuận Trị 14 
(1657). Toàn tạng gồm 678 hòm, 1659 bộ, 6234 quyển. Đây là 
bản phục khắc, lấy bản Vĩnh lạc Nam tạng làm bản đáy. Bản in ấn 
tống do Vương thị, thị nữ Minh Huệ Vương Chu Thường Nhuận 


100 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


3 | 2k ïBÍ (1594-1645) phát tâm cúng dường. Các quan viên 
cao cấp, cùng các tín đồ, đồng trợ khắc. 


16. Gia hưng tạng 3š #lj# 


Khắc bản tư nhân, vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh; cũng 
gọi là Kính sơn tạng ƒŠ II. Khởi xướng khắc bản do Tử Bá Chân 
Khả, chùa Lăng-nghiêm, năm Vạn lịch 17 (1578) thời vua Minh 
Thần Tông H*†'2š, tại am Diệu đức #bƒf#Ƒš, núi Ngũ đài, nơi Bồ 
tát Văn-thù thường hiện thân. Một thời gian sau, Vạn lịch 21 
(1593), do khí hậu nơi đây quá lạnh, xưởng khắc được dời về 
Kinh sơn, huyện Dư hàng, Triết giang, tiếp tục điêu khắc. Chùa 
được xây dựng từ đời Đường; cho đến Tống Hiếu Tông 2E“Zš 
(1127-1194), chùa cải danh thành Kính sơn Hưng thánh Vạn thọ 
thiền tự ƒ£l #4 Sẽ đã Rế s7. 


Năm Vạn lịch 31, do tranh chấp ngôi vị trưởng thứ kế thừa 
ngai vàng, xảy ra vụ án Yêu thư 2 ?ð—‡X#X#Z. Chân Khả bị 
giam ngục và tra khảo đến chết, do bởi một số bằng hữu và tục 
gia đệ tử có liên hệ đến vụ án. 


Vụ án được gọi là Yêu thư, tức họa do văn tự, văn thư, nguyên 
do từ một bản văn với tiêu đề “Tục ưu nghi hoàng nghị” 4# ƒứ 
3ñ (tiếp nối bàn rộng ưu tư về mối nguy), thự danh là Đỉnh 
Ứng Tương TRJŠ‡# soạn. Do mâu thuẫn giữa phe đảng Triết 
giang và phe đảng Đông lâm, Thẩm Nhất Quán tiến cung dâng 
bản văn cho vua Thần Tông. Vua xem xong nổi giận, ra lệnh bắt 
hết bọn Yêu nhân. Tử Bá bị vạ lây nên chết trong ngục. Hám Sơn 
Đức Thanh #1lIƒ#ï thì bị lưu đày đến Nam hải. Sự nghiệp khắc 
Kinh tiếp tục do Lục Quang Tổ š3.‡H, Phùng Mộng Trinh 13# 
j, Viên Liễu Phàm # ƒ N.. Đến thời Khang Hy 15 (1676), khắc 
công hoàn thành. Khắc bản này là bản phục khắc y cứ Vĩnh lạc Bắc 
tạng làm bản đáy. Toàn tạng phân làm hai bộ phận, Chánh tạng và 
Tục tạng, tổng kê tất cả có 352 hòm, 2090 bộ, hơn 12600 quyển. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 101 


VIIL THANH 
17. Long tạng E7 


Thanh triều (1636-1912), trải qua trên 200 năm, chỉ có duy 
nhất một bản quan khắc Đại tạng kinh: Long tạng ñšZ, hay Càn 
long tạng Bế #Ä, Thanh tạng Š Z8, và đây cũng là bản quan khắc 
cuối cùng, khắc theo lệnh Hoàng đế. 


Thanh Thế Tông niên hiệu Ung chính 11 (1733) sắc lệnh thiết 
lập Tạng kinh quán 7# #f tại chùa Hiền lương Ÿ R 5#, Bắc kinh, 
dưới sự chủ trì của Hòa-thạc Trang Thân vương Doãn Lục ÄII 
1ñ; 3ï + ƒ)*$#, Hòa-thạc Hòa Thân vương Hoằng Trú #IIi{#IIšñ 
=E5/'®, Trú trì chùa Hiền lương Siêu Thánh Pháp sư #§ 3š}*lïj. 
Năm Ung chính 13 (1935), khởi công khắc bản. Thanh Cao Tông, 
năm Càn long 3 (1738) hoàn thành. Phụ trách giám sát khắc bản, 
in ấn, gồm các quan viên, học giả, cao tăng hơn 60 vị; thợ khắc, 
thợ in, kỹ thuật viên,... tập hợp hơn 860 người. Toàn tạng phân 
làm hai phần. Phần Chánh tạng trong 485 hòm, nội dung tương 
đồng Vĩnh lạc Bắc tạng, tập hợp các bản dịch Phạn-Hán Tam tạng 
Thánh giáo cùng các soạn thuật của các Hiền Thánh Ấn-độ. Tục 
tạng, 239 hòm, tập hợp trước thuật của các Hiền Thánh Đông độ. 
Tổng kết toàn bộ, 724 hòm, 1669 bộ, 7168 quyển. Sau khi khắc 
bản hoàn thành, in ấn thành 100 bộ, phân phối các tự viện lớn 
trong toàn quốc; cho đến 1935, dưới thời Dân quốc, trước sau có 
trên 150 bộ. Đây là khắc bản quy mô nhất, với kỹ thuật khắc in 
tinh xảo nhất, và cũng được phổ biến rộng rãi nhất trên quy mô 
toàn thế giới, xếp thứ hai sau bộ Đại chánh Đại tạng kinh về giá 
trị nghiên cứu, học thuật. 


102 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


VIII. CAO-LI 
18. Cao-lệ tạng t¡ JŠZ# 


Dưới thời Nam Tống, niên hiệu Thái bình hưng quốc 8 (983), 
sau khi Khai bảo tạng được khắc bản hoàn tất, Tống Thái Tông 
cho lập Viện Ấn kinh tại chùa Thái bình hưng quốc; trong số các 
ấn bản từ khắc bản này, vào khoảng niên hiệu Đoan củng (988- 
989), một ấn bản được tặng cho nước Cao li. 


Năm Hưng nguyên 1 (1022), một ấn bản hiệu đính Thiên hy 
(1017-1021) từ khắc bản Khai bảo tạng cũng được tặng đến 
Khiết-đan và Cao-li. 


Vương triều Khiết-đan, niên hiệu Thanh ninh 9 (1063), một 
ấn bản từ khắc bản Khiết-đan tạng, được gởi tặng Cao-li. Đây là 
lần thứ nhất Khai bảo tạng được truyền vào Cao-lệ, dưới thời vua 
Thành Tông (Goryeo Seongjong) năm thứ 8. Năm đó, một phái 
đoàn được cử sang Tống triều cống. Đồng thời, cũng khiến Tăng 
Như Khả #1iH[ (Yeoga) dâng biểu thỉnh Đại tạng kinh, và được 
Tống Thái Tông ban tặng, và cũng ban tặng Như Khả tử y ca-sa. 


Năm Nguyên phong 6 (1083), bản hiệu đính Hàm ninh (1071) 
từ Khai bảo tạng cũng được gởi tặng Cao-]i. 


Các bản Đại tạng vừa kể đều là những ấn bản từ khắc bản 
đầu tiên Khai bảo tạng cùng với những bản hiệu đính bổ sung về 
sau. Chính thức khắc bản, Đại tạng kinh Cao li ¡#Ê K#Ä⁄ trước 
sau có hai bản: 1. Sơ điêu tạng, hay Sơ điêu Đại tạng kinh #JRfÊ 
X74, khởi công điêu khắc dưới triều vua Cao-lệ Hiển Tông 
(Hyeonjong) năm 2 (1011), được tiếp tục bởi Văn Tông (Goryeo 
Munjong, 1019-1083), hoàn thành khắc bản năm Tuyên Tông 4 
(1087). 2. Tái điêu tạng, hay Tái điêu Đại tạng kinh †ƒlÈ kjÑ⁄&, 
bản tái khắc, khởi công khắc dưới triều Cao Tông năm 23 (1236), 
khắc thành năm 38 (1251). 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 103 


Nguyên nhân cho khắc bản đầu tiên của Đại tạng kinh Cao-lệ, 
khởi công năm Hiển Tông thứ 2 (1011) như được tường thuật 
trong văn “Kỳ cáo của quần thần khắc bản Đại tạng” k##‡x¿3I|ï 
Ex‡rfï Ä được sao lục trong Đông quốc Lý Tướng quốc tập 1š Bl 
2-†HRM4BE (Donggukisanggukjip), tuyển tập thi văn của Lý Khuê 
Báo 23W (Yi Gyubo, 1168-1241), Tể tướng triều vua Cao Tông. 
Bài văn cầu nguyện này có ghi là được viết vào năm Đinh dậu 
(1237) dưới thời Cao-lệ Cao Tông (Goryeo Gojong): “Nỗi lo âu 
về mối họa của quân Thát-đát (tatar: người Khiết-đan) thật quá 
lớn.... Xưa, năm Hiển Tông thứ 2, Chúa Khiết-đan cử đại binh đến 
xâm lăng, Hiển tổ tị nạn chạy xuống phương nam; quân Khiết- 
đan vẫn đồn trú thành Tùng nhạc, không rút lui. Do vậy vua cũng 
quần thần phát đại nguyện vô thượng khắc thành một bản Đại 
tạng kinh. Thế rôi, quân Khiết-đan tự rút lui” 


Sự xâm lăng của quân Khiết-đan được nói trong đây là chiến 
tranh lần thứ hai giữa Liêu và Cao-lệ được phát động bởi Liêu 
Thánh Tông Gia-luật-hồng-tự 3š5šZšH##lZ4#, năm Thống hòa 
28 (1010), cử binh chinh phạt lấy cớ Tây diện đo tuần khiểm sứ 
Khang Triệu /11EIñIf#34‡9ƒ#‡ £JÉ thí sát Mục Tông #2Zš, phò 
biểu đệ của Mục Tông là Vương Tuân --ñ"J tức vị, hiệu Hiển Tông. 


Bản sơ khắc được khởi công năm Hiển Tông 2 (1011), trải 
qua triều Văn Tông, con trai thứ ba của Hiển Tông, cho đến năm 
Tuyên Tông (Goryeo Seonjong) 4 (1087), khắc công cáo thành. 


Trước đó, Cao-lệ Thành Vương năm thứ 9 (993), sai Binh quan 
Thị Lang Hàn Ngạn Cung #ŠƒZ3š (Han Yeon Kong), tháng 12, 
sang Tống tạ ân ban tặng Đại tạng kinh. Tháng Tư năm sau, Hàn 
Ngạn Cung về nước dâng Đại tạng kinh. Sự kiện này cũng được 
ghi chép trong Phật Tổ Thống kỷ (T49n2035_p0400c12): “Đoan 
củng 2 (989, thời vua Tống Thái Tông), Quốc vương Cao-lệ sai sứ 
sang thỉnh Đại tạng kinh và Ngự chế Phật thừa văn tập.” Truyện 
Hàn Ngạn Cung, Cao lệ sử, quyển 93, Liệt truyện 6 chép: “Hàn 


104 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Ngạn Cung sang Tống tạ ân... Ngạn Cung cầu thỉnh Đại tạng kinh, 
vua (Tống Thái Tông) ban cho Tạng kinh 481 hòm, 2500 quyển” 


Sử Cao-lệ / #, quyển 10, chép: Tuyên Tông, năm thứ tư 
(1087), Tháng Hai, vua ngự giá đến chùa Khai quốc Bl|ÄlS 
khánh thành Đại tạng kinh. Tháng Ba, vua ngự đến chùa Hưng 
vương ï -- 5ÿ, khánh thành điện Đại tạng K#ÄJ¿. Tháng Tư, ngự 
giá đến chùa Quy pháp 5Ÿ khánh thành Đại tạng kinh. Tuần 
lễ sau, lập Đạo tràng kinh Kim cang tại điện Càn đức cầu mưa. 


Hai nguồn sử liệu dẫn trên có thể xác minh niên đại khởi công 
khắc bản và hoàn thành khắc bản. Trong hai bản, bản khắc năm 
Hiển tông 2 (1011) được gọi là Tiền Quốc bản. Bản sau, khắc bởi 
Văn Tông và Tuyên Tông, được gọi là Hậu Quốc bản. Gọi Quốc 
bản, do khắc bản bởi Hoàng gia Cao-lệ (MW k#Ä@@) JJJ #*ÿ 
ĐỊ]Ä - ME Ê%⁄). Khắc bản sau này chưa thấy xác định rõ niên đại. 


Theo Sớ trình của Tăng Thống Nghĩa Thiên (3šZ - {t£ï +†Z 
2š#lUiRMEEIIffZ): “Hiển Tổ thì điêu khắc Bí Tạng 5000 quyển. Văn 
Khảo cũng khắc Khế kinh 10 vạn tụng” (Dẫn bởi -†-t Lí - 3| 
#ễ 1#). Tăng Thống Nghĩa Thiên (Uicheon Seungtong), con thứ tư 
của Cao Lệ Hiển Tông (Goryeo Hyeonjong), do đó gọi Hiển Tông 
là Hiển Tổ, và Văn Tông (Goryeo Munjong) là Văn Khảo. Văn Tông 
tại vị 37 năm (1047-1083). Khoảng giữa là hai triều Đức Tông ƒ# 
5E (Goryeo Deokjong, 1031-1034) và Tĩnh Tông ?ÏZš (Goryeo 
Jeongjong, 1035-1046). 


Bản sơ khắc Đại tạng kinh này được hầu hết các nhà nghiên 
cứu cho rằng được chọn làm để bản để khắc là các khắc bản Khai 
bảo tạng của Bắc Tống, cùng với khắc bản Khiết-đan tạng, các 
kinh luận được nhập tạng trong Trinh nguyên lục, cùng các kinh 
luận tân dịch thời Tống và khắc bản được tiếp nhận trong nước 
Cao-lệ. (INMðÄ ÍJW§k &ÑÈ}öZ Mllšf3). Nói rõ hơn, khắc bản 
bởi Hiển Tông 2 (1011) đã chọn Khai bảo tạng 5048 quyển được 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 105 


thâu lục trong Khai nguyên Thích giáo lục làm để bản. Văn Tông 
(1047-1083) hoàn thành khắc bản Sơ điêu Cao-lệ tạng với kinh 
điển được thâu lục trong Trinh nguyên Thích giáo lục, và các kinh 
luận tân dịch thời Tống, có khoảng 1000 quyển. 


Bản Sơ khắc, hay Sơ điêu, Cao-lệ Đại tạng kinh này, sau khi 
khắc công hoàn mãn, nguyên bản được lưu trữ trong chùa Hưng 
vương, sau dời đến chùa Phù nhân. Khắc bản được bảo tồn tại 
chùa Phù ân sau đó, năm TÌ. 1232, dưới triều Cao-lệ Cao Tông, 
quân Mông cổ trong đợt xâm lăng bán đảo Triều tiên lần thứ 
nhất bởi Đại hãn Mông cổ Oa-khoat-đài phát động, đã bị thiêu 
hủy cùng với chùa. Sự kiên này được Lý Khuê Báo ZZE3W ghi 
chép trong “Kỳ cáo của quần thần khắc bản Đại tạng” kj#ÄZ*#|| 
EtlffTr È như sau: 


“Bản tính tàn nhẫn hung bạo của nó không thể kể hết bằng 
lời. Cho đến sỉ ám u muội còn hơn cả cầm thú. Vả chăng, há 
không biết rằng những gì mà cả thế gian này tôn kính chính 
là Phật pháp. Nhưng những nơi nào mà quân Mông cổ đi qua, 
nơi đó không còn tượng Phật kinh Phật, chúng thiêu hủy tất cả. 
Do vậy, bản khắc Đại tạng kinh được bảo tàng trong chùa Phù 
nhân cũng bị quét sạch không còn dấu vêt... Vì vậy, năm Hiển 
tông 2 (1011) Chúa Khiết-đan cử đại binh đến đánh, Hiển Tổ 
chạy xuống phương nam tị nạn. Quân Khiết-đan vẫn đồn binh ở 
thành Tùng dương mà không rút lui. Do vậy, vua cùng quần thần 
phát vô thượng đại nguyện, quyết khắc một khắc bản Đại tạng 
kinh, sau đó quân Khiết-đan tự rút. Thế nhưng, do Đại tạng kinh, 
là một. Trước sau điêu khắc, là một. Vua tôi đồng phát nguyện, 
cũng là một. Sao khi ấy quân binh Khiết-đan tự rút lui, mà nay 
quân Thát-đát há không vậy?” (xem đã dẫn trên). 


Theo đây, bản Sơ khắc dưới triều Hiển Tông (1010-1031) 
được khắc ¡in để cầu nguyện quân Liêu rút lui. Bản tái khắc dưới 
triều Cao Tông năm thứ 24 (1237) cũng được khắc với mục đích 


106 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


cầu nguyện thối lui quân Mông cổ. Khắc bản này được gọi là Tái 
điêu bản, tức khắc bản Cao-lệ tạng thứ hai †ƒlÈ]§ r¡ đồ J6. 


Sử Cao-lệ, quyển 24, Cao Tông tế gia rễ 3'-ñ2šÌH2# chép: 
“Năm thứ 38 (TI. 1251), tháng 9, ngày Giáp tí, Vua ngự giá đến 
chùa Hiền thánh '#5#*. Ngày Nhâm ngọ, ngự giá đến Đại tạng 
kinh bản đường X7##4§‡ 3ƒ, ngoài cửa Tây thành, suất lãnh bá 
quan hành hương. Khắc bản thởi Hiển Tông bị thiêu hủy năm 
Nhâm thìn (1232) bởi quân binh Mông cổ. (Năm thứ 37 - TI. 
1237) Vua cùng quần thần lại phát nguyện lập Đô giám, trải qua 
16 năm (năm thứ 38 - TI. 1251) mới hoàn thành công khắc” 


Đô giám tức Đại tạng đô giám ZKj#ÄZÿ ñã, cơ quan có nhiệm vụ 
giám sát và chuyên trách đối chiếu khắc bản được chọn làm bản 
đáy với các khắc bản khác và hiệu đính những sai khác hay sai 
lầm được tìm thấy giữa bản đáy và khắc bản đối chiếu. 


Năm TI. 1231, quân Mông cổ xâm nhập Cao-lệ; năm sau, 1932, 
Cao Tông dời Tung đô, kinh đô Cao-lệ bấy giờ, đến đảo Hoa 
dương. Để cầu nguyện quân Mông cổ rút lui, vua lập Đại tạng ở 
Giang đô, tiến hành khắc bản Đại tạng kinh tại huyện Nam hải, 
Tấn châu, dưới sự chủ trì của Tăng Thống Thủ Kỳ 1f'4šSŸ J, trải 
qua 16 năm, Cao Tông năm thứ 38 (TI. 1251) mới hoàn thành 
khắc bản. Thủ Kỳ đối chiếu các bản quan khắc đời Tống, Kahi 
bảo tạng, cùng với Khiết-đan bản, các kinh luận được nhập tạng 
trong Trinh nguyên lục, các kinh luận tân dịch trong thời Tống, 
và bản Sơ khắc của Cao-lệ, hiệu đính những sai sót, tiến hành 
khắc bản. 


Khắc bản Cao-lệ Đại tạng kinh này tổng kết có 1496 chương, 
6568 quyển, 52.382.960 chữ Hán được khắc trên 81.258 khối 
gỗ, do vậy, nó cũng được gọi là “Bát vạn Đại tạng kinh” /\( K7 


##. Năm TI. 1398, để tránh sự xâm nhập của người Nhật, bộ Đại 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 107 


tạng này được dời đến chùa Hải ấn ï#ÉJ!S# (Haeinsa), một trong 
ba ngôi chùa lớn của Hàn quốc, được lưu truyền đến nay. 


Đây được đánh giá là khắc bảo hoàn hảo nhất trong các khắc 
bản và bản Đại chánh Đại tạng kinh y trên khắc bản này mà bổ 
chú và ấn hành. 


IX. NHẬT BẢN 


Dưới triều Khâm Minh Thiên hoàng năm thứ 13 (TI. 552), 
Phật giáo từ nước Bách tế chính thức truyền vào Nhật bản. 


Bán đảo Triều tiên, từ TI. 427-600, được chia thành ba nước: 
Bách tế hay Bá tế Éi #ï (cũng viết {1Jï) ở tây nam bán đảo; Tân 
la 34, đông nam; Cao cú lệ ï¡“J #ễ ở phương bắc. 


Bách tế lập quốc trước Tây lịch 18, đến năm 660 bị nhà Đường 
liên hiệp với Tân la tiêu diệt. 


Phật giáo được truyền vào nước này dưới triều vua Thẩm Lưu 
Vương năm thứ nhất (384), do một vị Tăng nhân người Tây vực, 
Ma-la-nan-đà Ƒš## #flÈ (Mãlãnanda), từ Đông Tấn, dưới thời 
Hiếu Vũ niên hiệu Thái nguyên 9 (384) đến đây. Cho đến triều 
Thánh Vương năm thứ 13 (TI. 552). Rồi từ Bách tế Phật giáo 
được truyền vào Nhật bản. 


Dưới triều Khâm Minh Thiên hoàng #X HE 5, vua nước Bách 
tế, Thánh Vương #1 năm thứ 30 (552) phái khiển một phái 
đoàn sang sứ Nhật bản, bấy giờ được gọi Oải quốc #Ê|Ä| (nước 
người lùn) là hiến tặng Khâm Minh Hiên hoàng một tượng Phật 
Thích-ca bằng đồng, một số tràng phan bảo cái và kinh điển Phật 
giáo. Sau đó nhiều năm, Bách tế phái khiển nhiều sư tăng sang 


Nhật hỗ trợ truyền giáo. Vào thời đại Tam quốc phân tranh tại 
bán đảo Triều, Bách tế là một nước đất hẹp, dân thưa, nên thường 
dựa vào thế lực Nhật bản để đối kháng với hai nước kia. Do bởi 


108 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


gần với Trung quốc, chịu ảnh hưởng văn minh Trung quốc rất 
sớm, cho nên về mặt thế lực quân sự Bách tế không bằng Nhật 
bản nhưng về mặt văn minh được kể có phần tiến bộ hơn. Mặc dù 
trong những ngày đầu, đã xảy ra tranh chấp giữa hai phe đối lập 
nhận hay không tiếp nhận Phật giáo. Phe Vật bộ thị #⁄J*l'K. chủ 
trương bảo thủ Thần đạo, chống lại Phật giáo được xem là ngoại 
nhập. Phe Tô nga thị #§#È§ do đã có nhiều tiếp xúc với người 
Hoa và Hàn, có tư tưởng tiến bộ, không bài ngoại, và chủ trương 
tiếp nhận Phật giáo. Cuối cùng phe Tô nga thắng thế và Phật giáo 
chính thức được triều đình tiếp nhận. Cho đến thời Suy Cổ Thiên 
hoàng †ft+ 7 %, dưới sự nhiếp chánh cùa Thánh Đức Thái tử ## 
R4 É (572-621), Phật giáo trở thành quốc giáo Nhật bản. 


Sau khi biết đến gốc Phật giáo từ Trung quốc, kể từ thế kỷ 7 TI. 
cho đến thế kỷ 9 TI. đã có trên mười phái đoàn được triều đình 
phái khiển sang Trung quốc du học, không chỉ các Tăng lữ mà 
còn có tục gia; du học và mang về Nhật không chỉ kinh điển Phật 
giáo, mà còn có những thư tịch Nho gia, Bách gia chư tử. Khi khắc 
Đại tạng kinh đầu tiên, Khai bảo tạng được in dưới triều Tống 
Thái Tông, Nhật bản cũng là nước Phật giáo đầu tiên có được 
một ấn bản, như đã thuật ở đoạn trên. 


Các bản Đại tạng kinh Hán văn được khắc in tại Nhật bản từ 
trước cho đến nay kể có 7 bộ, về hình thức phân làm ba loại: 
bản khắc gỗ, bản gỗ chữ nổi và bản in. Trong đó, 2 bản khắc 
gỗ: Hoằng an tạng 5¿⁄#Ÿ, Thiết nhãn tạng #ÄÏRZ#Ÿ; một bản 
gỗ chữ nổi: Đông sơn tạng ?š1li7Ä; 4 bản đúc chì: Hoằng giáo 
tạng Z#⁄&, Vạn Chánh tạng rH1E7Z8, Vạn Tục tạng rH4Ä7#, Đại 
chánh tạng X1E78. 


18. Hoằng an tạng 1/7 


Bản khắc gỗ Đại tạng kinh Hán văn được kể khởi khắc trong 
thời Liêm thương Ø##Ê (Kamakura), phỏng định vào niên niên 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5» 109 


hiệu Hoằng an thứ 10 (1287), triều Hậu Vũ Đa Thiên hoàng Í4 “ 
Z3 (Gödatenö), hoàn thành công khắc khoảng cuối niên hiệu 
Chánh an (1301). Có rất ít thông tin để biết về Tạng kinh này. 


19. Đông sơn tạng 'š IÏ I 7Ÿ 


Khắc bản được khởi công niên hiệu Khoan vĩnh 14 (1637), 
triều Hậu Thủy Vĩ Thiên hoàng #47K#Z l8 (Gõömizu no Tennö), 
thời đại Giang hộ (ïE7*j{$ Edo jidaï); hoàn thành khắc công 
trong niên hiệu Khánh an 1 (1648). Xưởng khắc được tổ chức 
tại chùa Khoan vĩnh, trong khu đông bộ, Kinh đô, do đó khắc bản 
này được gọi là Đông sơn tạng 3 !|IZÄ, cũng gọi là tự tạng #⁄7kS# 
7Ä. Chùa Khoan vĩnh, đại bản sơn của Thiên thai tông, được kiến 
thiết từ thời đại Giang hộ, do Tướng quân Đức Xuyên Tú Trung 
?8J1|ZŠ z (Tokugawa Hidetada) và Đại tăng chánh (Tăng thống) 
Thiên Hải Xf#1EZKl#£ (Daisöjõ Tenkaï), phát tâm kiến tạo. Do 
bởi Tăng thống Thiên Hải chủ trì nên nó còn được gọi là Thiên 


hải tạng X8. 


Bản đáy của Tạng này được chọn là bản Tư khê tạng đời Tống, 
và được bổ sung với Phổ ninh tạng đời Nguyên. Về kỹ thuật, đây 
là bản Đại tạng kinh sử dụng bản gỗ chữ nổi. Toàn tạng gồm 665 
hòm, 1453 bộ, gồm 6323 quyển. 


20. Hoàng bá tạng SŠ5Š7 


Khắc bản được quyên góp bởi Sa-môn Thiết Nhãn Đạo Quang 
?M\HR lí 3É (Tetsugen Dökö), do đó được gọi là Thiết nhãn tạng 
?#‡HR jÄ, và cũng gọi là Hoàng bá tạng 5Š5Š7ÿ#. Đây là một trong 
bốn bản đúc chì, chọn Gia hưng tạng (1577-1667) làm bản đáy 
có bổ sung. 


Thiết Nhãn Đạo Quang (1630-1682), thiền tăng thuộc hệ phái 
thiền Hoàng bá, Nhật bản. Sư cảm thấy Phật giáo Nhật bản thiếu 
Đại tạng linh do đó Phật pháp không được phổ cập, nên phát 


110 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


tâm quyên góp, thác bát từng nhà, trải qua 10 năm mới tạm thấy 
đủ để khởi công khắc bản. Bấy giờ gặp nạn lụt lớn, nhân dân đói 
khổ, Sư bỏ hết số tiền quyên góp được để cứu trợ đồng bào. Sau 
đó lại tiếp tục thác bát quyên góp, nhưng lần này trong nhân 
gian lại phát sinh bệnh dịch truyền nhiễm, Sư lại dành hết số tiền 
quyên được để cứu tế. Lần thứ ba, quyên góp mới thành công để 
khởi công khắc in. 


Khởi sự, Thiết Nhãn Thiền sư lập viện Bảo tạng tại chùa Vạn 
phúc, núi Hoàng bá, quận Vũ trị, châu Sơn thành, Nhật bản; núi 
Hoàng bá, lập phòng ïn kinh tại Kinh đô. Sự nghiệp khắc in được 
khởi công năm Khoan văn 9 (1669), Hậu Tây Thiên hoàng Í“ 
PK (Gösai Tennö); hoàn thành năm Diên bảo 6 (178), triều 
Linh Nguyên Thiên hoàng 7ú (Reigen Tennö). Toàn tạng 
gồm 734 hòm, 1618 bộ, 7334 quyển. Khuyết điểm trong bản 
khắc lại nhiều, về sau đối chiếu bản khắc Cao-lệ, trải qua hai lần 


hiệu đính, ấn bản sau đó được lưu truyền rộng rãi. 
21. Hoằng giáo tạng 7# 


Hoằng giáo tạng, cũng được gọi là Đại Nhật bản Hiệu đính súc 
khắc Đại tạng kinh X⁄H E}šäT4ñ3II ð#ã4#; gọi tắt Súc loát tạng 
kinh ẤiliIl k7ÄSŠ. 


Bản in đúc chì, Đại tạng kinh Hán văn do Đảo Điền Phiên Căn 
;H#f]§ (Shimada Bankon, 1827-1907), theo Tu nghiệm Đạo 
Thiên thai tông, và Phúc Điền Hành Giới 3äIHƒ7ŠÑ (Fukuden 
Gyökai, 1809/1806-1888), chủ trì, thiết trí Thư viện Hoằng giáo 
tại Đông kinh, căn cứ bản Cao-lệ tạng làm bản đáy; các bản Tư 


phúc tạng, Phổ ninh tạng, và Gia hưng tạng, được dùng đối chiếu 
và hiệu đính; khởi công khắc in dưới triều Minh Trị năm thứ 13 
(1880), đến năm 18 (1885) hoàn thành. Toàn tạng có 40 hòm, 
đóng thành 418 tập, gồm 1916 bộ, 8534 quyển. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển *T11 


22. Vạn Chánh tạng kinh ¡!1Ej#⁄ 


Vạn tự Đại tạng kinh rH“Ƒ'k###, Đại tạng kinh bản chữ Vạn, 
được gọi là Vạn Chánh tạng kinh bản chữ Vạn rH1E7## để phân 
biệt với Tục tạng kinh bản chữ Vạn. Cũng gọi là Đại Nhật bản hiệu 
đính huấn điểm Đại tạng kinh XKH]šäIällšhWk##4#, Huấn 
điểm Đại tạng kinh đlll§t K#Ä#Š. Gọi là huấn điểm 5l|šh (Konten), 
vì có phụ chú cách đọc chữ Hán theo âm người Nhật (huấn độc 
ñJÌ|öš: kundoku). Và cũng gọi là Nhật bản Tạng kinh Thư viện Đại 
tạng kinh H K4 #flZ 4ý, vì được biên tập và ấn loát, lưu 
trữ tại Thư viện Đại tạng kinh Kinh đô. 


Đại tạng kinh Hán văn, bản in đúc chì, cỡ chữ 13.75 pt., biên 
tập và ấn loát tại Tàng kinh Thư viện, Kinh đô, khởi sự dưới thời 
Minh Trị năm thứ 35 (1902), năm thứ 38 (1905) hoàn thành. 
Được chủ trì bởi Tân Điền Trúc Pha Xã HfT†3# (Hanabe Minami) 
và Mễ Điền Vô Tránh * HI #t#? (Yoneda Mujö), căn cứ Hoàng Bá 
tạng làm bản đối chiếu hiệu đính; nội dung phân làm bốn bộ 
phận chính, bao gôm Kinh, Luật, Luận, các soạn tập của Thánh 
Hiền Tây thiên và Đông độ. Toàn tập thâu lục 1625 bộ, 7082 
quyển, phân làm 37 hòm, đóng thành 357 tập. 


Bản in lưu hành chưa được bao lâu, Thư viện Tàng kinh Kinh 
đô bị hỏa hoạn, hầu hết thư tịch trong đó đều bị thiêu hủy, cho 
nên chỉ một số ít Vạn Chánh tạng còn được lưu hành. 


23. Vạn Tục tạng kinh ¡L!⁄4Ä7#⁄£ 


Tục tạng kinh bản chữ Vạn rH, thâu lục các thư tịch Phật giáo 
được soạn tập bởi Trung hoa, Nhật bản qua các thời đại mà chưa 
được thâu nhập trong Chánh tạng kinh bản chữ Vạn. Đây cũng 
là bản in đúc chì, do Tiền Hiền Huệ Vân jfj '⁄š và Trung Dã 
Đạt Huệ r#ƒ3##Ÿ phụ trách, Thư viện Tàng kinh Kinh đô ấn 
hành, khởi công năm Minh Trị thứ 38 (1905), hoàn thành năm 
Đại Chánh 1 (1912). Toàn tạng thâu lục 1660 bộ, 6957 quyển, 


112» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


đóng thành 751 tập, phân làm 151 hòm. Nội dung phân thành 
10 bộ loại: Các bản dịch Phạn Hán gồm bốn bộ loại: Kinh, Luật, 
Luận, Kinh và nghi quỹ Mật giáo. Trung hoa soạn thuật gồm sáu 
bộ loại: sớ giải Đại Tiểu thừa Kinh, Luật, Luận; trước thuật của 
các tông, lễ sám, và sử truyện. Ấn bản của Tục tạng này được lưu 
trữ tại Thư viện Tàng kinh Kinh đô chưa được bao lâu thì cùng 
bị hỏa thiêu; nhưng do Thương vụ ấn quán có sao chụp lại từ 
nguyên bản nên nay còn được lưu hành. 


24. Đại chánh tạng X1E78. 


Bản Đại tạng kinh Hán văn được lưu hành phổ biến nhất trên 
thế giới hiện nay, và có giá trị cho những nghiên cứu học thuật 
hàn lâm, là ấn bản dưới triều Đại Chánh, Nhật bản: Đại chánh 
Tân tu Đại tạng kinh X1EšÄrÍ£ &7###, thường gọi tắt là bản Đại 
chánh tạng. Năm Đại Chánh thứ 13 (1924), Văn học Bác sĩ Cao 
Nam Thuận Thứ Lang rJ#Jl‡X⁄Èl (Takakusu Junjirö, 1866- 
1945) cùng với Độ Biên Hải Húc ÿš353#‡]H (Watanabe Kaikyoku, 
1872-1933) phát khởi và giám tu biên tập Đại tạng kinh đồng 
thời tổ chức Hội Ấn hành Đại tạng kinh X1E—1JJ#£f!J47 #, cùng 
với sự cộng tác của Tiểu Dã Huyền Diệu ¿⁄j>`#ƒ % #} (Ono Gen myõ, 
1883-1939), phụ trách biên tập. Cả ba vị đều là tăng thuộc Tịnh 
độ tông Nhật bản. Trải qua 13 năm biên tập, năm Đại Chánh 
1934 mới khởi sự ấn hành. Bản Tái khắc Cao-lệ tạng làm bản 
đáy. Các bản được dùng tham khảo và hiệu đính gồm Khai bảo 
tạng, Khiết-đan tạng, cùng các khắc bản và ấn bản được lưu trữ 
tại các tự viện Nhật bản. Tổng quát, Đại Chánh được phân làm 
Chánh tạng gồm 55 tập, Tục tạng 30 tập, biệt quyển 35 tập, và 12 
tập đồ tượng; 3 tập cuối: Tổng mục lục. Thâu lục 3493 bộ, 13.520 
quyển. Tổng cộng số trang toàn tạng có đến 80.634 trang. Số chữ 
lên đến một trăm triệu (100.000.000). 


x 


GIỚI THIỆU 
ĐẠI TẠNG KINH 
KjẤ 


Lược trích: 
Mochiyuki Shinkö 
XSHIE% l#U XấFÚt 
THANH TRÌ zj¡cw 


ó ý nghĩa là Thánh điển bao hàm các tạng như Tam tạng. 


Cũng gọi là Nhất Thiết Kinh —-12J#Š, hay là Nhất Đại Tạng 

Kinh — j4, Tạng Kinh 7#, Đại Tạng Kj —-#&5 

#L, hay Tam Tạng Thánh Giáo, tức là nói đến tổng tập những điển 
tịch Phật giáo lấy tam tạng Kinh Luật Luận làm trung tâm. Có 
những ví dụ như trong Tịnh Trụ Tử Kính Trọng Chánh Pháp môn 
tŒŒŒ #lä IE3šƑ'] của Nam Tề Tiêu Tử Lương ?# #R (được 
trích dẫn trong Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Thần Dị Điển #¡ || 
#ấ*ft#š quyển 66) có nói “kính lễ nhất thiết chúng kinh 
điển của Thần Châu Đại Quốc”. Trong Chu Kinh Tạng Nguyện Văn 
JÄ|Á4*J##JH của Vương Bao-Ef## (được trích dẫn trong Quảng 


114 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hoằng Minh Tập quyển 22) có nói “phụng tạo tất cả kinh tạng, 
hết thảy từ những giáo lý về sanh diệt cho đến những giáo thuyết 
về Nê-hoàn”; trong Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt truyện thời Tuỳ 
có nói “Đại tạng kinh 15 tạng”; trong hiệp chú của Tam Chủng 
Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí 
Mật Đà La Ni Pháp do Thiện Vô Uý ?ÊŠ ft! dịch đời Đường có nói 
“Tạng kinh là Nhất Thiết Kinh”. 


Vốn dĩ gọi là Pháp tạng (dharma-koéa), Pháp uẩn (dharma- 
skandha), Đại pháp tạng, Pháp bảo tạng, Đại pháp bảo tạng, Đại 
pháp khố tạng v.v... trong thời đại ban đầu phân loại thành 9 
bộ loại kinh (navanga-sasang) hay 12 bộ loại kinh (dvadaéanñga- 
buddha-vacang), và sau đó, những pháp được Phật nói được 
biên thành bốn A-hàm, hay năm bộ loại v.v..., đặt tên là kinh tạng 
(sũtra-pitaka), biên tập những thứ liên quan đến giới nghi của 
chư đệ tử lại và đặt tên là luật tạng (vinaya-pïtaka), những luận 
thư liên quan đến những soạn thuật của các luận sư thì gọi là 
luận tạng (abhidharma-pitaka), gộp chung gọi đó là tam tạng 
(tri-pitaka). 


Trong Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa quyển 1 có nói 


“Hỏi: Tam tạng là gì? Đáp: Tỳ-ni tạng (Vinaya-pitaka), Tu-äa- 
la tạng (Suttanta-pitaka), A-tỳ-đàm tạng (Abhidhamma-pitakRa). 
Đây gọi là tam tạng (ti-pitaka). 


“Hỏi: Tỳ-ni tạng là gì? Đáp: 2 Ba-la-đề mộc-xoa (patimokkha), 
23 (22) kiền-đà (kiền-độ) (khandhaka), ba-lợi-bà-la (parivara); 
đây gọi là Tỳ-ni tạng. 


“Hỏi. Tu-đa-la la tạng à gì? Đáp: Đầu tiên là kinh Phạm Võng 


kinh (Brahmajala-sutta), và tất cả 34 tu-đa-la đều được đưa vào 
trong Trường A-hàm/Trường Bộ Kinh (Digha-nikayga). 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5115 


“Đầu tiên là Mâu-la-ba-lida/Căn bổn pháp môn kinh 
(Mũlapariyäyasutta), và tất cả 252 (152) tu-đa-la đều được đưa 
vào trong Trung Bộ Kinh (Majjhima-nikaya). 


“Đầu tiên là Ô-già-đa-la-a-bà-đànna/Độ bộc lưu kinh 
(Oghataranasuttam), và tất cả 7762 tu-đa-la đều được đưa vào 
trong Tăng-thuật-đa/Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-nikaya). 


“Đầu là Chiết-đa-ba-li-da-đà-na tu-đa-la (Cittapariyadana), và 
tất cả 9557 tu-đa-la đều được đưa vào trong Ương-quật-đa-la/ 
Tương Ưng Bộ Kinh (Anguttara-nikaya). 


“[Tiểu tụng/Khaddaka-patha], Pháp cú (Dhamma-pada), Dụ 
(Apadana), U-đà-na (Udana), Y-đễ-phật-đa-già/Như thị thuyết 
(Itivuttaka), Ni-ba-da (Sutta-nipata), Tỳ-ma-na/Thiên cung sự 
(Vimana-vatthu), Tỷ-đa/Ngạ quỷ sự (Peta-vatthu), Thế-la & Thế- 
thế-]i-già-đa/Trưởng lão kệ & Trưởng lão ni kệ (There-Ther- 
gatha), Bổn sanh (Jataka), Ni-thế-bà/Nghĩa thích (Niddesa), 
Ba-trí-tham-tỳ-đà/Vô ngại giải (Patisambhida), Phật chủng tánh 
kinh/Phật sử (Buddha-vamsa). 


“Nhã dụng tạng/Sở hành tạng (Cariya-pitaka), chia thành 14 
phần (bản Pãäli thêm tiểu tụng vào thành 15 phần, và Dụ được 
xếp ở sau Ba-trí-tham-tỳ-đà), tất cả đều được đưa vào trong 
Khuất-đà-ca/Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka-nikaya). 


«Đây được gọi là Tu-đa-la tạng.» 


“Hỏi: A-tỳ-đàm tạng là gì? Đáp: là Pháp tăng già/Pháp tụ luận 
(Dhamma-sangani), Tỳ-băng-già/Phân biệt luận (Vibhanga), 
Đà-suất-ca-tha/Giới thuyết luận (Dhatu-katha), Da-ma-ca/Song 
luận (Yamaka), Bát-xoa/Phát thú luận (Patthana), Bức-già-la- 
bân-na-để? Nhân thi thiết luận (Puggala-paññatti), Ca-tha-bat- 
thâu? Luận sự (Katha-vatthu). Đầy là A-tỳ-đàm tạng”. 


116 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trên đây là Tam tạng Thánh giáo được lưu truyền ở Nam 
phương Tích Lan v.v... 


Mặt khác, Đại Trí Độ Luận quyển 100 nói: 


“Tam tạng chính thức có 30 vạn kệ, tổng cộng 960 vạn lời. Ma- 
ha-diễn (Mahayana) thì rất nhiều, vô lượng vô hạn. Trong đó, 
như phẩm Bát-nhã-ba-la-mật có hai vạn hai ngàn kệ, phẩm Đại 
Bát-nhã có 10 vạn kệ. 


“Nơi các Long Vương, A-tu-la, chư thiên cung có nghìn ức vạn 
kệ v.v... (lược giữa)” 


“Lại có Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh 10 vạn kệ, Chư Phật 
Bổn Khởi Kinh, Bảo Vân Kinh, Đại Vân Kinh, Pháp Vân Kinh, mỗi 
kinh 10 vạn kệ. Có những kinh lớn như Pháp Hoa Kinh, Hoa Thủ 
Kinh, Đại Bi Kinh, Phương Tiện kinh, Long Vương Vấn Kinh, A-tu- 
la Vương Vấn kinh v.v... Các kinh lớn này nhiều vô lượng vô biên, 
như châu báu trong biển cả. 


“Vì sao phải đưa vào trong Tam tạng? Vật nhỏ thì có thể ở 
trong vật lớn, nhưng vật lớn thì không thể ở trong vật nhỏ. 
(Lược giữa)” 


“Những điều được đức Phật nói bằng văn tự ngôn ngữ 
chia thành hai loại. Tam tạng là pháp Thanh văn; Ma-ha-diễn 
(Mahayana) là pháp Đại thừa. Và hơn nữa, khi Phật còn tại thế 
thì không có tên gọi là Tam tạng, chỉ có Tỳ-kheo trì tu-đa-la 
(Sutrantadhara-bhiksu), Tỳ-kheo trì tỳ-ni (Vinayadhara-bhiksu), 
tỳ-kheo trì ma-đa-la-ca (Matadhara-bhiksu). 


“Tu-đa-la là tên kinh trong bốn A-hàm. Kinh trong Ma-ha-diễn 
cũng gọi là Tu-đa-]a. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển »T17 


“Tu-đa-la có hai phần: thứ nhất, tu-đa-la trong bốn A-hàm; 
thứ hai là kinh Ma-ha-diễn được gọi là Đại tu-đa-la. Và đưa vào 
trong hai phần, cũng là Đại thừa và Tiểu thừa. 


“Hai trăm năm mươi giới, gọi những phần như thế là tu-đa-la. 


“Tỳ-ni là từ dùng trong trường hợp như khi tỳ-kheo phạm 
tội, Phật kết giới, tuỳ theo đó mà nên hành thế này, không nên 
hành thế này, nếu làm điều này thì sẽ bị tội. Lược thuyết thì có 
80 bộ loại. Cũng có 2 phần, một là tỳ-ni của nước Ma-thâu-la 
(Mathura), có chứa cả Bổn sanh A-ba-đà-na, có 80 bộ loại, hai 
là tỳ-ni của nước Kế-tân (Ka$mira), đã loại trừ Bổn sanh A-ba- 
đà-na, chỉ giữ cái cần dùng làm thành 10 bộ loại. Có 80 bộ loại 
Tyỳ-bà-sa giải thích.” 


“Do đó biết rằng những kinh như Ma-ha Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa v.v... dù có trong kinh tu-đa-la nhưng vì kinh thì lớn và có 
những sự việc khác nhau nên nói riêng. Vì vậy không có trong 
tập tam tạng”. Ở đây có ý nghĩa rõ ràng là các kinh điển đại thừa 
như kinh Bát-nhã v.v... cũng là kinh do Phật nói nhưng vì là kinh 
lớn nên không được tập thành trong tam tạng.” 


Việc các kinh điển A-hàm và các luật vốn đều được truyền trì 
nhờ khẩu tụng, thì như trong Phân Biệt Công Đức Luận quyển hai 
nói “Học trò các Pháp sư nước ngoài cùng truyền trì cho nhau, 
nhận lãnh nhờ khẩu truyền, cùng giữ gìn, không nghe việc chuyển 
tải thành văn” Cao Tăng Pháp Hiển Truyện nói: “Các nước Bắc 
thiên trúc đều sư sư khẩu truyền, không viết thành bổn”; cứ như 
thế mà biết. 


Tuy nhiên ngược lại, kinh điển Đại thừa thì khuyến khích thư 
tả (biên chép) lưu thông kinh văn, và trong kinh có rất nhiều chỗ 
nói đến công đức đó. Thư tả đại khái là viết vào lá bối, nhưng 
đôi khi cũng dùng vải thô, như trong Phật Bổn Hành Tập Kinh 
quyển 51 nói bút mặc đà la diệp 5##S5EÈ##3*; trong Vô Tận Ý 


118 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Bồ Tát Kinh (Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh quyển 30) nói, chỉ 
mặc 55; trong Thiện Tý #2#Ÿ Bồ Tút kinh (Đại Bảo Tích Kinh 
quyển 93) nói là chỉ bút mặc Ấ€Š#25; trong Trì Tâm Phạm Thiên 
Sở Vấn Kinh quyển 4, Bảo Nữ Sở Vấn Kinh quyển 4, Phổ Diệu Kinh 
quyển 8, Tán Phật phẩm, cùng với Thiện Cung Kính Kinh v.v... nói 


là trúc bạch TT; Bán-chu Tam Muội Kinh Tứ Sự phẩm nói là 
hảo tố #ƒ#, Tiểu Phẩm Bát Nhã Kinh quyển 10, Tát-đà-bà-luân 
phẩm nói “dùng lá vàng thật t2? mà viết Bát-nhã-ba-la-mật”; 
Du-già Sư Địa Luận quyển 75 nói là diệp chỉ #š#; trong Nhất 
Tự Kỳ Đặc Phật Đảnh Kinh quyển thượng Tiên Hành Phẩm, Bồ- 
đề Tràng Trang Nghiêm Đà-la-ni kinh, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim 
Cang Đồng Tử Thành Tựu Nghỉ Quy quyển trung, v.v... thì nói là 
hoa bì F hay quyên tố 4Ä 3š; Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
Kinh quyển 7 nêu ra những từ như hoa bì RỆJ#, bối diệp B 3, chỉ 
Ñ(, tố bạch điệp 3S 'Z', và còn có nói việc viết kinh văn lên vách 


tường..., hay vẽ tượng Như Lai vào trong kinh v.v...; kinh Chánh 
Pháp Niệm Xứ quyển 46 nói, “Trên bảo bích trong tháp Phật ấy có 
chữ về kinh pháp”, cùng kinh này quyển 40 có nói “Khi quán sát 
châu # ấy, bên trong có văn tự của kim thư”; trong Tín Lực Nhập 
Ấn Pháp Môn Kinh quyển 5 nói “Vẽ tượng Như Lai vào trong hộp 
kinh”; trong Đại Bát Niết Bản Kinh quyển 14, Phạm Võng Kinh 
quyển thượng v.v... có ghi về huyết thư. 


Liên quan đến dụng ngữ cho Thánh điển, trong Tứ Phần Luật 
quyển thứ 52 có nói, “Lúc bấy giờ có tỳ-kheo tên là Dũng Mãnh 
BĂñ xuất gia. (lược giữa) bạch Thế Tôn rằng, “Bạch Đại Đức, 
những tỳ-kheo này thuộc nhiều dòng họ xuất gia, tên gọi cũng 
khác, phá hoại nghĩa của kinh Phật; nguyện xin đức Thế Tôn 
cho phép chúng con dùng hảo ngôn luận của thế gian chandaso 
aropetabbam để tu chỉnh kinh Phật. ” Phật nói, các ông là người 
si. Đó là sự huỷ hoại bằng cách đem ngôn luận của ngoại đạo vào 
lai tạp trong kinh Phật.” 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5119 


Phật dạy: “Cho phép tùy theo ngôn ngữ, phong tục của 
từng nước (saka-nirutti phương ngữ) mà giải thích đọc tụng 
kinh Phật.” 


Đại Tỳ-bà-sa Luận quyển 79 ghi rằng: Phật thuyết bốn Thánh 
đế bằng Thánh ngữ, thông tục ngữ của biên quốc Nam Ấn Độ, và 
Miệt-lê-xa (mleccha) ngữ v.v... Theo đó thì có vẻ như vốn dĩ ngôn 
ngữ sử dụng không nhất thiết là cố định mà tuỳ theo ngôn âm 
quốc tục ở mỗi nơi mà tụng tập. Tuy nhiên, nếu xét cái hiện còn 
hiện nay thì, cái mang tính nguyên bản nhất ấy là hai chủng loại 
tiếng Phạn và tiếng Pali. Trong đó, như được biết thì phần lớn 
Hán dịch và Tây Tạng dịch là từ Phạn ngữ mà phiên dịch ra. Lại 
nữa, hiện tại ở Ni-ba-la (Jéÿ###. Nepal) và Tây Tạng có cất giữ 
nhiều bản Phạn, bên cạnh đó, còn có nhiều phát hiện Phạn bản ở 
các vùng Trung Á. Trong đó, con số đã được mang về Ấn Độ, các 
nước Châu Âu cùng với Nhật bản đã lên đến mấy ngàn bộ loại. 
Nhìn vào đó thì có thể đoán biết con số Phật điển được ghi bằng 
tiếng Phạn là rất nhiều. 


Thời đại gần đây, một phần trong đó được san hành bởi các 
nước bằng chữ tân thể DevanägarI hay chữ la-mã. Còn tiếng 
Pãäli thì được xưng là gần giống với tiếng mägadhI của thời Phật. 
Tương truyền Phật điển đã được ghi chép bằng ngôn ngữ ấy 
vào khoảng cuối thế kỷ thứ 1 Tây lịch. Hiện cùng với Tam tạng 
Kinh Luật Luận còn có Tạng ngoại là chú giải của Tam tạng 
(Atthakatha), sử truyện và tạp thư. Về sau những kinh sách này 
được lưu truyền ở Miến-điện, Xiêm-la (Thái), Cam-pu-chia, v.v... 
và được ghi chép bằng văn tự của các nước ấy. Những gì đã được 
xuất bản hiện tại thì có 4 chủng loại là chữ Tích Lan, chữ Miến 
Điện, chữ Xiêm-la và chữ La-mã. 


Những nguyên bản Phạn ngữ và Pali ngữ này đã được phiên 
dịch ra quốc ngữ của các nước Tây vực, hiện nay hiện còn là Hán 
ngữ, Túc-đặc ngữ (Sogdian/ Khang cư), Vu-điền ngữ (Khotan), 


120 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Khương tư ngữ, Tây tạng ngữ, Tây Hạ ngữ, Mông Cổ ngữ, Thổ- 
nhĩ-cổ ngữ (Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish) cổ đại, Mãn Châu ngữ, Triều 
Tiên Ngạn văn ngữ v.v... 


Thời đại gần đây, các dịch bản cùng với những nguyên văn này 
được dịch ra nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Pháp, Đức v.v..., và 
đến gần đây Nhật cũng tiến hành Quốc dịch Phật điển. 


Nói chung, các bản Hán dịch, Tây Tạng dịch, Tây Hạ dịch, 
Mông Gổ dịch, Mãn Châu dịch đều có đầy đủ Kinh Luật Luận Đại 
Tiểu thừa v.v... so với những gì được truyền ở Nam phương Tích 
Lan thì cả nội dung và phần lượng đều không đồng. Trong đó, 
Hán dịch Đại tạng kinh có nguồn gốc phiên dịch cổ nhất, và bộ 
loại số cũng khổng lồ, bắt đầu từ thời Hậu Hán cho đến đời nhà 
Nguyên (sau đó cũng có phiên dịch ra một số), với các Tam tạng 
của các nước Ấn Độ, Tây Vực cùng với Trung Hoa v.v.... đều có 
liên quan với những gì đã được phiên dịch ra từ tiếng Phạn, tiếng 
Päli và Hồ ngữ. 

Ban đầu thì các nơi chỉ tự mình biên chép và truyền trì, nhưng 
đến Đạo An  (TI. 338-385 Phù Tần ?#ƒZ§) thì các kinh dịch 
từ trước đã được sưu tâp, chỉnh lý và phân loại chúng, trước 
tiên biên soạn Kinh lục cho chúng. Không bao lâu sau các sư như 
Tăng Hựu f'!2ñ (445—518), Bảo Xướng ?Ÿï IỄ, cũng soạn Kinh lục, 
tăng bổ thêm, và đến một lúc, ghi chép toàn bộ loại kinh đã được 


dịch, an trí vào trong cung thất hay các chùa lớn, thời Bắc Tề 
(550-577) ở Từ Châu f3! Hưởng Đường sơn ##?#!|I đã khắc 
Nhất thiết kinh lên đá, làm tăng dần ý niệm tôn trọng Pháp bảo. 


Đến thời Tuỳ Đường thì sự nghiệp dịch kinh đã hưng thạnh, 
cùng với đó Kinh lục cũng lần lượt được biên tập chế tác, không 
chỉ là phân loại chỉnh lý các kinh luật luận đại tiểu thừa v.v... mà 
còn sắp xếp những thứ đơn dịch, trùng dịch, biệt sinh, nghi ngờ, 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 121 


nguy vọng v.v... cho đến những sao tập, truyền ký, trước thuật 
được soạn thuật ở Trung Hoa cũng được nhập tạng. 


Từ Tề Lương trở về sau, có phong trào sao tập những yếu chỉ 
của các kinh, nhóm Lương Bảo Xướng có Kinh Luật Dị Tướng 50 
quyển, Lương Giản Văn Đế 3⁄*$ñj *77(503-551) lệnh cho học sĩ 
soạn Pháp Bảo Tập 200 quyển (cũng gọi là Pháp Bảo Liên Bích), 
nhóm Đàm Hiển #:#fñ Hậu Nguy {4#Z_ có Chúng Kính Yếu Tập 20 
quyển (còn gọi là Chu Chúng Kinh Yếu Tập), Lương 3⁄Š ` Ngu Hiếu 
Kính Fš #1 có Nội Điển Bác Yếu 30 quyển , Lương Hiền Minh 
H có Chân Ngôn Yếu Tập 10 quyển (những thông tin trên đây có 


ghi trong Tứ Thư Pháp Kinh Lục quyển thứ 6, Ngạn Tông Lục Š 
###x£ quyển thứ 3 v.v...), nhóm Lương Tăng Mân ÍffS%' có Chúng 
Kinh Yếu Sao 88 quyển, Nghĩa Lâm 80 quyển, Lương Tịnh Ái È# 
ấu có Tam Bảo Tập 11 quyển (3 sách trên đây có ghi trong Lịch 
Đại Tam Bảo Ký quyển thứ 11), có Pháp Uyển Kinh 189 quyển 
không rõ tác giả (được ghi trong Xuất Tam Tạng Ký Tập quyển 
5), cùng với đó, Đường Đạo Thế 3†H' có Chư Kinh Yếu Tập 20 
quyển, cùng tác giả còn có Pháp Uyển Châu Lâm 100 quyển, nhóm 
Đường Huyền Tắc *%Rl| có Thiền Lâm Sao Ký 30 quyển (được ghi 
trong Pháp Uyển Châu Lâm thứ 100), Minh Trần Thật Ö #Ÿ có Đại 
Tạng Nhất Lãm Tập 10 quyển, v.v... Ngoài ra, nhóm Ngạn Tông 


còn có Nội Điển Văn Hội Tập vài quyển (được ghi trong Tục Cao 
Tăng Truyện quyển thứ 2), Lạc Tử Nghĩa Ä⁄-ƒ-3#šŠ có Kinh Luận 
Toán Yếu 10 quyển (được ghi trong Cựu Đường Thư Kinh Tịch Chí 
quyển 27), Mộng Trừng 5# có Nội Điển Biên Yếu 10 quyển, Chư 
Kinh Đề Yếu không rõ tác giả (hai sách trên đây được ghi trong 
Tống Sử Nghệ Văn Chí 2 3° #š 3È: quyển thứ 158), Cảnh Long St 
lế có Đại Tạng Yếu Lược 5 quyển (được ghi trong Minh Sử Nghệ 
Văn Chí quyển thứ 74), v.v... nhìn vào những tiêu đề ấy cũng thấy, 
có lẽ đó là những biên trước cùng loại với trên. 


122» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Và từ Tuỳ Đường trở đi, có phong trào phụ thêm âm nghĩa 
vào những câu chữ nan giải cùng với Phạn ngữ trong tạng kinh, 
Tùy Trí Khiên #i#š có Chúng Kinh Âm vài quyển (được ghi trong 
Tục Cao Tăng Truyện quyển thứ 30), Đường Huyền Ứng %⁄JÈ có 
Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 25 quyển, Đường Huệ Lâm #Ö‡ có 
Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 100 quyển, Liêu 3Š Hy Lân 5Ä có 
Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 10 quyển, Hậu Tấn Khả Hồng có 
Tân Tập Tạng Kinh Âm Nghĩa Tuỳ Hàm Lục 3ï8šš4% È 35 BB 3# 
30 quyển, Tống Xứ Quan ?E Ji có Thiệu Hưng Trùng Điêu Đại 
Tạng Âm #4 #Ä đi RltX#8Ä?7 3 quyển v.v... 


Ngoài ra, trong Tân Tập Tạng Kinh Âm Nghĩa Tuỳ Hàm Lục có 
dẫn Tây Xuyên Hậu Đại Sư Kinh Âm U)I| JÉ Xill4Š??, Giang Tây 
Khiêm Đại Đức Kinh Âm ïL5 X{ft4*??, Quách Di Kinh Âm %J 
2X, Nam Nhạc Kinh ÂmFÄ;4Š??, Nga Mi Kinh Âm v.v... trong 
Phật Tổ Thống Ký quyển thứ 45 ghi rằng, vào năm thứ 3 Thiên 
Thánh nhà Tống, Hạ Tủng Zl”š và Duy Tịnh †#ïft có cung tiến 
Tân Dịch Kinh Âm Nghĩa 70 quyển, trong Tống Sử Nghệ Văn Chí 
quyển thứ 158 có nêu ra Đại Tạng Kinh Âm Nghĩa 4 quyển của 
Mộng Trừng. Và những sách giải đề cho các Kinh của đại tạng 
cũng không ít, cụ thể Đường Huyền Dật È3#ˆ` có Đại Đường Khai 
Nguyên Thích Giáo Quảng Phẩm Lịch Chương †Bl70ÄN#Llä 
ñnJ#Ê#t 30 quyển (có trong Kim Tạng), Tống Duy Bạch †#1 có 
Đại Tạng Kinh Võng Mục Chỉ Yếu Lục 13 quyển, Tống Vương Cổ T+ˆ 
Thsoạn và Nguyên Quản Chủ Bát f? ‡:J\ tiếp tục tập thành Đại 
Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục 10 quyển, Minh Tịch Hiểu 
3IEš có Đại Minh Thích Giáo Vị Mục Nghĩa Môn X!|ŠN#tC# H 3Š 
[` 41 quyển (còn gọi là Pháp Tạng Tư Nam 33:#šï] 3), và cùng 
tác giả còn có Tiêu Mục 4 quyển, cùng với Minh Trí Húc #fJ\H. có 
Duyệt Tạng Tri Tân lã]#&ZIÈ# 44 quyển, Kha Nhiên fHị#Ầ nước 
Nhật có Tiểu Duyệt Tạng Tri Tân [ã] #&ZIIỀ v.v... Có thể nói Duyên 
Sơn Tam Đại Tạng Mục Lục 41Ì\ 7K H#% của Tuỳ Thiên 
cũng thuộc chúng loại này. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5123 


Và từ đời Tống trở đi Đại Tạng Kinh đã nhiều lần được khắc 
in ở Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản v.v... thời gian gần đây san 
hành Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, tổng cộng gồm có 3053 bộ 
loại 11970 quyển. Phải nói rằng thật sự khởi sắc. Và năm Showa 
thứ 2 (1927) ông Kawakami Kozan )I|_[-7JÑIlI đã sao lục yếu văn 
của Đại tạng kinh, san hành ra Đại Tạng Kinh Sách Dẫn 3 quyển. 


Và Tây Tạng dịch Đại Tạng kinh thì từ thế kỷ thứ 7 đến thế 
kỷ thứ 17 Tây lịch, chủ yếu được phiên dịch ra từ Phạn bổn bởi 
chư Tăng người Ấn Độ và người Tây Tạng, sau đó còn trùng dịch 
những kinh điển, chú thích thư từ các dịch bổn Trung Hoa, Vu 
Điền, cùng với đó còn có thêm những soạn thuật của Tây Tạng. 
Chia thành hai nhóm lớn là Phật bộ loại (,kah ,gyur) và Tổ bộ loại 
(bstan ,gyur). Trong Phật bộ loại gồm có Luật và Kinh cùng với 
bộ loại Bí mật, trong Tổ bộ loại gồm có Thích kinh luận, các luận 
Trung Quán, Du-Già, v.v... các truyền ký và các luận thư do Tây 
Tạng soạn thuật. 


Đến cuối thế kỷ thứ 8, nhóm Ka-ba-dpal-brtseg đã lần đầu 
tiên soạn mục lục ‹Phang-thang›, ngoài ra còn có khoảng mười 
mấy bộ loại Kinh lục. Việc khắc in là từ đầu thế kỷ thứ 13 Tây lịch, 
dharma-seng-ge lần đầu tiên khắc Luật tạng, toàn tạng thì có bản 
Snal-thang có liên quan với việc khai khắc của nhóm mchom- 
ldan-ral-khri, bản Sde-dge được khắc bởi mệnh lệnh của vua 
Sde-dge, và bản Bắc Kinh v.v... 


Tây Hạ dịch thì vào năm thứ nhất Tống Cảnh Hựu Zt2/ (1034), 
vị vua đầu tiên của nước Tây Hạ là Nguyên Hạo 7úS được Đại 
Tạng kinh từ nhà Tống, sau đó thiết lập Phồn Hán Nhị Tự Viện 
‡3## —ˆ“7'lš, chế ra văn tự của Tây Hạ, thỉnh tăng nước Hồi Hột 
phiên dịch, và cuối cùng đã có đầy đủ toàn tạng. Cụ thể là trong 
san ký của quyển thứ 3 Thích Sa Diên Thánh Viện Bổn Đại Tông 
Địa Huyền Văn Bổn Luận tt KZšHÙb*% 3% ZRïf được 
cất giữ ở Thiện Phước Tự Zenpukujif235#có ghi rằng “Quản 


124 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Chủ Bát thệ nguyện báo tứ ân và lưu thông chánh giáo, nhiều 
năm phát tâm ấn thí hơn 50 tạng Hán bổn Đại Tạng Kinh. (lược 
giữa) khâm theo Thánh chỉ, san khắc bằng chữ Hà Tây bản đại 
tạng kinh gồm hơn 3620 quyển, bản Hoa Nghiêm chư Kinh Hối ở 
Giang Nam Triết Tây đạo Hàng Châu lộ Đại Vạn Thọ Tự ïLBRi3jï 
pìă}LHM|#§ Kji xr, đến năm Đại Đức thứ 6 thì hoàn bị. Quản 
Chủ Bát khâm theo thắng duyên này, ấn tạo ba mươi mấy tạng, và 
bố thí cho các tự viện ở các lộ như Ninh Hạ ®#Z, Vĩnh Xương7K 
Eì những kinh điển như Hoa Nghiêm Đại kinh, Lương Hoàng Bảo 
Sám, Hoa Nghiêm Đạo Tràng Hối Nghi mỗi thứ hơn trăm bộ loại, 
Diệm Khẩu Thí Thực Nghỉ Quy hơn ngàn bộ loại, làm cho [kinh 
điển] lưu thông mãi mãi”, nhờ đoạn văn này mà biết được, hiện 
nay có đến mấy trăm bộ loại được phát hiện là khắc bản bằng 
chữ Tây Hạ. Những bản này chủ yếu là lấy Hán dịch hay Tây Tạng 
dịch làm nguyên bản. 


Mông Cổ dịch là từ đầu thế kỷ thứ 14 Tây lịch, Lạt-ma Chos- 
kyi ,od-zer thuộc phái Tát-ca (sa-skya-pa) Tây Tạng cùng với các 
học giả Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa và Hồi Hột đã phiên dịch 
từ bản Tây Tạng ra, sau đó không lâu, Jam dbyangs người Tây 
Tạng đến và khai bản, từ thế kỷ thứ 17 còn có dịch bổ sung. 


Mãn Châu dịch là đầu thế thứ 18 Tây lịch, blo-bzang chos-kyi 
nyi-ma lần đầu tiên phiên dịch ra phần Phật bộ loại của bản dịch 
Tạng Mông, sau đó phiên dịch dần dần đến đời Thanh Cao Tông 
thì khai bản, ngoài ra Cao Tông còn lên kế hoạch cho bản dịch 
Mãn Châu trong Hán Dịch Tạng Kinh, đến năm Càn Long thứ 55 
thì hoàn thành. Nay bảo tồn chúng ở Nhiệt Hà ##[ v.v... Trong 
đây, Mông Gổ dịch Tả bản Đại tạng kinh thuộc Phụng Thiên Hoàng 
Tự cựu tạng, và Mãn Châu dịch San bổn Đại tạng kinh được mang 
về Nhật vào năm Minh Trị thứ 38, được cất giữ ở Đông Kinh Đế 
Quốc đại học, nhưng hơn phần nửa đã bị mất do hoả hoạn năm 
Taisho thứ 12. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5® 125 


Thông tin trên đây là từ Phật Tổ Thống Ký quyển thứ 47, Anh 
dịch Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục lục, Phật giáo Thánh 
Điển Khái Luận {A#L5E 4W, Nghiên cứu Phật giáo Sử|[h#$Ð 
@1j†7š, Tân Phật Giáo 3ïb#412/15 (Về Đại Tụng kinh, bài viết 
của Tokiwa Daijö 3# #&# &Z£), Õsaki Học Báo li 3“$Ä 42 (Về Đại 
Tạng Kinh, bài viết của Takakusu Junjiro r##Jl?Z Rlï), Ryukoku 
Đại học luận Tùng E2 3⁄ãñäš 287 (Sự Thành lập và truyền 
bá Đại tạng kinh K##4#@ J37 + {<‡#, bài viết của Tokushi 
Yũshö Z®§3ñ*#) v.v... 


GIỚI THIỆU 
ĐẠI CHÁNH TÂN TU 
ĐẠI TẠNG KINH 


trích: 
Mochiyuki Shinkoö 
XšHIä% Phất kắt 
THANH TRÌ đjch 


dưới sự đô giám của hai nhân vật là Takakusu Junjiro 
t¡ l8 JIRZX BI và Watanabe Kaigyoku #321#j\H. Đại khái 
chia ra thành 31 bộ môn, gồm Kinh Luật Luận cùng với những 


T: năm Taisho thứ 13, Đại tạng kinh được san hành 


chương sớ chủ yếu thuộc soạn thuật của Trung Quốc và Nhật 
Bản. Cụ thể, 


(1) A-hàm bộ loại gồm 155 bộ (kinh) 390 quyển. 
(2) Bổn Duyên bộ loại, 72 bộ 334 quyển. 
(3) Bát-nhã bộ loại, #3 bộ 777 quyển. 


128 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


(4) Pháp Hoa bộ loại, 17 bộ 60 quyển. 

(5) Nghiêm bộ loại, 32 bộ 254 quyển. 

(6) Bảo Tích bộ loại, 66 bọ 128 quyển. 

(8) Đại Tập bộ loại, 28 bộ 184 quyển. 

(9) Kinh Tập bộ loại, 451 bộ, 855 quyển. 

(10) Mật giáo bộ loại, 618 bộ, 965 quyển. 

(11) Luật bộ loại, 87 bộ, 516 quyển. 

(12) bộ loại Thích Kinh Luận, 32 bộ, 208 quyển. 
(13) Tỳ Đàm bộ loại, 28 bộ, 659 quyển. 

(14) Trung Quán bộ loại, 15 bộ, 53 quyển. 
(15) Du-già bộ loại, 49 bộ, 288 quyển. 

(16) Luận Tập bộ loại, 66 bộ, 201 quyển. 

(17) Kinh Sớ bộ loại, 101 bộ, 806 quyển. 

(18) Luật Sớ bộ loại, 12 bộ, 58 quyển. 

(19) Luận Sớ bộ loại, 35 bộ, 309 quyển. 

(20) Chư Tông bộ loại, 189 bộ, 647 quyển. 
(21) Sử Truyện bộ loại, 96 bộ, 565 quyển. 

(22) Sự Vựng bộ loại, 18 bộ, 315 quyển. 

(23) Ngoại Giáo bộ loại, 9 bộ, 12 quyển. 

(24) Mục Lục bộ loại, 42 bộ, 155 quyển. 

(25) Tục Kinh Sớ Bộ loại bộ, 83 bộ, 541 quyển. 
(26) Tục Luật Sớ bộ loại, 3 bộ, 79 quyển. 

(27) Tục Luận Sớ bộ loại, 48 bộ, 506 quyển. 
(28) Tục Chư Tông bộ loại, 420 bộ, 1520 quyển. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5129 


(29) Tất Đàm bộ loại, 31 bộ, 62 quyển. 

(30) Cổ Dật bộ loại, 135 bộ, 158 quyển. 

(31) Nghi Tợ bộ loại, 57 bộ, 63 quyển. 

Tổng cộng tất cả là 3053 bộ (kinh-luật-luận...), 11970 quyển. 


Trong đó, từ bộ loại A-hàm thứ nhất đến bộ loại Luận Tập, 16 
bộ loại, chủ yếu thu thập ba tạng Kinh Luật Luận. 


Từ bộ loại Kinh Sớ thứ 17 đến bộ loại Mục Lục thứ 24 có 8 
bộ loại, chủ yếu thu thập những tác phẩm được soạn thuật ở 
Trung Hoa. 


Từ bộ loại Tục Kinh Sớ thứ 25 đến bộ loại Tất Đàm thứ 29, 
có 5 bộ loại, chủ yếu thu thập những tác phẩm được soạn thuật 
ở Nhật Bản. 


Bộ loại Cổ Dật thứ 30 và bộ loại Nghi Tợ thứ 31 chủ yếu thu 
thập những kinh sách xuất thổ ở Đôn Hoàng mà trước nay chưa 


được lưu truyền. 


Về hình thức, mỗi trang có 3 ô, chữ in số 5 kích cỡ 46, mỗi ô 
có 29 hàng, mỗi hàng có 17 chữ. Ở cuối mỗi trang có cước chú về 
những câu hay từ khác nhau trong các dị bản, cùng với những từ 
Sanskrit, Pali của các từ tương đương Hán dịch v.v... 


Theo thể thức Tây Âu thì có tất cả 85 tập; theo thể thức sách 
Nhật thì có 85 pho, mỗi pho 4 quyển, mỗi tập hay mỗi pho gồm 
khoảng chín trăm mấy mươi trang. Vào tháng 9 Taisho năm thứ 
11 (1922), hội san hành Taisho Nhất Thiết Kinh được thành lập 
ở Tokyo, từ tháng 5 Taisho năm thứ 13 (1924) là san hành quyển 
thứ nhất, đến tháng 2 năm Chiêu hòa (Showa) thứ 7 (1932) là 
hoàn thành. 


130 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trong đó, Tam Tạng kinh luật luận và một phần các soạn thuật 
của Trung Hoa là dựa vào bản Cao-lệ Tạng vốn được cất giữ ở 
chùa Zöjö ( l-3#Tăng Thượng tự) ở Tokyo, ngoài ra còn đối 
chiếu xem xét từ các bản như ba bản Tống Nguyên Minh cùng 
được cất giữ ở đó, hay Nhất Thiết Kinh bản Bắc Tống ngự vật của 
Cung Nội Sảnh Đồ Thư Liêu (? 1 2?lš|  #‡ Kunaishö Zushoryö), 
Thiên Bình Cổ Tả Kinh ngự vật X*¡?Zš#44J#J của Chánh 
Thương Viện Thánh Ngữ Tạng IEÊïEšZŠ#ãñš 2, các kinh được 
khai quật ở Đôn Hoàng, cùng với các kinh chép tay cổ được lưu 
trữ bởi các chùa và các cá nhân của ta Nhật Bản. 


Các bộ loại khác thuộc soạn thuật của Trung Hoa và soạn thuật 
của Nhật Bản chủ yếu là dựa vào các bản được viết bởi chính tác 
giả, hay cổ tả bản, hay cổ san bản v.v... bên cạnh đó còn đối chiếu 
xem xét từ các tả bản san bản khác. Và phần chủ yếu còn phụ 
kèm cả cách đọc, nỗ lực mong muốn cái hoàn bích. Và về phương 
pháp biên tập, cũng không sử dụng cách phân loại Kinh Luật 
Luận Đại Tiểu thừa vốn dựa vào Khai Nguyên Thích Giáo Lục 
Lược Xuất i|7ú#Š‡1##Z Hị như trước nay, hay cách biên thành 
theo Ngũ thời Phán giáo vốn dựa vào Duyệt Tạng Tri Tân ( lỗ] Eš ẨII 
È# Etsuzöchishin) v.v... mà đưa ra một quan điểm riêng, bên cạnh 
đó, đã thêm vào nhiều những dật thư mà trước nay chưa được 
lưu truyền, ngoài ra còn đối chiếu giao thiệp với các bản Phạn 
hay bản Pali hiện còn, nơi cước chú cho danh từ riêng, thuật ngữ, 
đà-la-ni v.v... mỗi mỗi đều có phụ ký nguyên ngữ tương đương, 
cho thấy dụng ý chu đáo và nhiều công lao ở đó. 


Nếu so sánh nó với Súc Loát Đại Tạng Kinh (4älñlk##4Š) thì 
có gia tăng 1037 bộ loại 3436 quyển về số lượng đăng tải. Tuy 
nhiên, trong Súc Tạng thì có tỉnh lược không gom vào những 
kinh sách như: - Đại Minh Nhân Hiếu Thiên Hậu Mộng Cảm Phật 
Thuyết Đệ Nhất Hy Hữu Đại Công Đức Kinh 2 quyền, v.v. tất cả là 
45 bộ loại, 675 quyển. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s» 131 


Do đó, cái mới biên vào trong tạng này là khoảng 1082 bộ loại, 
4011 quyển. Ngoài ra còn có Chiêu Hoà Pháp Bảo Tổng Mục Lục 
2 quyển, được san hành vào tháng 4 và tháng 8 Showa năm thứ 
4 (1929), nơi quyển thứ nhất đó gồm có: Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh Tổng Mục Lục, và Nhất Lãm, Khám, Mục Lục, v.v., tổng 
cộng là 18 bộ loại. 


LUẬN VỀ 
NGỮ PHÁP PHẠN-HÁN 


TUỆ SỸ 


I. LÝ LUẬN PHIÊN DỊCH 
1. Khái quát về phiên dịch 


Nói một cách chung chung, do một sự tình cờ lịch sử nào đó 
mà một số người, cùng một hay nhiều huyết thống khác nhau, 
cùng tụ hội trong một phạm vi không gian, dần dần phát sinh 
những quan hệ gắn bó, hoặc vật chất hoặc tình cảm, để hình 
thành một cộng đồng xã hội. Mối dây ràng buộc các thành viên 
của cộng đồng tất nhiên phải là ngôn ngữ. Đó là tín hiệu truyền 
thông, trao đổi những biến cố, những hiện tượng thường nhật, 
phát sinh trong nội bộ cộng đồng, giữa các thành viên, hay từ 
thiên nhiên, môi trường trong đó họ hoạt động để sinh tồn. Mối 
quan hệ càng ngày càng phức tạp, do sự phát triển số lượng 
thành viên, do những phát hiện mới trong thiên nhiên, những 
phát minh mới về công cụ, kỹ thuật, để hỗ trợ, tăng hiệu quả lao 
động. Môi trường thiên nhiên có những ảnh hưởng nhất định 


134 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


lên tình cảm và tư duy của từng cá nhân. Thêm vào đó, những 
mâu thuẫn quyền lợi giữa các cá nhân trong sự chiếm hữu tài 
nguyên thiên nhiên để sinh tồn, rồi những xung đột tình cảm, và 
nhiều sự kiện, nhiều biến cố thường nhật khác nữa; tất cả tập 
hợp thành kho dữ liệu càng lúc càng phức tạp, để từ đó, một cách 
tự nhiên, cộng đồng nguyên thủy hay bán nguyên thủy ấy xử lý 
sao cho tiện lợi và hữu hiệu trong quan hệ hằng ngày. Nghĩa là xử 
lý thành một hệ thống tín hiệu nhạy bén để chuyển tải ý tưởng, 
thông tin những biến cố cho các thành viên. Hệ thống tín hiệu ấy 
là những quy định về ngữ vựng, ngữ pháp, sao cho khi phát biểu 
mà không gây hiểu lầm giữa người này với người khác. 


Có lẽ trong chúng ta nhiều người đã chứng kiến, và cũng có 
người đã từng tham gia, khi bọn trẻ nít họp nhau thành một nhóm 
với những sinh hoạt cá biệt, chúng thường đặt ra một hệ ngôn 
ngữ riêng biệt, để khi cần thiết, thông tin cho nhau mà người lớn 
trong gia đình không hay biết. Chúng bảo vệ “cộng đồng nhí” của 
mình bằng một hệ thống tín hiệu đặc biệt. Tất nhiên, khi quan hệ 
với bên ngoài “cộng đồng nhí” của mình, chúng cũng phải dùng 
ngôn ngữ chung của gia đình, và của xã hội trong đó gia đình 
chúng đang tồn tại. 


Cũng vậy, trong quá trình phát triển cộng đồng, ngôn ngữ 
với những quy định cá biệt trong nội bộ cộng đồng dần dần trở 
thành biểu hiệu cá tính hay ý thức cộng đồng, mà ở mức độ bình 
thường ta gọi là tỉnh thần cộng đồng, hay tinh thần xã hội. Khi 
cộng đồng ấy phát triển lớn mạnh thành một nước, thành một 
dân tộc, tinh thần ấy trở thành điều mà chúng ta gọi là tỉnh thần 
dân tộc. Ngôn ngữ bấy giờ không chỉ là công cụ chuyển tải, thông 
tin, mà đích thực là tín hiệu hay biểu hiện bản sắc của một cộng 
đồng, hay lớn hơn, của một dân tộc. 


Do điều kiện lịch sử, mỗi dân tộc có tiếng nói riêng biệt của 
mình, mang bản sắc cá biệt của dân tộc mình. Khi có sự tiếp xúc 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 135 


giữa hai dân tộc, bên này muốn tìm hiểu bên kia, hiểu để sống 
chung hòa hiệp, phân phối đồng đều tài nguyên thiên nhiên, và 
trao đổi hữu ích các thành quả lao động, điều trước tiên cần làm 
là học ngôn ngữ. 


Cho nên, người ta nói chắc chắn không sai lầm rằng, muốn 
hiểu được một dân tộc, với tất cả tình cảm, tư duy, cho đến mọi 
thứ phong tục, tập quán, của một dân tộc, thì điều kiện kiện tất 
yếu là phải hiểu được ngôn ngữ của dân tộc ấy. Nói cho chính xác, 
hiểu cho được bản chất hay yếu tính của ngôn ngữ ấy. Về điều 
này, chúng ta có thể nói gọn rằng, người ngoại quốc nào muốn 
hiểu rõ con người Việt nam thì được khuyên là nên đọc và hiểu 
truyện Kiều của Nguyễn Du. Muốn hiểu được truyện Kiều của 
Nguyễn Du thì nhất định phải nắm vững tiếng Việt, phải thâm 
nhập thể tính của ngôn ngữ ấy. 


Để hiểu được như vậy thì chưa chắc gì chính người Việt đã 
làm được. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể nói đúng rằng “tôi 
hiểu rõ tôi là ai.” Cho nên, nếu không thể trực tiếp, người có thể 
đi qua trung gian. Đó là thông qua thông ngôn, hay thông dịch. 


Theo định nghĩa chung ngày nay, phiên dịch là sự chuyển dịch 
một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Tất nhiên trong Hán 
văn hai từ “dịch” trong đây cơ bản không đồng nghĩa. Chúng ta 
nói là chuyên dịch, vì quen với từ Anh translation, mà gốc La-tinh 
của nó, translatio là từ phái sinh từ phân từ thụ động quá khứ - 
translatus, của động từ transƒere mà chúng ta tạm cho là tương 
đương với từ chuyển dịch. Nội hàm của từ ngữ như vậy cũng cho 
ta thấy rõ mục đích của công việc này và cách thức thực hiện. Về 
cơ bản, và có lẽ kể từ nguyên thủy, dịch là chuyển một vật từ ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác để người nghe đồng nhất nội hàm 
của hai từ khác nhau. Như khi một Phạn tăng muốn chuyển từ 
ämra-vana sang Hán, vì lúc bấy giờ đức Phật đang ở tại chỗ đó. 
Theo chứng kiến hiện trường, hay do mô tả chính xác, họ chuyển 


136 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


được từ vang sang từ viên lã| là cái vườn, mặc dù nhiều khi họ 
phân vân giữa viên và lâm }Ÿ. Nhưng hiện trường không có vật 
øì tương đương với từ đmra, và cũng không thể mô tả để người 
Hán hiểu, đành phải phiên âm là yêm-ma-la viên ?š Fš## lã]. Hoặc 
giả khi họ phiên dịch những điều Phật quy định về thức ăn cho 
tỳ-kheo. Họ đưa ra từ khadanTya. Sự kiện được đề cập này có thể 
mô tả xác thực, mà cũng có thể chứng kiến hiện trường. Nhưng 
trong Hán văn không hề có từ tương đương, vì người Hán không 
bao giờ nghĩ đến thực phẩm theo cách đó. Vậy lại phải phiên âm: 
khư-đà-ni {kEÈ Jé, hay khư-xà-ni {XÏỗ] lẻ, hay tương tự, tất nhiên 
phát âm lơ lớ với nguyên ngữ. 


Đó là trường hợp phiên chuyển những từ cụ thể, thấy được, 
sờ nắn được, mà vẫn vấp phải những điều bất khả. Trong trường 
hợp liên hệ đến ý tưởng, sự việc tất phải khó hơn. Nhưng cũng có 
thể dễ hơn. Vì người ta nói vẽ quỷ dễ hơn vẽ người. 


Người Hán tự hào nền văn minh của mình, trình độ tư tưởng 
học thuật cao siêu, nhưng khi giao tiếp với hệ tư duy nhiều 
tưởng tượng siêu hình như Ấn-độ, họ vấp phải rất nhiều khó 
khăn. Ngay cả những từ thông thường, chỉ vào sự việc mà hầu 
như dân tộc nào cũng có khái niệm đến, trong một trình độ văn 
minh nhất định. Như những từ liên hệ đến đạo đức: thí Jf: hay 
cho, nhẫn 3 hay nhịn, và giới 7 hay răn cấm. Nhiều dịch giả, kể 
cả những dịch giả lớn như Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang, trong 
nhiều trường hợp đã không đồng ý dùng những từ này để dịch 
các từ Phạn mà trong giới hạn nào đó có thể tương đương như: 


ơn 


dãng, phiên âm là đàn-na †Š 7l thay vì dịch là thí hay bố thí; éïla, 
phiên âm là thi-la Ƒˆ#Ê thay vì dịch là giới. ksãnti, âm là sằn-đề 
jấ'¿ thay vì dịch là nhẫn. Đó là trong những ngữ cảnh mà các vị 
này cho là không thể có tương đương trong Hán; mặc dù trong 
nhiều nơi khác, trong ngữ cảnh khác, các vị cũng dịch sang các 
từ Hán tương đương. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5137 


Hoặc khi phiên âm, hoặc khi dịch nghĩa cùng một từ, các vị 
dịch giả này quả thật rất cẩn thận trong việc di chuyển ý tưởng 
từ một truyền thống tư duy này sang một truyền thống tư duy 
khác, cũng y như thể cây quýt phương Nam được trồng sang đất 
Bắc, tất vị chua ngọt phải có thay đổi. Một nhà triết học Tây-ban- 
nha đã cảnh giác điều này. Ông nói: Một ý tưởng không thể không 
thay đổi khi đi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.! Nói cách 
khác, như người ta thường nói: dịch là phản. Đó là cách nói của 
người Ý: Traduttore traditore. Một dịch giả là một kẻ phản bội. 


Ý tưởng này vô tình mà lại trùng hợp với cách nghĩ của người 
Hán cách đây có lẽ cũng gần ba nghìn năm. Sách Đại Đái Lễ ký, 
thiên Tiểu biện chép: “Ai Công nói: Quả nhân muốn học tiểu 
biện.... Khổng Tử đáp: ... Truyền lời bằng tượng, mà (những kẻ) 
“lật lưỡi” đều đến, có thể nói đã là giản rồi...” “Những kẻ lật lưỡi” 
trong chữ Hán là JS Tï “phản thiệt”; từ ngữ có vẻ xem nhẹ các dân 
tộc mà tiếng nói không giống người Hán. Tất nhiên là vì thời đại 
quá xa nên chúng ta không chắc chắn trong ý nghĩ những người 
Đại Hán khi gọi các thứ tiếng không giống tiếng mình là loại “lật 
lưỡi” có mang ý khinh thị hay không. Trong đoạn văn khác của 
Lữ Thị Xuân thu thì hình như có ý này vậy. Thiên “Công danh” 
chép: “Người câu giỏi, cá dưới sâu mười nhận cũng ngoi lên; ấy 
là nhờ mồi thơm. Người săn giỏi, chim bay trên cao một trăm 
nhận cũng rơi xuống; ấy là nhờ cung tốt. Người làm vua giỏi, bọn 


1 Miguel de Unamuno y Jugo (1864 - 1936), Tragic sense oƒ]iƒe, 
transl. J.E. Crawford Flitch, Autor”s Preface: W/hereby they emerge 
other than they originally were, ƒor an idea does not pass from one 
language to another without change. 

? kKẩRW.jìd./hÖfZ TH: AEH: “2 AâX h3, ĐI 
JằÉ, RH? "ƑƒH: “2, THỊ... ffÐẤ, Jx 
miữ2, HJãNfZ3”. 


138 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Man Dị, lật lưỡi, phong tục khác, tập quán khác, cũng đến thần 
phục; đó là nhờ đức dày”? 


Trong cách nói ấy, để chuyển ngôn ngữ của một chủng tộc bán 
khai sang một dân tộc được xem là văn minh hơn, người ta phải 
“lật lưỡi” để nói. Bởi vì cái gì mà được lật mặt trái lên, thì mặt 
trái ấy tất xấu hơn rồi. Và đây cũng là ý tưởng bi quan đối với sự 
nghiệp phiên dịch, nói như nhà văn Anh J. Howell: “Một bản dịch 
là mặt trái của tấm thảm. Theo cách nói này thì đẹp và trung 
thành là hai mặt không thể đi chung. 


2. Tán Ninh luận về Phiên dịch Phạn-Hán 


Vậy, bi quan mà nói, dịch là phiên dịch; phiên là phản. Nhưng 
cũng với ý tưởng “phiên phản” này, nhà sử học Phật giáo Trung 
Hoa đời Tống, Tán Ninh, khi luận về sự nghiệp phiên dịch Phạn- 
Hán, lại có nhận xét khá lạc quan: Cổ đại, người Hán chỉ có từ đơn 
là “dịch” Kể từ khi kinh Tứ thập nhị chương được dịch từ Phạn 
sang Hán, bản dịch Phạn-Hán được coi là đầu tiên, bấy giờ thêm 
vào từ “phiên” để gọi đủ là “phiên dịch.” Sư nói: “Phiên #l, như 
phiên (lật ngược) tấm lụa gấm, mặt lưng cũng là bông hoa. Duy 
có điều, xuôi ngược không giống nhau.” 


Sư cũng đặt vấn đề về sự thông hành của từ “dịch” Vì, từ 
thượng cổ, đời nhà Châu trong khi giao tiếp với các dân tộc bốn 
phương, đã đặt ra bộ thông ngôn với bốn phòng chủ sự: phòng 
Tượng 5 tư thông tiếng nói sáu Man; Đề ÿš chủ sự bảy Nhung; 
Ký 37 ty thông chín Di; và Dịch šŠ tri sự tám Địch.5 Sách lược 
ngoại giao của người Hán cổ đại, để thu phục các dân tộc thiểu 


`...“ .....=.... vẽ ranh... 
43. "”XhÌHl. 3ÊÖãs. MHfX. 7R/El3. BñElft. DH 
23 EI%XX XÉo d7 Hữu 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5139 


số Man Di, đã đặt vấn đề thông dịch lên hàng đầu, cho thấy họ đã 
ý thức tầm quan trọng của chức năng ngôn ngữ trong mọi giao 
tiếp. Muốn chinh phục người, cần phải hiểu người. Muốn hiểu 
được người, cần phải nắm vững ngôn ngữ mà người sử dụng. 
Người Hán khá tự hào về chính sách này. Thượng thư đại truyện 
chép: “Về phía nam Giao chỉ, có nước Việt Thường. Chu Công 
nhiếp chính được sáu năm. Chế lễ, làm nhạc; thiên hạ thái bình. 
Việt Thường mang theo ba người thông dịch, dịch qua nhiều lớp, 
mà đến hiến chim trĩ trắng.”7 


Các trích dẫn trên cho thấy “dịch” là một trong bốn chức quan 
thông dịch, đối tượng chính là các dân tộc Địch ở phương bắc. 
Khổng Dĩnh Đạt ƒL#ÖŠ giải thích°: “Quan chức truyền thông 
truyền ngôn ngữ phương đông gọi là Ký, tức truyền ký (truyền 
đạt và gởi đi) ngôn ngữ trong và ngoài nước. Thông truyền ngôn 
ngữ phương nam gọi là Tượng, mô phỏng tượng trưng ngôn ngữ 
của trong nước và ngoài nước. Thông truyền ngôn ngữ phương 
tây gọi là Địch Đà. Đề nghĩa là biết; thông truyền ngôn ngữ của Di 
Địch cho người Trung quốc hiểu biết nhau. Thông truyền ngôn 
ngữ phương bắc gọi là Dịch. Dịch nghĩa là trần (trình bày), là trần 
thuyết lời nói của trong và ngoài nước.” 


Tán Ninh ?Ÿ*# nói, trong bốn chức quan thông ngôn này, về 
sau chỉ có chức quan Dịch là thông dụng. Vì sao? Nghi là từ đời 
Hán về sau, nhiều sự biến xảy ra ở phương bắc, cho nên từ dịch 
trở thành quen thuộc. Sư cho rằng, dù quan Tượng tư Ấ!fï giúp 


7 hit Vi3SIH: “2lLk<ZBjf3⁄4EB|J. Jị2y i7, THXöƒE 

, &FXHY. 3ý D=Ấ4HñŠIHHRÑ|[HE. 7 

ú --Eil {Löš dĩ: “R3Mflð Jj}ñREä8 2 H2, fÑjñƒZk 

Sùi 18 li 2/ãHETHHl44#› j2 INZj. Rjf#DP 
WñHZð3X®tf. ñí, THIU: nHÌEZSXX2}ñHHH'HB]JHZI. 

01235 HH2 EDSEE ñ› DRIH; ñH N2 || Pio 7 


œ 
—+ 
ị 


| 


li SH Hấ 


140 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


vua hiểu biết những việc xảy ra ở phương xứ, hay bằng phương 
ngôn - địa phương ngữ, để biết chuyện gần, đấy chẳng qua là tìm 
hiểu những phong tục khác lạ để thấu rõ tình phương mà thôi. 
Nói cách khác, đấy cũng chỉ là những giao tiếp thường nhật. Điều 
đáng nói là, “trong biển Vô lậu mà nổi dậy âm vang sóng triều, 
thật là đáng kinh dị”? Nói cách khác, Giáo Pháp của Phật là pháp 
vô ngôn. Được phô diễn thành lời đã là sự lạ rồi, mà nay lại được 
dịch từ lời đó sang lời khác, thì thật đáng lạ hơn nữa. Đây là điểm 
mà các nhà phiên dịch Kinh Phật cũng như các nhà nghiên cứu 
Phật học Trung hoa đều luôn luôn cảnh giác. Bởi vì, tình trạng 
tam sao thất bản, nhầm lẫn từ này với từ kia, ý nghĩa này với ý 
nghĩa khác, xảy ra không phải hiếm. 


Như nhận xét của Tăng Hựu Í3,!° ngay trong sự lưu truyền 
chính thống của Thi Thư tại Trung quốc, được thầy truyền trò 
giữa các lễ sư, mà còn có sự nhầm lẫn giữa các từ %:Ï[ thố tư 
với ?¿ÑŸ thố tiên,'! {L-ƒ-%⁄ÍE Khổng Tử tảo tác với {E-t‡- tác tảo.!? 
Xem thế, sự sai sót, nhầm lẫn trong các bản dịch Phạn-Hán là 
điều tất nhiên. Thế nhưng, đại bộ phận những vị đọc các bản 
dịch này không phải chỉ cốt tìm hiểu hay thưởng thức những gì 
hay đẹp, cao siêu từ một nguồn văn hóa văn minh khác lạ, mà 
mục đích là đọc và hiểu lời Phật, nhắm đến cứu cánh là giải thoát 
sinh tử cho chính mình, và có thể cho nhiều người nữa. Hiểu 
đúng hay hiểu sai từ các bản dịch không phải là chuyện trà dư 


9 2KRIĂIR ñ#@““ñ in |. Rjjjff'h/SðlT7lÍI HỊÉ. 
19 K§ft!‡ft Hị —-7JWñU4E3575— HHšñã#†ï 36H] #ñ0 25 DỤ „ 
1" ñ}/⁄}Jể: TU, NZlãZ. HYÝN, MñRÑ< 
Thi kinh Tập truyện II, Tiểu nhã; Bộ Quốc gia giáo dục, Saigon 
1969, tr. 130-11. 
!? 4jñUW*J LE4LƒKfE, ñ #WV, HI2J/$Ƒ] 5XH: [Zã1lÙ 
fðIY! 34KHRJäT! 7A HS! | 


M 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 141 


tửu hậu của các văn sĩ, mà sinh tử đại sự của những người học 
Phật. Do đó, yêu cầu chính xác trong sự phiên dịch phải là tuyệt 
đối, mặc ai cũng biết rằng rất khó, và có thể là không bao giờ đạt 
đến mức hoàn hảo tuyệt đối. 


3. Tam bất dị và Ngũ thất bản của Đạo An 


Đạo An li, người tham dự rất nhiều trong những công trình 
phiên dịch Phạn-Hán đầu tiên, qua kinh nghiệm bản thân, đã nêu 
lên năm điều mất gốc và ba điều không dễ trong các bản dịch.!3 
Trong đó, ba điều không dễ - tam bất dị - đề cập đến nội dung 
chuyển tải. Điều khó thứ nhất: Tâm của bậc Đại trí Tam minh, 
lời của đấng Giác ngộ đã khuất; những gì Thánh nói tất tùy thời. 
Thời gian, phong tục, tất có đổi khác; mà nay muốn chuyển dịch 
những điều cao nhã cổ xưa sao cho phù hợp với thời nay; đây là 
điều không dễ. Ngu và trí cách nhau trời vực. Thánh nhân há có 
thềm bậc, mà muốn đem lời ẩn áo trên nghìn năm trước truyền 
cho phù hợp với lịch đại đế vương xuống đến hạng mạt tục; đây 
là điều không dễ thứ hai. A-nan đọc lại Kinh, cách Phật không 
xa, thế mà Đại Ca-diếp còn yêu cầu năm trăm A-la-hán lục thông 
thay nhau thẩm định lại. Huống hồ cách nay hơn cả nghìn năm 
rồi; lấy ý gần của mình mà đắn đo, các vị A-la-hán còn thận trọng 
dè dặt như thế, thì những con người trong vòng sinh tử bình 
phàm như thế này, há lại không biết rằng sự thấu hiểu pháp là 
quan trọng hay sao? Đó là điều không dễ thứ ba. 


Đó là ba điều không dễ. Về mặt hình thức, do vấn đề ngữ pháp, 
người dịch thường gặp phải năm trường hợp gọi là “mất gốc” 
- ngũ thất bản. Bản dịch có nhiều khi phản bội bản gốc. Năm 


13. tỊ—-7jWñU%JY3t35/\ FEin| | 24& 2ï Xá MA 7P}. To5n2145, tr. 
52b24, dẫn bởi #Šìl Eï 4 rà ft E362 —: ñR K1 2⁄fJRÍa ñệHH 
Z4. f#i1iK #1. T50n2060, tr. 438a19 


142 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trường hợp này sẽ được phân tích sau, khi dẫn chứng những 
điển hình về cú pháp Phạn-Hán. 


Bản thân Đạo An không phải là nhà Phạn ngữ học, tỉnh thông 
Phạn ngữ. Ngài chỉ là người nghiên cứu Phật học và tu Phật. 
Thuyết “ngũ thất bản” và “tam bất dị” tuy có thể nói là nhận xét 
rất tỉnh tế về mối quan hệ Phạn-Hán, nhưng đấy không phải do 
hiểu biết trực tiếp từ kinh nghiệm bản thân, mà là gián tiếp qua 
sự tham dự các công trình phiên dịch Phật Kinh đương thời. Sách 
sử chép Đạo An thông minh dị thường, kiến thức bác lãm. Nhưng 
không thấy đâu nói ngài học tiếng Phạn. 


Điều có thể nói là “bức xúc” nhất của Đạo An trong việc phiên 
dịch Phạn-Hán, là cho rằng ngôn ngữ Phạn trọng chất, mà Hoa 
thì trọng văn. Để cho người Hán nghe mà thấy ưa thích, phi văn 
bất khả. Nhưng như thế thì phải bỏ mất cái trọng chất của Phạn. 
Như khi đọc bản dịch Tỳ-kheo đại giới của Đạo Hiền li Ÿf do Huệ 
Thường S?3ƒ bút thọ, thấy văn dịch hoặc quá chất phác, hoặc 
trùng lặp dài dòng, đề nghị Huệ Thường cắt xén những chỗ xem 


ra nặng nề hay rườm rà. Huệ Thường kính cẩn đáp: “Rất không 
nên. Giới là lễ. Lễ thì chỉ có chấp hành chứ không có thắc mắc. Ở 
nước này, sách Thượng thư, Hà lạc, văn chất phác nhưng có dám 
đặt tay vào sửa đâu.”1! 


Trong bài tựa cho bản dịch Bệ-bà-sa luận, Đạo An cũng nhắc 
đến phát biểu của Triệu Chính #l1E: “Từ trước, những người 
dịch kinh hiềm rằng tiếng Hồ chất phác, nên sửa đổi cho phù hợp 
thói quen ở đây. Nhưng điều ấy không nên. Truyền dịch Hồ thành 
Hán, vì không rành phương ngôn nên muốn tìm hiểu nơi lời hay 
mà thôi. Hiềm gì văn hay chất. Văn hay chất tùy theo thời. Không 


+ H=7RñU$Jf#Z | HH j2} lễ ⁄ÍE T55n2145, 
tr. 80b12. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5143 


nên thay đổi. Nơi chất vốn đã có cái hay của kinh rồi, chỉ có điều 
truyền thông sự thể không hết, đó là do lỗi của người dịch”! 


Thật sự, chúng ta biết rằng cái gọi là chất hay văn trong ngôn 
ngữ không có tiêu chuẩn cố định cho tất cả mọi thứ tiếng. Tiếng 
nước này mà dịch sát từng chữ một qua tiếng nước khác, chắc 
chắn phần lớn sẽ lộ rõ nhiều điểm chất phác, “quê mùa”. Bản 
thân Đạo An mặc dù tham dự nhiều công trình phiên dịch, nhưng 
không phải là người tỉnh thông Phạn ngữ, tất không thể thưởng 
thức được những nét duyên dáng trong tiếng Phạn, trái lại chỉ 
thấy nó quê mùa. 


Nhận xét của La-thập về tiếng Phạn: “Nước Thiên trúc rất 
trọng văn chế (ngữ pháp). Âm vận phải phù hợp nhạc lý khả 
dĩ có thể tấu đàn được mới cho là hay. Phàm tham kiến quốc 
vương tất có ca tụng công đức. Nghi thức khi lễ kiến Phật, trọng 
ở chỗ tán ca, mà ta thấy rất nhiều kệ tụng trong kinh. Nếu sửa 
đổi Phạn theo Hán, tất mất hẳn vẻ đẹp của nó. Tuy có thể nắm 
được đại ý, nhưng văn thể quá cách biệt. Chẳng khác nào nhai 
thức ăn cho người khác. Không những nhạt nhẽo, mà có khi còn 
muốn ói nữa.”19 


Cho đến thời của Đạo An, Phật giáo truyền vào Trung quốc 
khoảng hơn 400 trăm. Số lượng kinh được dịch, theo mục lục 
do Đạo An ghi và sau này Tăng Hựu sưu tập lại, trong đó được 
xếp vào loại “cổ điển” có 92 kinh, gồm 92 quyển, và số kinh 
không rõ dịch giả có 134 kinh, gồm 147 quyển;!° mục lục của 
những kinh được gọi là dị kinh ở Lương thổ gồm 59 bộ;1? dị kinh 
ở Quan trung gồm 24 bộ;”° và một số kinh được xếp vào loại 
nghi ngờ, gồm 26 kinh.?! Riêng bản thân Đạo An cũng tham dự 
và viết tựa cho nhiều bản dịch. Nói chung, các vị dịch giả này 
là những người tiên phong trong lịch sử phiên dịch Phạn-Hán 
trải dài trên một nghìn năm. Nói như Tán Ninh, Tống Cao tăng 
truyện, họ là “những Phạn khách Hoa tăng, nghe lời mà đoán ý, 


144 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


vuông tròn cùng nhau đếẽo gọt, vàng đá khó phân... trong gang 
tấc mà cách xa nghìn dặm, nhìn mặt nhau không hiểu hết nhau” 
Đó là sự miêu tả những giai đoạn đầu tiên của lịch sử phiên dịch 
Phạn-Hán. Phạn khách đến Trung quốc, thời gian ngắn, tiếng 
Hoa chưa rành, cần Hoa tăng hỗ trợ. Hoa tăng học Phật, nhiều 
vị đương thời rất có uy tín, nổi danh Phật học uyên bác, nhưng 
không thông tiếng Phạn. Cho nên khó tránh trường hợp “trong 
gang tấc mà cách xa nghìn dặm.” 


Đại bộ phận trong số các Phạn tăng, trong hai triều đại Hậu 
Hán và Đông Tấn, khoảng 60 vị, không phải trực tiếp xuất phát 
hay xuất từ Ấn-độ, mà tại các nước thuộc Tây vực, như An-tức, 
Đại Nguyệt chi, Khang cư, với những tên tuổi như An Thế Cao 
1H, Chi Lâu-ca-sấm 3% 3#3jiỗï, Chi Khiêm ZŠ, Khang Tăng 
Hội R£f#?. Trong truyền bản mà họ có để phiên dịch, âm nghĩa 
không thể tránh khỏi sự tam sao thất bản. Thêm vào đó, về phần 
tỉnh thông Phạn ngữ, chúng ta không có cơ sở để nhận định, 
nhưng về Hán văn Hoa ngữ thì chắc chắn là họ chưa thể tinh 
thông. Vì vậy yêu cầu phẩm chất cao về văn cũng như nghĩa trong 
các bản dịch này thật khó mà như ý. Đấy thực sự là điều “bức 
xúc” của Đạo An. 


Mối quan tâm này của Đạo An có thể được thấy khá cụ thể 
trong bài bài tựa mà ngài viết cho Đạo hành Bát-nhã, Hán dịch 
bởi Chi Lâu-ca-sấm.?? Chỗ thâm diệu của Bát-nhã, như lời của 
Đạo An: Nương Chân như, dạo trong Pháp tính, mờ mịt mà vô 
danh, đó là căn nhà hun hút của Trí độ. “Bằng danh giáo mà đưa 
ý tưởng đến chỗ cao xa, đó là quán trọ của Trí độ...” ?3 Bát-nhã 
Chân như vốn vô ngôn, vô tướng, nhưng ở đây Đạo An đã phải 


2? 1{TÍÑ42Zr463 1413 H *|Ml =jš šE10ã$ T 8 No. 224. 
23 TẤYHH, MỲ⁄Ƒt, EÍØ|fŒ2,. RUšSZ lã1H. Z#U 
#IJƑE 2 ïš J1. T8n224, tr 425a14 


t, 
M 


41x 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® 145 


mượn cách nói của Lão Trang để phô diễn lời Phật, đó cũng là 
điều bất đắc dĩ nếu xét theo thuyết “tam bất dị” của chính ngài: hạ 
lời Phật xuống cho ngang tầm thời đại, để người đời có thể hiểu. 


Trước Đạo hành Bát-nhã dịch bởi Chi Lâu-ca-sấm, đã xuất 
hiện Đạo hành kinh, hoặc gọi là Đạo hành phẩm, vì, như Đạo An 
nói, đây là bản toát lược của Đạo hành, chỉ gồm có một quyển. 
Đạo An đã dùng bản kinh toát lược để học Bát-nhã. Nguyên trong 
khoảng thời đại Hoàn Linh (Hán Hoàn đế, Linh đế, TL. 147-189), 
Trúc Phật Sóc “*#b#⁄ mang Phạn bản đến Kinh sư, rồi dịch ra 
Hán. Thuận bản gốc mà dịch, không trau chuốt văn từ. Bản kinh 
đã là tóm lược rồi, chữ nghĩa và phong tục Phạn-Hán khác nhau, 
mà người dịch nếu không phải là bậc Tam Đạt (Tam minh A-la- 
hán), làm sao có thể nhất nhất theo sát nguyên bản? Hóa cho 
nên, trong bản dịch có nhiều chỗ khiến người đọc không hiểu 
đầu đuôi là thế nào. ?+ Đạo An hâm mộ giáo nghĩa Bát-nhã, cảm 
nhận được ý chỉ vi diệu trong đó, nhưng rất ân hận là bản dịch 
không đủ sức chuyển tải nội dung để người đọc có thể hiểu 
sâu hơn nữa. 


Sau đó, Chi Lâu-ca-sấm cho ra bản dịch gọi là Đạo hành phẩm 
kinh gồm 10 quyển, được xem là toàn bản, nhưng Đạo An cũng 
than phiền là bị cắt xén nhiều chỗ. Về sau, nếu không nhờ có Phóng 
quang Bát-nhã để đối chiếu, thật khó mà hiểu nổi Đạo hành. 


Đồng thời với Đạo An, Chu Sỹ Hành ZK-†:ƒ7 cũng hâm mộ giáo 
nghĩa Bát-nhã. Sư ở tại Lạc dương thường dùng bản dịch của Sóc 
Phật để giảng. Nhưng cũng ân hận như Đạo An, ý nghĩa của Kinh 


2“ [X|Z2RIHEH, #Ằ#†iH, #JfEfí, ƒ #JllfH1U. ZÀẤ£Bt†Đšm, 
ÂJÀfZ1H, ñ/RÍÄ3S, ñỆ XLHE, EH3E=iš, iHẾñÉ—— f8 Rấ 
úUƒˆ? H¿ÌH{TMHHEHREMfZ, mh8mm<› fÈfEfẩlff‹. T8n224, 
tr.425b9. 


146 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


bị ngưng trệ, đầu đuôi không phù hợp nhau. Do đó, Sư quyết chí 
đi tìm cho được nguyên bản. Vào khoảng TL. 260 Sư khởi hành 
từ Ung châu, nay là huyện Cam túc tỉnh Thiểm tây, lên đường 
đi Tây vực. Đến nước Vu-điền, gặp được bản Phạn, gọi là bản 
Hồ, gồm 90 chương, hơn 60 vạn lời, bèn sao chép, rồi mang về. 
Bấy giờ vào khoảng niên hiệu Thái khang thứ 3 đời Ngụy (TL. 
282). Sư khiến đệ tử là Phất Như Đàn 2ÿ 1II#Šï mang kinh đến Lạc 
dương. Mãi cho đến Thái khang thứ 9 l_ 291), Kinh mới được 
Vô-la-xoa ##t#ê ⁄ cùng Trúc Thúc-lan ““‡j⁄jj phiên dịch, gọi là 
Phóng quang Bát-nhã.” 


Từ đó về sau, trong vòng 15 năm, Đạo An chuyên giảng Phóng 
quang, mỗi năm có đến mấy lần.” Nhưng vẫn có nhiều chỗ tối 
nghĩa, chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao cả. Mỗi lần như vậy, Đạo 
An nói, “Buông quyển mà suy nghĩ, hận không gặp được Vô-la- 
xoa và Phật Hộ.” Cho đến niên hiệu Kiến nguyên 18 (TL. 382?), 
Tiền bộ vương nước Xa sư khiến Quốc sư đến chầu, dâng tặng 
vua Tần Phù Kiên bộ Đại phẩm bằng Hồ bản. Tức thì, công tác 
phiên dịch được tiến hành. Sa-môn người Thiên-trúc Đàm-ma-tì 
đọc bản Phạn và Phật Hộ (Phật Niệm?)”” dịch Hán thành Ma-ha 
Bát-nhã sao kinh.? Đọc bản dịch này, và đối chiếu với các bản 


25 Y6 N27“ Di | IMỊ|ER—jMẤMZ XE nñng.T 8No. 221. 

26 LH —jÑñUSEJƒ 35?75J\ REim?RfR 1ï JấE H12 JÝ To5n2145, 
tr. 52b10. 

?7. Nguyên trong bài tựa nói là Phật Hộ fPÿ#Š. Các bản Kinh lục đều 
nói là Phật Niệm 2%. Phật Hộ, tức Phật-đồ-la-sát, đồng thời với 
Đạo An; theo đề nghị của Đạo An và Triệu Chính dịch Tạp A-tì- 
đàm tì-bà-sa luận, Tăng-già-la-sát sở tập kinh, do Tăng-già-bạt- 


trừng mang đến. 


28 RKñH| NT DUẠC TK TƯỜI | 2X 1Á H1 cUUenn£ | Ð NO 226. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 147 


dịch trước đây, Đạo An viết tựa trong đó nêu ra năm điểm mất 
gốc và ba điều không dễ, như đã đề cập trên. 


Đương thời với Đạo An có Trúc Phật Niệm “*ƒ§%, người gốc 
Lương châu, gia thế ở Hà tây, biết rất nhiều phương ngữ do đó 
giao dịch được cả Hoa và Nhung tức các dân tộc thiểu số phía 
Tây Trung quốc. Nhờ khả năng biết nhiều phương ngữ nên đảm 
trách khá nhiều công tác phiên dịch Phật kinh.?? Trong khoảng 
Kiến nguyên thứ 20 (TL. 384), có Tăng-già-bat-trừng f#1ÌJIkh?Z, 
người nước Kế-tân, mang đến các Phạn bản Tạp A-tì-đàm tì-bà- 
sa, Tăng-già-la-sát sở tập kinh, và Bà-tu-mật. Theo yêu cầu của 
Đạo An và Triệu Chính, bấy giờ đang là Bí thư lang của Phù Kiên, 
Tăng-già-bạt-trừng miệng đọc Phạn văn, Phật-đồ-la-sát dịch 
Hán. Nhưng tiếng Hán của ngài chưa thông thạo, nên Đạo An và 
Triệu Chính phải mất rất nhiều thời gian để nhuận văn, gần một 
năm sau mới hoàn tất. Riêng bản văn Bà-tu-mật được yêu cầu 
Phật Niệm dịch. Phật Niệm cho rằng tiếng Hồ quá chất phác, mà 
người Hoa thì ưa văn hoa, do đó cắt xén, trau chuốt văn cú hoa 
lệ. Đạo An và Triệu Chính rất không hài lòng về chủ trương này 
của Phật Niệm.3° 


Xem qua trên đây đủ thấy việc phiên dịch Phạn-Hán cho đến 
thời Đạo An tuy được nói là có cơ sở khá vững do kinh nghiệm 
của nhiều lớp đi trước, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn chưa 
thể vượt qua. Trong hai trích dẫn vừa rồi, một liên hệ đến bản 
dịch Bát-nhã, và một liên hệ đến Phật Hộ và Phật Niệm, cho thấy 
không phải người dịch nắm văn bản trong tay rồi dịch thẳng, 
mà phải qua trung gian. Phật Hộ là người ngoại quốc, tiếng Hán 


? HỊ=7WñU@l F322? T 1: fñtškHflZð Tí T55n2145, tr. 111b8. 
30 LH — ĐRNUEI Ý S Si B-† Từ flllz£ XIJ#E4£4£ñú kñf1EZ: 2xì 5218 |N 2} 


3+ðl#ñ. M§ÉIMbÌji#⁄ØñNJW,:-Liƒ‡. ñ#j#fZZ@i ÈfJÙ HS 
1# 2AMRlf2 M4jX: T55n2145, tr. 71c2. 


148 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


không rành nên phải có người nhuận văn. Những người nhuận 
văn lại không rành tiếng Phạn, làm sao tin tưởng là nhuận sắc 
mà không làm lạc ý nguyên tác trong một vài chỗ? Trong khi đó, 
Phật Niệm là người Hán, học tiếng Phạn do giao tiếp rộng, nhưng 
không phải được đào tạo tại các trường Phật học chính thống 
như Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang, hay Nghĩa Tịnh. Tiếng Phạn 
của Sư cũng không mấy bảo đảm. Trong trường hợp mà nói dịch 
sát nguyên văn như Huyền Trang làm sau này thật là bất khả. 
Kinh nghiệm phiên dịch hiện tại cũng cho ta biết rằng, nếu không 
nắm vững ngôn ngữ gốc thì không thể dịch sát văn mà không 
mất nghĩa; do đó điều tốt nhất là đọc rồi cố gắng hiểu nghĩa đoạn 
văn, sau đó viết lại theo ý mình hiểu. Nói là dịch, nhưng phần lớn 
là diễn lại theo sự hiểu biết của mình. Duy có điều viết theo mạch 
lạc của bản gốc. Đọc các bản dịch A-hàm trong thời kỳ này tất sẽ 
có cảm giác này. 


Cho nên, yêu cầu của Đạo An là trực dịch. Đó là yêu cầu của tất 
cả độc giả. Độc giả như chúng ta ngày nay cũng vậy, không phải 
chỉ với kinh điển, mà với nhiều loại tác phẩm. Nhất là những tác 
phẩm về văn học và tư tưởng. Bản dịch càng thoát, càng xa bản 
gốc, dù văn chương hay thế nào - giả thiết hay hơn bản gốc - 
cũng không hẳn được ưa chuộng. Vì người đọc muốn đi thẳng 
đến tác giả, nhưng vì khả năng ngôn ngữ của mình không đủ nên 
phải đọc qua bản dịch. Cho nên, yêu cầu của Đạo An không phải 
là dễ dàng cho dịch giả. 


4. Cưu-ma-la-thập và Huyền Trang - Ý dịch đối lập với 
Trực dịch 


Chủ trương ý dịch và trực dịch có từ thời Đạo An và Phật 
Niệm, vẫn tiếp tục trong suốt lịch sử phiên dịch Phật điển tại 
Trung hoa. Mà đỉnh cao đối lập của hai chủ trương này là Cưu- 
ma-la-thập )ŠƑŠ#Ê {[' (Kumarajiva) và Huyền Trang #% 3. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 149 


Hai dịch giả lớn này chủ trương ý dịch và trực dịch đối lập 
nhau rõ rệt, cả hai đều thông thạo cả Phạn và Hán. Huyền Trang 
người Hán, nhưng mười mấy năm trực tiếp học với các bậc thầy 
đệ nhất tại Ấn-độ, khả năng biện luận bằng tiếng Phạn cho đến 
các triết gia, các đại học giả Ấn-độ đương thời cũng phải chịu 
khuất phục. Huyền Trang chủ trương trực dịch. La-thập, dòng 
dõi quý tộc Ấn-độ, cha từng là Tướng quốc, nhưng tiếng Hán 
cũng rất thành thạo, làm thơ Hán cũng tuyệt vời như người Hán. 
La-thập chủ trương ý dịch. 


Với La-thập, không thể dịch thẳng được vẻ đẹp, thâm thúy 
trong tiếng Phạn sang tiếng Hán mà không khỏi thành ngây ngô, 
có khi khiến người đọc phải “lợm giọng” vì người đọc bản dịch 
trong nhiều trường hợp chẳng khác nào ăn thức ăn do người 
khác nhai giùm cho. Đó chính là lời của La-thập đã dẫn trên. 


Câu chuyện sau đây thường được viện dẫn mỗi khi đề cập đến 
phong cách phiên dịch của La-thập. Trong khi dịch kinh Pháp 
hoa, phẩm “Ngũ bách đệ tử thọ ký”, đến đoạn văn mà trong bản 
dịch trước đó, Chánh pháp hoa, Trúc Pháp Hộ “*‡*ïŠ dịch như 
sau: X EðjIHlll, IHIRJf8#lú XE, X NI N4†2&‡š*! “Trên 
trời nhìn thấy thế gian, thế gian được thấy trên trời. Người trên 
trời và người dưới thế qua lại giao tiếp” La-thập cho rằng dịch 
như thế thì sát tiếng Phạn thật, nhưng nghe quê mùa. Nguyên 
đoạn này, theo bản Phạn mà chúng ta có ngày nay như sau: 
[devavimanani caRašasthitani bhavisyanti| deva api manusyan 
draksyanti manusyä api devan draksyanti/32 Chúng ta cần dẫn 
thêm một đoạn trước mới có thể nói đến ngữ khí trong tiếng 
Phạn của toàn đoạn. Đoạn văn này mà dịch sát sang tiếng Việt 


3! 1EÿX3#4#3575 H, T9n263, tr95c28. 
3. SaddharmapundarTka-sũtram, romanized and revised text of the 
Bibliotheca Buddhica Publication, Tokyo 1958; p. 178. 


150 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


cũng có thể nghe khá ngây ngô. Có thể ví dụ như lời của một bản 
nhạc, hát lên nghe hay, nhưng lấy tiêu chuẩn văn viết mà thưởng 
thức, thì lời nhạc cũng rất ngây ngô. Cho nên, người không 
thưởng thức được “nhạc lý” trong tiếng Phạn thì cũng khó mà 
thưởng thức cái hay của những đoạn văn tương tợ. Thật sự Hán 
không sao có thể dịch sát đoạn Phạn này được. Vì trong đó có 
vẫn đề số và biến cách các của từ, và thì thái của động từ. Nhưng 
nếu người mà cảm nhận trọn vẹn văn khí Phạn ở đây, và cũng 
hiểu được văn khí ngây ngô trong đoạn Hán dịch, thì đó phải là 
người thông thạo cả hai thứ tiếng. 


Trong khi La-thập chưa biết nên dịch thế nào cho đúng ý 
nguyên bản mà cũng không nghe quê mùa trong tiếng Hán, bấy 
giờ Tăng Duệ f#!#⁄ đề nghị, “há không phải muốn nói rằng Z À. 
2‡. Mfj]HHH: trời người giao tiếp, hai bên thấy nhau” La- 
thập khen hay.3? Trong trường hợp như vậy thì cần ý dịch. Nhưng 
trường hợp như vậy không phải là ít. 


Mặt khác, La-thập truyền Phật giáo vào Trung hoa, muốn 
người Trung hoa hiểu Phật giáo theo truyền thống của chính 
người Hán, qua phong cách ngôn ngữ Hán, do đó chủ trương 
ý dịch. Quýt phương bắc mang trồng phương nam, ngọt có thể 
thành chua. Nhưng phân bón thế nào để giữ được vị ngọt. Tất 
nhiên không còn vị ngọt như phương bắc nữa. Ngọt nhiều hơn 
hay ít hơn đều có thể xảy ra. 


Trong khi đó, Huyền Trang là người Hán, muốn hiểu Phật 
pháp mà nguồn gốc từ Ấn-độ, hiểu Phật pháp từ Ấn-độ như chính 
người Ấn, do đó chủ trương trực dịch. Cả hai đều thành công, 
nhưng không cùng một hướng. Huyền Trang chỉ thành công 
trong việc truyền bá Du-già tông mà Phật giáo Trung hoa gọi là 


3. tJÈf32?57X T50n2059, tr. 364b02. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 151 


Pháp tướng tông. La-thập thành công trong việc xây dựng điều 
mà Phật giáo Trung hoa gọi là Pháp tính tông. Tính và Tướng, 
tuy một mà hai, tuy hai mà một. Trong điều gọi là Pháp tính tông 
gầy dựng cơ sở bởi La-thập, dấu vết Ấn-độ của Long Thọ hay Đề- 
bà mờ nhạt. Những ai nghiên cứu Trung luận, qua các bản tiếng 
Phạn, và bản dịch Tây tạng, với các luận của Long Thọ, Đề-bà, 
Phật Hộ, Thanh Biện, và cả Nguyệt Xứng sau này, tất thấy rõ điều 
này. Về phía kia, trong Duy thức truyền bởi Huyền Trang, bóng 


dáng của Vô Trước, Thế Thân còn có thể thấy rõ. 


Nhưng trực dịch hay ý dịch thảy đều không phải là giải pháp lý 
tưởng để hiểu một hệ tư tưởng khác với truyền thống của mình. 
Cho nên, Ngạn Tông chủ trương, để có thể thấu hiểu Phật pháp, 
giải pháp tốt nhất là học tiếng Phạn. 


5. Bát bị và Thập điều của Ngạn Tông 


Ngạn Tông FŠ#š sinh trước Huyền Trang khoảng gần nửa thế 
kỷ. Dưới thời Tùy, niên hiệu Đại nghiệp thứ 2 (TL. 606), Dạng Đế 
lập Phiên dịch quán trong Thượng lâm viên tại Lạc dương để 
phiên dịch kinh điển. Ngạn Tông tham dự công tác phiên dịch, và 


cũng nhân đó học thông tiếng Phạn. 


Năm đó Huyền Trang khoảng 6 tuổi. Chừng 25 năm sau, quyết 
chí liều mình Tây du cầu pháp. Lý do đi Tây vực cầu pháp, như 
truyện nói, “Pháp sư sau khi đi tham khảo khắp tất cả bậc Thầy 
đương thời, thâu hóa đầy đủ thuyết của họ, suy khảo tường tận lý 
của họ, nhưng mỗi người đi theo con đường riêng của tông phái 
mày. Nghiệm Thánh điển, cũng có chỗ ẩn chỗ hiển, không biết 


theo vào đâu. Do đó, quyết chí Tây du để giải quyết những điều 


152 »* Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nghi hoặc”? Điều đó có nghĩa là qua các bản dịch Phật kinh hiện 
hữu đương thời, Pháp sư đã phát hiện nhiều điều không ổn, và 
không thể tham vấn bất cứ ai về điều nghi hoặc. 


Về Ngạn Tông, sau khi học tiếng Phật, đồng thời với kinh 
nghiệm có được trong khi tham dự phiên dịch dưới sự bảo trợ 
của Tùy Dạng đế, tổng kết kinh nghiệm của mình trong quá trình 
học và dịch Phạn-Hán, Sư đề nghị tám tiêu chuẩn và mười trọng 
điểm, gọi là “bát bị, thập điều”, để có thể có một bản dịch tương 
đối chấp nhận được. 


Ngạn Tông cảm thấy tính bất khả của sự phiên dịch Phật kinh, 
viết Biện chính luận, trong đó chủ trương, đại ý: sau khi thuật lại 
thuyết của Đạo An về tam bất dị và ngũ thất bản, và nêu một số 
trường hợp sai lầm trong phiên dịch và giải thích, Ngạn Tông nói, 
“Tiếng Phạn có cái lý là có thể học, có gì lại không học? Vả lại, để 
khai cơ chỉ dạy cho người mới học mà chỉ bằng lòng với các bản 
dịch, chẳng khác nào dạy vẹt học nói; phải mất quá nhiều công 
sức để có thể hiểu được một từ, rồi trải qua rất nhiều năm mới 
mong đạo được rộng, mới hy vọng bao quát cổ kim, bao la thiên 
địa. Sự nghiệp như núi cao, văn loại như biển sâu, tiếng Phạn kia 
là quy mô của Đại Thánh. Nắm sơ lược chương bản thì có thể biết 
được thể thức. Lúc đó nếu có công phu nghiên cứu, thì sự giải 
thích không bị vướng mắc”3° 


Về tám tiêu chuẩn hay bát bị /Vff: 1. Thành tâm thọ pháp, chí 
nguyện giúp ích cho người. 2. Trước khi bước vào giới trường, đôi 
chân phải vững vàng trên giới luật. 3. Văn, chuyển tải được Tam 


3“ KJf X44ÑW—MW)XHIE }EHIB(3MZS2EHI. ffyRHiấñt. ñF 5K 

HH. 2+†H2XX⁄ã. Bộ} 5SH. 7TRESKHfẩSSĐSAIIMƒE. JJ5MJH77 
Ii8lØrzÈ. T50n2053, tr. 222c2. 

35 #If3⁄? — T50n2060, tr. 438b26 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5153 


tạng; nghĩa, bao trùm cả năm thừa. 4. Cần phải tham bác thêm 
kinh sử (ngoại điển), trau đồi điển từ, không để cho quá vụng về, 
thô lậu. 5. Độ lượng khoan hòa, khí lượng bao dung, không câu 
nệ. 6. Hâm mộ đạo thuật, coi nhẹ lợi danh, không quáng mắt vì 
cao danh. 7. Tỉnh thông Phạn ngữ, nắm vững phương thức diễn 
đạt, không làm sai lạc ý nghĩa trong nguyên bản. 8. Bác lãm văn 
tự Trung hoa, các loại triện lệ.3 


Tám tiêu chuẩn cho dịch giả như Ngạn Tông đề trên, quả thật 
rất lý thú. Trước hết, vấn đề đạo đức của người dịch. Người thông 
dịch trung gian giữa người nói và người nghe, nếu không được 
hai bên chấp nhận, cơ bản là tin tưởng về tác phong đạo đức, để 
người ấy không xuyên tạc những lời được nói. Đây là điều rất 
thông thường, không cần thiết phải luận giải dài dòng. Nhưng, 
đối với người phiên dịch Thánh Điển mà thiếu nhiệt tình, không 
hâm mộ, không kính phục những điều mình dịch, bị quáng mắt 
bởi danh vọng, người ấy không thể trung thực với điều mình 
thông dịch. Hiểu được một người, tất yếu phải chí thành với 
người đó. Một bản dịch hay, người ta nói, vì dịch giả say mê nó, 
“ăn ngủ với nó." Người thế gian với nhau, cao thấp có giới hạn, dù 
cao cho bằng Hy-mã-lạp sơn, vẫn có người leo lên đỉnh được. Vậy 
mà trong sự phiên dịch còn đòi hỏi tâm tình chí thành nơi người 
dịch. Huống hồ, dịch giả kinh Phật, tự đứng trung gian giữa 
Thánh và phàm, nếu không chí thành với lý tưởng, là sao hiểu 
được bằng tất cả tâm trí của mình những lời mình muốn dịch? 


3 §lãZ/3§ T54n2131,tr 1067c5:(—)ð#ùb#33, Ä&f#iðñ Á. (—) 
lữ†šJ?J. 267E7R/. (—) kãt— 7ð, 3# 12. (PH) j3 
s%, IWHm, 4*\Bf©HM. (TH) TM YZM, 7ãhÖjÿRH, 4ƒ 
%\. (N)ÌL}XI6MW, ÈXfH, #2. (U) SẩMjRñ, T 
4V. (J\V) EflRJFME, THñN cm, TYÚKUÄÈ. 


154 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Thế nhưng, chí thành với lý tưởng chưa đủ, nhóm yêu cầu thứ 
hai của Ngạn Tông là trình độ kiến thức của người dịch. Không 
phải chỉ thuộc kinh Phật là đủ, mà đòi hỏi “bác thông kinh sử” 
Trình độ kiến thức thấp kém, tất nhiên không đủ để lãnh hội một 
bản văn. Không hiểu, làm sao dịch? 


Một vấn đề nữa, trong các yêu cầu của Ngạn Tông, là khả năng 
văn học. Đây hẳn là điều mà Ngạn Tông kinh nghiệm trong quá 
trình tham dự phiên dịch. Người dịch, trung gian giữa hai ngôn 
ngữ, yêu cầu phải nắm vững cả hai thứ ngôn ngữ đó. 


Tám tiêu chuẩn theo Ngạn Tông cũng là điều áp dụng cho mọi 
dịch giả, không riêng gì người dịch kinh Phật, chỉ có điều thay 
đổi cách nói cho phù hợp. 


Về mười trọng điểm, hay thập điều -†-{£, đó là những điểm 
quan trọng cần phải lưu ý trong khi dịch: 1. cú vận, 2. vấn đáp, 
3. danh nghĩa, 4. kinh luận, 5. ca tụng, 6. chú công, 7. phẩm đề, 8. 
chuyên nghiệp, 9. tự bộ, 10. tự thanh.” Đây là nhưng điểm đặc 
biệt trong ngôn ngữ văn học Phật giáo, hay nói chung là Phạn 
ngữ. Trong đó, những yếu tố cần nắm vững trước hết tất nhiên 
là ngữ pháp, bao gồm ngữ vựng và cú pháp. Những vẫn đề này sẽ 
được phân tích trong phần sau. 


Tóm lại, tuy Ngạn Tông, qua kinh nghiệm bản thân, cũng như 
tổng kết kinh nghiệm của các tiền bối, nêu lên thành khoa mục 
“bát bị thập điều” nhưng ở đây chúng ta có thể nói, theo quan 
điểm của Ngạn Tông, dù cho người có hội đủ cả các điểm nêu 
trong bát bị thập điều, nhưng vị tất đã có thể hiểu hết kinh Phật, 
để có thể tin rằng mình dịch đúng. Như Đạo #IH3Ế đã nhận xét: 


”.(—) J8, (—) HH, () Z3, (H) #ãm, (1L) ĐXÃN, (2X) 7U 
7), (TU) nổ, (/J\) #%, U Z3, (Tl) Z%. (MiŠZ2#% 
%S—. #®#7Nhh#:2L). 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® 155 


Trí và ngu cách nhau trời với vực, mà cảnh giới của Thánh nhân 
thì không có thềm bậc cho ta leo. Đem vi ngôn của bậc Đại Giác 
đã trên nghìn năm mà hạ xuống cho ngang tầm thời đại, điều 
đó thật quả không dễ. Tiếp đến nhận xét của La-thập: đọc bản 
dịch, chẳng khác nào ăn thức do người khác nhai giùm cho. Vì 
vậy, Ngạn Tông chủ trương, người muốn nghiên cứu kinh Phật 
thì nên học tiếng Phạn để đọc thẳng tiếng Phạn. Chủ trương của 
Ngạn Tông được hưởng ứng như thế nào, không có sử mô tả. 
Nhưng phong trào học tiếng Phạn đời nhà Đường là điều dễ 
thấy. Đọc các luận sớ của Khuy Cơ #š3#‡, Phổ Quang 3#?2Y, v.v, 
chúng ta thấy nếu không hiểu biết ngữ pháp không thể phân 
tích được cú pháp phiên dịch Phạn-Hán như vậy, với ý nghĩa các 
biến cách, giải thích cấu tạo hợp từ, vai trò của giới từ biến đổi ý 
nghĩa của động từ căn. Những điểm ngữ pháp này hoàn toàn xa 
lạ với Hán văn. 


Tuy nhiên, cũng có thể nói chắc rằng phong trào học tiếng 
Phạn không được phổ biến, vì nó quá khó đối với một người Hán. 
Dù vậy, nhu cầu học tiếng Phạn vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến. 
Trên ba trăm năm sau Ngạn Tông, có Thiên Tức Tai X<RX, nhân 
được Tống Thái Tông cử làm dịch chủ cho dịch trường Truyền 
pháp viện mà Hoàng để kiến lập và bảo trợ (niên hiệu Thái bình 
hưng quốc thứ 8, TL. 983), đã dâng sớ nêu rõ sự cân thiết học 
tiếng Phạn, và xin vua cho tuyển 50 đồng tử để huấn luyện cho 
Phạn ngữ. Vua y tấu, ra lệnh tập họp 500 đồng tử để sát hạch.3° 
Trong số 50 đồng tử được huấn luyện Phạn văn có Duy Tịnh †ñ 
##, về sau đã có những cống hiến quan trọng trong sự nghiệp 
phiên dịch Phạn-Hán. 


Im 


38. kH}ÊÉ2†}*⁄?{?#3⁄—, dẫn bởi f {t#ÿ 'h 


Iel 


#526 sb T70 BẠN, 


156 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


II. CẤU TẠO TỪ PHẠN NGỮ 
1.Ngữ Âm 


Từ ngữ Phạn thuộc loại đa âm tiết, khác với Hán ngữ thuộc 
loại đơn âm. Trong tiếng Hán, một âm có thể cấu thành một từ, 
và một từ mang đầy đủ nội hàm để trỏ vào một vật, hay chuyển 
tải một ý tưởng. Trong tiếng Phạn, đại bộ phận từ cần phải có 
nhiều âm tiết liên tiếp nhau được phát lên mới thành một từ.?? 
Một từ như vậy, gọi là một danh (nãman) theo Đại Tì-bà-sa,*° có 
thể được cấu tạo bởi một âm tiết, hoặc hai âm tiết, hoặc nhiều 
âm tiết. Một âm tiết có thể do bởi một âm tố, hoặc hai, hoặc nhiều 
hơn. Từ âm tiết (syllable) ở đây, tiếng Phạn nói là aksara, Hán dịch 
là tự, cũng có khi được xem đồng nghĩa với âm tố (phoneme),*! 
tiếng Phạn nói là vyañjana, Hán dịch là văn. Khi nói tự aksara 
đồng nghĩa với văn hay vyañjana, khi ấy vyañjana được hiểu là 
một varna (âm tố), chỉ cho các nguyên âm (svara) như 4q, ã, ï, ï..., 
định nghĩa bởi Câu-xá.?? 


Một âm tố (varna), nếu là một nguyên âm (svara), tự nó đủ để 
có thể được phát âm. Khi đó văn tức là tự như được giải thích bởi 
Đại-tì-bà-sa, đã dẫn. Nhưng nếu là một phụ âm (vyañjana), bấy 
giờ tự nó chưa đủ để có thể phát âm. Đây là trường hợp mà kinh 
Đại Niết-bàn gọi là “phân nửa chữ” (bán tự). 


3 KEH34;bim3⁄?5-1-IH,T27 No 1545, tr. 659c07: #442 f'[ 
. ñj4 H1 M1. X17. X?5%4fi. IX33Ê2. 
IÈRIáäĂl. f8#LƒEHI. 

* pfcittr.71529, 

*' ibid. XRURL#:. 70IEBRT MUEZ3XY. HRỤESRHMBNUM. 

#2. Koéabhasya, ki. 47a-b: vyañjanam aksaram - tadyathä q, ä, ity 


evam đdi. Sớ giải của Ya§omitra: vyañjanam aksaram ïti, varna 
ity arthah. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển °157 


Theo ý nghĩa này, kinh Đại Niết-bàn phân giáo lý của Phật 
thành hai loại là “bán tự giáo”, giáo lý chỉ được nói bởi một nửa 
chữ, chưa đủ nghĩa; và “mãn tự giáo” chỉ giáo nghĩa đã được nói 
đầy đủ. Kinh định nghĩa: “Nói rằng tự, là chỉ cho Niết-bàn. Vì 
là thường hằng, nên không lưu chuyển. Không lưu chuyển, tức 
vô tận.'3 Vô tận chính là thân kim cang của Như lai.” Như một 
người cha dạy cho con trẻ mới một nửa chữ (bán tự); cậu bé tất 
nhiên bằng chừng ấy nửa chữ chưa đủ để hiểu ngữ pháp cấu tạo 
từ (Tì-già-la luận: wyãkarana).*Š 


Phẩm “Văn tự” trong kinh Đại niết-bàn,*° luận giải về hệ thống 
ngữ âm học của tiếng Phạn, cùng nội hàm triết lý của các âm tố, 
bao gồm các nguyên âm và phụ âm, là cơ sở để các nhà Phật học 
Trung quốc tìm hiểu tiếng Phạn. 


So sánh hệ thống ngữ âm Phạn và Hán, Huệ Hạo nói, “Ngữ âm 
tiếng Phạn có bán tự và mãn tự. Gọi là bán tự, vì ý nghĩa chưa đủ; 
do đó thể của tự thiếu một nửa, như chữ nguyệt H mà thiếu mất 
một nét biên. Gọi là mãn tự, vì lý đã được trọn vẹn.”*” Điều này 


*# Vô tận, là Hán dịch từ aksara, do động từ căn VỀ ksar: ksarati, trôi 
chảy, tan biến, tiêu diệt. 

“4 XÍX}34/@⁄675J\, T12 No 374, tr 413a06. Cf. 1443šñu 3% 2 JH, 
T37n1764, tr. 707c09: “7-:š Z‡|Bl 4 §n] #šãšIW, 2) 36M ‡⁄¡ Z3 ÂM đãi › 
El4jÿ} 5ã 27 36H [H| tú #2Ìd$#. ” Tự, (chữ), tiếng nước ngoài gọi là 
ác-sát-la (Skt. aksara); tiếng phương này dịch là vô tận. Vì đồng 


với nghĩa thường hằng của Niết-bàn nên được nói là Niết-bàn” 
4 kÍt}h4##@3525 Tí, T12n374, tr. 390c17; T12n375, tr. 630c26. 
“6 h3 ?Z5/\, 1L K“S“—##š:#tiãlãẽ, T 12 No 374, 
tr. 413a2. 
“HỊ =jÑfU##?5—, T55n2145, tr 4b19: ⁄‡#ˆ#‡fU 1# 3ˆ 
=.. BIM4#7#. KH. tUŸ7RB#ÍN. X6 V HT 
fữ1H. EillfØli7'. PHRH7XP. 


158 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


chỉ thấy được trong cách viết chứ không chỉ rõ thứ tự âm tiết để 
cấu tạo thành từ trong cách phát âm tiếng Phạn. Huệ Hạo còn 
cho thêm thí dụ, như chữ chư ñ# là mãn tự, trong đó gồm hai từ 
ngôn Ešï và giả # là những bán tự. Thí dụ này không chính xác, vì 


ngôn và giả tự chúng đã có nghĩa. Khi ghép lại để thành chữ chư, 
chỉ là do nguyên tắc hài thanh. 


Không hoàn toàn thỏa mãn với giải thuyết của Huệ Hạo, Huệ 
Lâm Sïf# chỉ dẫn điển hình, như trong từ tá£-phạ #š!$ (sarva), 
âm ra li (-r) ở giữa hai âm sa 3⁄2và phạ lìchính là bán tự. Trong 


cách viết chữ tất-đàm (siddham) hay Devanäagari, bán âm r{(a) 
này được viết chồng lên âm pha (va) như một móc câu hay hình 
trăng thượng huyền. Hoặc như trong từ một-đà 35Ä (buddha), 
cuối từ có thể được thêm âm na ÖJƑ (m, tị âm), nó là bán tự được 
viết thành một chấm đặt trên đầu chữ đà.*° Theo giải thuyết này, 
một âm mà chưa được phát biểu trọn vẹn, gọi là bán tự. 


Ngữ âm học được đề cập trong phẩm “Văn tự” của kinh Đại niết- 
bàn có thể được xem như có chịu ảnh hưởng từ truyền thống Vệ- 
đà, đặc biệt là các tập pratiéäkhya, như Taïttiriya-pratiéakhya,*° 
thuộc bộ phận ngữ âm học của Yajurveda. Tập này bắt đầu bằng 
bảng liệt kê các âm tố (atha varnasamamnayah). Các âm tố này 
lại được phân loại thành 16 nguyên âm (sodaéaditah svarah) 
và còn lại là các phụ âm (éeso vyañjananï). Đó cũng là nội dung 
thuyết minh về văn tự trong kinh Niết-bàn. Trước hết, giải thuyết 
14 nguyên âm. Điều đáng lưu ý là trong Taittiriya-praéakhya có 


48 —-JJff?736Z5— Ì Tí, T54n2128, tr 470c20. 

#9 CÍ Taittiriya-pratisakhya. Original text with translation by W. D. 
Whitney (Journal oƒthe American Oriental Society, 9, 1871). Pro- 
ofread on the basis of Whitney“s edition by Ramesh Srinivasan, 
August 2005. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5Ö 159 


16 âm. Tăng Lượng, Niết-bàn tập giải,°° cố gắng giải thích sự 
thiếu mất hai nguyên âm, điều mà Thụy ứng bản khởi có đề cập.°! 
Tăng Lượng giả thiết hai âm này là hai chữ (tự) Niết-bàn, và cho 
rằng giả thiết này không chắc chắn, nhưng không rõ lý do. Điều 
này cho thấy các nhà chú giải Trung Hoa khó mà phân biệt âm tố 
âm tiết. Thế nhưng Tuần Luân, Du-già luận ký,°° lại giải thích rất 
chính xác: hai âm thiếu đó là hai tổ hợp am và ah. Tiếp theo là 33 
phụ âm, điều mà Taittiriya nói là các phụ âm còn lại. 


Văn học Ấn kể từ thời Vệ-đà thuộc loại truyền khẩu cho nên 
ngữ âm học (phonetics) chiếm vị trí rất quan trọng. Các tập 
pratisakhya là những tài liệu tối cổ về ngữ âm học, đề cập các 
vẫn đề phát âm thế nào cho chuẩn xác đối với các bản văn Vệ-đà. 
Kết luận của tập Taittirriya-pratiéakhya nói: “Ai hiểu rõ đặc điểm 
của thứ tự cú pháp; ai thông thạo thứ tự các âm tố, ai hiểu rõ âm 
lượng và phối trí các nguyên âm, người ấy luôn luôn được ngồi 
gần Thầy.° 


Về cơ bản, kinh Đại bát-niết-bàn ở đây định nghĩa tự là hệ 
thống phát âm bao gồm 14 âm căn bản, tức 14 nguyên âm. Đó 
là những âm tố (phoneme, Skt. varna) mà kinh gọi là “bán tự” 
(phân nửa chữ). Tiếp theo, kinh giải thuyết nội hàm triết lý của 
các nguyên âm này, cũng như các phụ âm gồm các phạm trù phát 
âm: hàng ca 3i (K-, âm yết hầu, guttural), hàng giá 3È (c-, âm 
khẩu cái, palatal), hàng tra If (f-, âm lưỡi, lingual), hàng đa Z 
(r-, âm răng, đental), hàng ba š (p-, âm môi, labial).°* 


50 kKÍÑ}h4#/@@Œf##??75 —-}'—-, T37 No 1763, tr. 464c02. Vấn đề 
cũng được nêu bởi Huệ Viễn, ?!#43$ñu3§ 25 J, T37 No 1764. 

51 4ƒ HƑÈkiö/@3§ L,T3 No 185, tr.474b11. 

52 TfJflllãằgñU:—, T142 No1828, tr. 331a05. 

53 ibid.24.6. 

“- KKÌH44/@®&f675_ | —,T 37 No 1763, tr 464c7. 


160 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trong các hàng hay các phạm trù phát âm này, mỗi hàng có 5 
âm. Tiếp theo các bán mẫu âm; các sát âm: é-, s-, s-; âm hắt hơi: 
-h (visarga) và giọng mũi (anusvara). Các âm tố này khi được liên 
kết với nhau trong một từ, tùy theo vị trí trước sau, tùy theo hàng 
hay phạm trù phát âm, đều chịu những biến đổi sao cho nghe 
thuận tai (euphonic). 


Sự nghe thuận tai hay thuận âm (euphony) này tất nhiên không 
mấy ảnh hưởng đến dịch nghĩa Hán, nhưng nó bị chỉ phối bởi 
ảnh hưởng của khẩu âm địa phương, nên thường tạo ra những 
dị biệt trong các truyền bản Phạn. Chính Tán Ninh đời Tống cũng 
đã nhận ra điều này, về sự khác biệt trong hệ thống ngữ âm của 
nước Kiết-sương-na (Kuéana), và Thổ-hóa-la (Tokharistan, quốc 
gia Trung Á), cũng như khu vực phía Bắc và Nam Thông lĩnh. Tuy 
Tán Ninh chỉ ghi lại những điều đã được ghi chép trong Tây vực 
ký bởi Huyền Trang,°° nhưng cũng từ đó mà Sư phân biệt các hệ 
ngôn ngữ Hồ và Phạn bất đồng để chỉ trích nhiều vị nghiên cứu 
Phật học đã đồng nhất một cách sai lầm Hồ với Phạn.°° 


Do tính chất bất đồng khẩu âm trong các địa phương khác nhau, 
ngay tại bản địa Ấn, và dọc theo dải Trung Á, nhiều từ bị biến đổi 
khiến cho cùng một từ Phạn mà nội hàm Hán dịch khác nhau đến 
mức xa lạ giữa các dịch giả. Cụ thể như từ Phạn damyasarathi 
(Päli: dammasarathi) thường được dịch là “Điều ngự” nhưng 
nhiều dịch giả, nhất là các dịch giả thời Đông Tấn, dịch là “Đạo 
pháp ngự” Rõ ràng các vị này phát âm là dhammasarathi, gần với 
Pali, tức là thuộc một trong các loại Phạn văn hỗn chủng.” 


55 Ji} T51n2087, tr.871a11, 872a6. 
56 2ï! T50n2061, tr. 723c7. 


57 


Cf. Edgerton, BHS Grammar, 2.12: my to mm: samma = Pali ¡d., 
Skt. samyaR. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 161 


Những nhầm lẫn do phát âm này không phải là hiếm thấy 
trong các bản dịch Phạn-Hán. Nhất là các kinh thuộc A-hàm. 
Nổi bật nhất là dịch nghĩa kinh “Phạm động” bởi Phật-đà-da-xá 
(Buddhayaáas).°8 Phật-đà-thập (Buddhajiva), luật Ngũ phần,” 
tên kinh cũng dịch là “Phạm động.” Trong khi các dịch giả khác 
đều dịch là “Phạm võng”; như Chi Khiêm, Phạm võng lục thập 
nhị kiến kinh,°" Tăng-già-bạt-đà-la (Samghabhadra), Thiện kiến 
luật Tì-bà-sa,°" Cưu-ma-la-thập, luận Đại trí độ,°? Huyền Trang, 
Đại Tì-bà-sa,° v.v. Các từ Hán dịch này đều tương đương Päli 
Brahmuajala, cái lưới của Brahma. Hán dịch của Phật-đà-da-xá 
tương đương với Pali hoặc Sanskrit Brahmacadla, sự dao động 
bởi Phạm thiên, do phát âm sai biệt giữa c- và j-, cả hai đều thuộc 
phạm trù ngạc âm (palatal) nhưng một điếc (surđ) và một vang 
(sonan£) khác nhau. 


Luật Tứ phần,®*+ bởi cùng một dịch giả, nên kinh vẫn được gọi tên 
là Phạm động. Phật-đà-da-xá nguyên người Kế-tân, tức Ka§mir, 
thuộc dòng Bà-la-môn. Tuy sau này Sư dời sang nước Quy-tư, 
Trung Á, nhưng thiếu thời sống tại Ấn, và kinh điển mà Sư học 
tất nhiên đều bằng Phạn lưu truyền tại bản địa Ấn. Truyện cũng 
chép là Sư chuyên trì luật Đàm-vô-đức (Dharmaguptavinaya) 
mà sau đó dịch thành luật Tứ phần. Nhưng người cộng tác 
của Phật-đà-da-xá là Trúc Phật Niệm, người Lương Châu, Trung 


58 JSlH 243575 | DH Z5—2??#J4£?5 —. T1 No 1 tr 88b12 tt. 
5 T22 No 1421. 

5 T1No 21. 

4 T24No 1462. 

T25 No 1509. 

5T27 No 1545. 

%4T22 No 1428, tr. 833b25, 968b15. 

6 T375 — T50 No 2059, tr. 333c16 tt. 


162 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


quốc; thiếu thời ưa du dịch nên biết nhiều ngôn ngữ trong vùng 
Trung Á.5* Tiếng Phạn mà Trúc Phật Niệm học để sau này cộng 
tác với Phật-đà-da-xá không phải trực tiếp từ Ấn, mà qua trung 
gian các nước Tây vực, tất có chịu ảnh hưởng khẩu âm các vùng 
này. Vậy, sự nhầm lẫn, nếu xem đó là nhầm lẫn, do bởi truyền qua 
khẩu âm Tây vực, hay nó đã xuất hiện ngay trong truyền khẩu từ 
Ấn-độ trong hệ truyền thừa Đàm-vô-đức? 


Phật-đà-thập cũng người Kế-tân, đồng hương với Phật-đà-da- 
xá, chuyên trì luật Ngũ phần của Hóa địa bộ (Mahi4äsaka). Bản 
dịch luật Ngã phần mà Sư dịch do Pháp Hiển ï*⁄#l mang về từ 
Sư tử quốc (Tích lan ngày nay). Trong bản dịch này cũng nói là 
Phạm động, thay vì Phạm võng. 


Ở đây có thể dẫn một số điển hình về các trường hợp sai biệt 
khẩu âm này: 


— Trường A-hàm, tr. 33b, Hán: vô si xuất gia ###š !!¡2. Tương 
đương Päli: anogha pabbajjaä avañjha, xuất gia không phải luống 
không, vô ích. Bản Hán đọc là amoha: vô sỉ. 

tr. 34c: Hán: vương chủng -El#. Có lẽ tương đương Päli 
rattaññu: (Phật tử) kỳ cựu; nhưng bản Hán đọc là rajañña: 
vương tộc. 

tr. 121c: Tưởng #8 (địa ngục); Câu-xá: Đẳng hoạt #Ẽ 7; Skt., 
PI.: samjrva. Bản Hán đọc Skt. là samjñi{va), hoặc P].: saññni(va). 


— Trung A-hàm, tr. 553a: Chánh thân chánh nguyện 1E1# 
1E#ä; PãAli: ujum kayam panidhaya, ngồi thằng lưng. Bản Hán, 


panidhaya, sau khi đặt để, được hiểu là panidhäng: ước nguyện. 


66 n1 32??Z—- T50 No 2059, tr. 329a28 tt. 
5 ##£ƒt 3403⁄?5-}-T49 No2034, tr. 89b12. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 163 


tr. 692c: Tam thập lục đao —-]['7š7J. Päli,M 137 (iii. 217): 
chattimsa sattapada, 36 cú (phạm trù), hay dấu chân, của 
chúng sanh; 36 loại chúng sanh. Trong bản Hán, đọc là sattha 
(đao kiếm) thay vì satta (hữu tình). T)-bà-sa 139 (No.1545, tr. 
718a25): Tam thập lục sư cú —=-†-7XfifJ. Pli: sattapada (36 cú 
nghĩa, hay phạm trù, về chúng sanh). Cả ba bản đọc theo ngữ 
nguyên khác nhau. Päli: sat£a, chúng sanh. Bản Hán này, đao 
kiếm: do Skt. éastra (Päli: sattha), Tỳ-bà-sa; Skt. éãstã (éästár/ 
áastr): đạo sư (Päli: sattha). 


— Tạp A-hàm, kinh 102: Hán: lãnh quần đặc 3##‡?: gã chăn 
bò. Pali: vasalaka, gã tiện dân, người hèn hạ. Bản Hán đọc là 
vacchalaka. 


tr. 35c: Trú ư thiên trú {Èj2ZKŸ; Pali: đivävihärära, an trú 
ban ngày tức nghỉ trưa, nhưng bản Hán đọc là deva-vihara: trú 
xứ của chư Thiên. 


tr 131a: Hán: bất tri... tâm chi phân tề zÙbZ.27š. Pali: 
cetopariyañana natthi, “không có nhận thức về tâm tư..." Bản 
Hán đọc ceto-paryanta (giới hạn của tâm tư) thay vì ceto-pariya 
(động thái của tâm tư). 


tr. 149b: chi thanh # TŸ, chi phần màu xanh. Päli: nelanga, chỉ 
phần không khuyết điểm (Sớ giải: niddoso). Bản Hán đọc: ma: 
màu xanh, thay vì nela: không khuyết điểm, không tội lỗi. 


— Tăng nhấtA-hàm,tr.558b: Thiện Lai ?Ê 2. Pali, A.i.25: đệ nhất 
thiện xảo với hỏa giới tam-muội là sagata (tejodhatukusalanam 
yad idam sagato). Bản Hán đọc là svaägata. Tỳ-kheo này hàng 
phục được con độc long bằng hỏa quang tam muội. 


tr. 559c: Sanh Lậu “E7, bản Minh chép là Sanh Mãn. Có lẽ là 


Bà-la-môn Sanh Văn được thấy trong Tạp, kinh 737, 739, 757. 
Pali: Jänussoni. Bản Hán đọc là Jãnäãsava. 


164 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Những nhầm lẫn nêu trên phần lớn do dị biệt bởi khẩu âm 
địa phương, nhưng trong nhiều trường hợp do yêu cầu phát âm 
thuận tai áp dụng theo quy luật liên thanh (sandhi) để phân tích 
từ không được đồng nhất giữa các dịch giả nên cũng dẫn đến các 
dịch ngữ Hán khác nhau cho một từ. 


Chính do bởi luật liên thanh mà khi phân tích sự cấu tạo một 
từ Phạn đã khiến các nhà Phật học đưa ra những giải thích bất 
đồng, dẫn đến thành lập các giáo nghĩa khác nhau. Trường hợp 
đáng lưu ý là sự bất đồng của Thượng tọa bộ Pali với Hữu bộ về 
vẫn đề có hay không có trung hữu (antarabhava) do bởi giải thích 
khác biệt về một trong năm hạng Bất hoàn. Trong đó, hạng thứ 
nhất, Pali và Sanskrit giống nhau về mặt ngữ âm: antarabhava- 
parinibbayin/-parinirvayin; hạng thứ có sự khác biệt về ngữ âm: 
Pali, upahacca-parinibbaäyin được dịch là tổn hại bát-niết-bàn; 
Sanskrit, upapadya-parinirvayin, được dịch là sinh bát-niết-bàn. 
Cả hai Päli và Sanskrit nhất định có gốc từ một nguyên ngữ hỗn 
chủng nhưng do áp dụng luật liên thanh bất đồng nên dẫn đến 
những giải thích khác nhau và do đó thiết lập hai từ khác nhau. 
Theo quan hệ ngữ âm học giữa Päli và Sanskrit, cạm âm tiết 
-acca- trong Pali thường tương đương với -atya- trong Sanskrit 
như các từ paccaya và pratyaya (duyên). Mặt khác, cụm âm tiết 
-padyø- (Skt.) thường quan hệ với với cụm -a/ja- (Päli), như 
trong các từ upapadya và upapajja.°8 Nhưng, các âm -cc- và -jj- 
đều thuộc loại âm khẩu cái, phát âm từ vòm miệng, cho nên cũng 


58 E Edgerton, BHS Grammơr, § 2.8, § 2.14: “As in MIndic, assimi- 
lation ofa dental and a following y may yield a double palatal: 
praccaya = Pali paccaya, Skt. pratyayg; khijjati = khidyate; khajjati 
= khadyate..." 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s 165 


dễ khiến đọc âm này thành âm kia.5 Vả lại, kinh điển nguyên 
thủy thuộc ngôn ngữ khẩu truyền, do đó dị biệt trong các khẩu 
âm địa phương cũng có thể dẫn đến những giải thích khác nhau 
về nguyên dạng của từ. Sự khác biệt của hai từ Pali upahacca và 
Sanskrit upapadya có lẽ chỉ có thể giải thích qua trường hợp này. 


Trong trường hợp Sanskrit, upapadya có nghĩa là “sau khi 
tái sinh” do đó upapadya-parinirvayin được hiểu là vị A-na- 
hàm nhập niết-bàn sau khi vừa tái sinh lên Tịnh cư thiên không 
bao lâu.”?° Vì vậy, theo thứ tự liệt kê, antarabhavaporinirvayin, 
trung bát-niết-bàn, cần được hiểu là vị A-na-hàm nhập niết- 
bát khoảng trung gian giữa hai hữu là tử hữu (marana-bhava) 
và sinh hữu (upapatti-bhava). Đây là lập luận của Hữu bộ dẫn 
chứng theo giáo lý được Phật xác nhận để chứng minh sự tồn tại 
của trung hữu.”! 


Nhưng, căn cứ theo tự dạng upahacca vốn là động danh từ 
(gerundive) của động từ upahanti: phá hoại, tổn hại, Sớ giải Pali 
giải thích từ upahacca-parinibbayï được nêu trong kinh SangTtf”? 
rằng, vị A-na-hàm sau khi tái sinh Tịnh cư thiên, vượt qua phân 
nửa giới hạn tuổi thọ, tự làm tổn hại thọ hành để nhập niết-bàn. 
Như vậy, theo thứ tự liệt kê, antarabhavaparinibbayT được giải 


6 SH, ;Ÿ_ U ñff0b#tÃšŸ 1t: upahacca (adv.) [ger. of upahan- 
tỉ > ger. 0Ÿ upapajjati = upapajja, upapacca, B. Skt. upapadya] 
“EU c€,#L ở. 

7? {H375} tr 124b16#E##. ñHfÈ6#Ê£ÐD#Á 
†flXihi32.. Koáabhasya, k. vi. 37a-b: upapadyaparinirvayT ya 


upapannamatro na cirat parinirvati... 
1 {H2zm%:77J\,tr 45a07, 
7D.iii. 238: pañca anãgãmino- antarãaparinibbayi, 


upahaccaparinibbayl, asankharaparinibbay!, 
sasankharaparinibbayl, uddhamsoto-akanitthagami. 


166 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


thích là nhập niết-bàn vào khoảng giữa đời.” Giải thích này có 
thể không chính xác, vì theo ý nghĩa phổ biến được thừa nhận, 
bhava hay hữu chỉ cho ba hữu là Dục, Sắc và Vô sắc giới. Do đó, 
trung gian hữu cần được hiểu là khoảng giữa hai cõi hữu là Dục 
hữu (kãmabhava) và Sắc hữu (rũpabhava). 


Sự phân tích các âm tiết trong cấu tạo từ theo quy luật liên 
thanh cũng thường dẫn đến nhầm lẫn ngữ nghĩa trong các bản 
Hán dịch. Như từ thiền và bất thiền bà-la-môn trong kinh Tiểu 
duyên, Trường A-hàm. Xét theo ngữ cảnh thì đây rõ ràng là sự 
nhầm lẫn của dịch giả khi áp dụng luật liên thanh nội của từ. 


Đoạn kinh nói: “Nhưng trong đám Bà-la-môn có kẻ không ưa 
ở chỗ nhàn tịnh tọa thiền tư duy, mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên 
nghề tụng đọc, và tự nói: “Ta là người không tọa thiền." Người 
đời nhân đó gọi là Bất thiền Bà-la-môn."”7t Tương tương đoạn 
văn này, Päli nói: na danime jhäyantiti kho, vasettha, ajjhayaka 
ajjhayaka, “những người tụng đọc, vì những người này không 
thiền tứ”75 Từ nguyên của aj/hayaka là do động từ aj/hayati: nó 
đọc. Tương đương Skt của nó là adhyayika, do gốc động từ adhy- 
ãya: V ï: tụng đọc. Về mặt ngữ âm học (phonology), các âm -dhy- 
trong Sanskrit thường biến đổi thành -(/)/h- trong Päli, như Skt. 
adhyayana = Pali ajjhajana: học tập, nghiên cứu; Skt. adhyäýaya 
= Pali aj/hasaya: tăng thượng ý lạc. Ajjhayaka (Skt. adhyayika) chỉ 
hạng Bà-la-môn chuyên tụng đọc và thông hiểu kinh văn Vệ-đà.” 


3. DA.: majjham upahacca atikkamitväa patto 
upahaccaparinibbayT nămg. 

“ ll#%5757%, tr 38c02. 

5D27(R.iii 94). 

”_D.¡. 114: bhavañhi sonadando ajjhäyako, mantadharo, tinnam 

vedänam päragủ ..., “Tôn giả Sonadanda là vi tụng đọc, ghi nhớ, 

tinh thông ba bộ Thánh điển Vệ-đà” 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 167 


Trong đoạn Hán dịch dẫn trên, từ này được hiểu là do động từ 
jhayati (Skt. dhyai/dhya: dhyayati, dhyati): thiền tịnh hay tư duy. 


Các trường hợp nhầm lẫn do bởi khẩu âm địa phương nêu 
trên không phải là các trường hợp hiếm thấy trong các bản dịch 
Phạn-Hán trước thời La-thập, gây bối rối không ít cho các nhà 
nghiên cứu khi không tìm các đoạn văn Sanskrit hay Pali tương 
đương. Tất nhiên, đây cũng là điều xảy ra thường xuyên trong 
các bản dịch Việt từ các bản dịch Phạn-Hán này. 


2. Ngữ nguyên 


Trong các từ được nêu trên, khi nói về sự cấu tạo của chúng 
theo phương diện ngữ âm học, chúng ta thấy khi được định 
nghĩa, chúng luôn luôn được kéo về một gốc động từ nào đó. Các 
định nghĩa nầy được bắt gặp thường xuyên trong kinh điển. Điển 
hình như trường hợp định nghĩa từ Skt. arhat, hay Pali araha[(£) 
mà Hán thường phiên âm là a-la-hán. Hán dịch phổ thông là “ứng 
cúng” hay “ứng chân”. Đây là hiểu theo gốc động từ VỀ arh; xứng 
đáng. Từ này cũng được hiểu theo một gốc khác. Luận Đại trí độ, 
Hán dịch, nói: “A-la nghĩa là giặc. Hán nghĩa là phá. Do phá hoại 
tất cả mọi thứ giặc phiền não, nên được gọi là A-la-hán. Lại nữa, 
do A-la-hán là vị đã diệt sạch các ô nhiễm, xứng đáng được chư 
thiên và nhân loại tôn kính. Lại nữa, a nghĩa là không; la-ha nghĩa 
là sinh; do không còn tái sinh đời sau nữa. 7” 


Đại tì-bà-sa, Hán dịch, cũng đề xuất định nghĩa tương tự.”? 


Trong các định nghĩa này, từ arhat là danh từ phái sinh do bởi 
các động từ căn V arh, xứng đáng; ari (kẻ thù) + V han (sát hại). 
Hai động từ căn này có thể tìm thấy trong tiếng Phạn tiêu chuẩn. 


7 Đại trí độ 3, tr. 80b03. 
78 Đại tì-bà-sa 94, tr. 487b29. 


168 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Nhưng định nghĩa thứ ba nêu trên, “la-ha” (hay la-hán) có nghĩa 
là sinh, thì chưa tìm thấy động từ căn ở đâu. 


Nói tóm, khi muốn tìm hiểu nội hàm của một từ, điều cần 
thiết là phải truy nguyên về gốc của nó, mà gốc chính là động từ 
căn. Đây là đặc điểm ngữ nguyên học được tìm thấy rất phổ biến 
trong các kinh luận. 


Ngữ nguyên học, hay sự căn cứ trên quy luật cấu tạo từ để 
giải thích nội hàm căn bản của một từ, là môn học đã được phát 
triển ngay trong thời Phật tại thế. Từ vô ngại, tức sự thông suốt 
về ngữ nguyên, là một trong bốn vô ngại giải mà một vị A-la- 
hán đạt được.”? Trong kinh Akuppa (Bất động) Phật nói, tỳ-kheo 
thành tựu năm pháp không bao lâu sẽ chứng đắc bất động. Năm 
pháp đó là nghĩa vô ngại (attha-patisambhida), pháp vô ngại 
(dhamma-patisambhida), từ vô ngại (nirutti-patisambhida), 
biện vô ngại (patibhana-patisambhida) và quán sát tâm như giải 
thoát (yathavimuttam cittam paccavekkhati).°° Chính Xá-lợi- 
phất đã tự thuật rằng sau khi thọ giới cụ túc được nửa tháng thì 
đạt được bốn vô ngại giải, nhờ đó mà có thể giải thích các giáo 
thuyết một cách rõ ràng, có thể giải thích, quyết đoán cho những 
ai còn nghi hoặc, do dự về giáo nghĩa.°! Trong đó, từ vô ngại 
(nirutti-patisambhida) chính là sự thông hiểu về ngữ nguyên 
học, như được giải thích bởi sớ giải Päli kinh Ambattha;°? hay 


79. Milinda tr. 18: saha patisambhidahi arahattam päpuni. 

80A, jii. 120: pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannagato 
bhikkhu nacirasseva akuppam pativijjhati. katamehi pañca- 
hi?... qtthapatisambhidapatto, dhammapatisambhidapatto, 
niruttipatisambhidapatto, patibhänapatisambhidapatto, 
yathävimuttam cittam paccavekkhati. 

81. A.ii. 169. Tham chiếu, Tăng nhất 18, tr. 639a24. 

2. DA. sakkharapabhedoti sikkhä ca niruttica. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 169 


được định nghĩa bởi chính đức Phật: Từ biện, hay từ vô ngại, là 
thông hiểu các từ với trường âm hay đoản âm, giống đực hay 
giống cái, cùng với căn nguyên của chúng và ý nghĩa diễn đạt 
của chúng.?3 Điển hình như trong kinh Khởi thế nhân bản,* hay 
Aggañña-suttanta,°° sự xuất hiện các giai cấp xã hội được giải 
thích bằng cách lý giải ngữ nguyên của các từ liên hệ. 


Chẳng hạn, khi giải thích nguồn gốc của giai cấp bà-la-môn, 
kinh giải thích từ này theo ngữ nguyên của nó. Đoạn văn giải thích 
này theo Hán dịch như sau: “Thời gian sau, trong quần chúng 
độc nhất có một người? suy nghĩ như vầy: “Nhà là đại hoạn, nhà 
là gai độc. Ta nên bỏ cư gia này mà sống một mình trên rừng 
núi nhàn tịnh để tu đạo" Người ấy liền bỏ cư gia mà vào rừng, 
trầm lặng tư duy, đến giờ ăn thì cầm bát vào xóm khất thực. Mọi 
người trông thấy, thảy đều vui vẻ cúng dường, tán thán: Tành 
thay, người này đã lìa bỏ cư gia, một mình sống trong núi rừng, 
trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều xấu ác: Từ đó trong thế gian mới 
bắt đầu có tên Bà-la-môn” Đoạn văn Päli tương đương: “pãpake 
akusale dhamme vahenti tỉ... braähmana brahmana: do loại bỏ các 
pháp ác, bất thiện mà được gọi Brahmanä, Brahmana." ở đây, 
từ braãhmana có gốc từ động từ vahenti: loại bỏ. vaheti là dạng 
hỗn chủng của động từ căn Skt. V brh, cũng đọc là vrh: nhổ bỏ, 
nhổ sạch gốc. 


Đó là định nghĩa cá biệt của kinh Phật. Trong trường hợp này, 
động từ căn V brh được phân loại theo loại 6 (tud-ãđi).°” Nhưng 


83. Tăng nhất 21, tr. 657a6. 

84. Trường A-hàm 6, kinh Tiểu duyên. 

5 D7: 

8 So Pali: sattãnam yeva ekaccaänam, một số (nhiều) chúng sinh. 
8 Panini 3. 1. 77: tudadibhyah éah. 


170 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


theo phổ thông, nó được giải thích là do bởi động từ căn V brh (= 
brmh) phân loại 1,88 có nghĩa là tăng trưởng, phát triển. 


Nhiều từ Sanskrit được kinh Phật giải thích với từ nguyên 
khác với giải thích phổ thông của Ấn-độ giáo. Như từ rãjan (vua) 
chẳng hạn. 


Về mặt ngữ nguyên, quy ước tổng quát nói rằng mọi từ Sanskrit 
đều có gốc từ một động từ, với nội hàm cơ bản, rồi y trên động từ 
căn nảy các tiếp đầu hay tiếp vĩ được thêm vào để lập thêm nhiều 
từ mới. Như từ prajña, phiên âm là bát-nhã. 


Để giải thích từ bát-nhã trong kinh Kim cang bát-nhã, Tử Tuấn 
ƒ#§ nói, “Nhã 2ï là tự giới (dhãtu, động từ căn V jña). Ban f* 
(pra-) và na 7Š (-na) đều là tự duyên (pratyaya, trợ ngữ, tiếp đầu 
và tiếp vĩ). Nhã khi lấy ban làm trợ ngữ (pra+jña), có nghĩa là tuệ. 
Nhã khi lấy -na làm trợ ngữ (jñã+na), có nghĩa là trí. Thông dụng 
nhiều khi không phân biệt, trí tức là tuệ và tuệ tức là trí, nên hai 
âm bát và nhã cũng dịch chung là trí tuệ”? Do quy luật cấu tạo 
từ nên để hiểu được một từ Phạn không thể không làm công việc 
phân tích như Tử Tuấn đã làm vừa dẫn. 


Để cấu tạo một từ, động từ căn cần được hỗ trợ bởi các 
trợ ngữ, hoặc tiếp đầu hoặc tiếp vĩ. Quy tắc này được nêu bởi 
Siddhantakaumudl, và Nguyệt Xứng (Candrakrrti) đã áp dụng 
nó để giải thích từ pratitya-samutpada (duyên khởi) y trên từ 
nguyên học. Quy tắc này nói, dẫn bởi Candrakirti: “Ý nghĩa của 


88. Dhatupatha xvii 85, Monier-Williams. 


°% -ƑT§ý 2-HHIASKTETIEIUX6SS—: #í (jBã)2ZJŸƑ 7E. BR (pra-) 
(na) #lŠ#⁄#. ‡?DIWWZS/Œ. ĐUA‡23%., RỊ#Z%#f(prajũä). #7 
PIJZE. BUW*#** (Jñăna). RIZZ.Z#". #ÊJRf2523. DU 
HỤJ.#{. #EHIJEEI, MURf—. —ŒIMZEIE. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển * 171 


động từ căn bị chuyển dịch do bởi ảnh hưởng của trợ ngữ, như vị 
ngọt của nước sông Hằng trở thành nước mặn bởi biển”?9 


Quy tắc này cũng được Phổ Quang áp dụng để chú giải định 
nghĩa của Câu-xá về từ “căn” (indriya) trong 22 căn của Hữu bộ, 
dịch bởi Huyền Trang: tối thắng tự tại quang hiển danh căn.” 
Nguyên Phạn văn: ídi paramai$varye tasya indantiti indriyani.”^ 
Phổ Quang” giải thích: “Theo ngữ pháp của phương Tây, từ ngữ 
được cấu tạo gồm có tự giới (dhatu: động từ căn) và tự duyên 
(pratyayua: giới từ, hay trợ ngữ). Trong đây, “tối thắng tự tại” là 
tự giới; “quang hiển” là tự duyên. Do sự tổng hợp của tự giới và 
tự duyên này mà căn có nghĩa tăng thượng.” Căn cứ theo Thuận 
chính lý,” Phổ Quang nêu lên hai động từ căn (tự giới) khả dĩ của 
từ Phạn índriya: y-địa ñ*+Hh v ¡d, và nhẫn-địa 4/1 v indh. Theo 
đó, y-địa có nghĩa là “tối thắng tự tại t## Él É:”?” và nhẫn-địa có 
nghĩa là “chiếu chước minh liễu l§J“JH| ƒ ”5 


Cụm từ định nghĩa Sanskrit dẫn trên được Phổ Quang phiên 
âm Hán như sau: ba-la-mê-thấp-phạt-la-duệ 3⁄⁄3X34{š4£ tb, 
và giải thích: ba-la-mê có nghĩa là “tối thắng”, thấp-phạt-la-duệ 
có nghĩa là “tự tại”; trong đó duệ chỉ biến cách thứ bảy (đệ thất 


8⁄4 


chuyển thanh) có nghĩa là “ở trong”. Giải thích này tuy khá rõ 


9. Prasannapadä, p. 5: upasargena dhatvartho balãd anyatra nịyate/ 


gangasalilamadhuryam sagarena yathambhasa. 

T29 No 1558, tr. 13b12. 

?2. Koéáabhasya, ïi. 1. 

% 4H2ãii2—, T1 1821 tr55c20. 

% - JJ[1E#fit?£?ð7L,T 1562 tr. 377b3. 

%5 Vid= ¡nd, cf. Monlier-Williams: Vĩnd, cl. 1. P. indati, to be power- 
ful, có uy lực. 

%  Vjdh =ïndh, cf. Monier-Williams, V indh, cl. 7. A1. inddhe, to kind- 
le, light, set on fire, thắp sáng. 


172 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nghĩa nhưng vẫn không phân tích được quy luật liên thanh trong 
cụm từ Sanskrit, theo đó: paramaiévarye = parama + ai§varye, là 
điều là khó tìm thấy tương đương trong ngữ pháp Hán. 


Giải thích theo động từ căn nhẫn-địa (V indh), Phổ Quang nói: 
nguyên tiếng Phạn, nhẫn-địa địa-bát-đáo ZJ#h:HbÄš#l| (Sk. indhi 
điptau); trong đó, địa-bát nghĩa là “chiếu minhÏi H]”, đáo là biến 
cách thứ bảy. Do trong nghĩa “chiếu minh” mà lập từ nhẫn-địa. 
Tổng hợp ý nghĩa của hai động từ căn, ta có ý nghĩa của từ indriya 
mà Hán dịch là “căn”. 


Các tự duyên hay trợ ngữ được thêm vào động từ căn, về cơ bản, 
là những điều mà nay chúng ta hiểu là các giới từ (preposition). 


Ở đây chúng ta cũng nên dẫn đoạn giải thích từ ngữ trong 
Câu-xá qua Hán dịch của Huyền Trang để thấy tính phức tạp của 
vẫn đề ngữ nguyên trong tiếng Phạn. Đoạn Hán dịch này được 
diễn ra tiếng Việt như sau: “Trong đây, duyên khởi hàm chứa ý 
nghĩa gì? Bát-lặc-để ?‡#|J& (Skt. trợ ngữ prati-) nghĩa là chí ® 
(đến). Y-địa giới 53J ## (động từ căn v ï: eti) có nghĩa là hành {7 
(đi). Do từ trợ lực đi trước mà ý nghĩa của giới (động từ căn) bị 
thay đổi, cho nên hành do bởi chí mà chuyển biến thành duyên 
(pratitya). Sâm 3 (Skt., trợ ngữ sam-) có nghĩa là hòa hiệp #llÊ 
ốt Hit (Skt. trợ ngữ uí-) có nghĩa là thượng thăng -7† (đi lên); 
bát-địa giới #RHh #+ (động từ căn VỀ pađ) có nghĩa là hữu #ï (có). 
Hữu do bởi (các trợ ngữ) hiệp và thăng mà chuyển biến thành 
khởi (samutpada). Do pháp hữu này sau khi đến với duyên rồi 
hòa hiệp mà khởi lên, đó là ý nghĩa duyên khởi”? 


7 |Rfzim75JL:JW.Há4##&£H#J‡6u ?R/RIl&Z£ J6. 55) 
173%. HHZ6HJ7JZ236 ME. ñU47tHHSffZJjb. 23 ZNIl2š5. 
Hñ2c E7lF#õ. ?RkHùhZ#'6f%. fíilif27[fZJmjd. LH XS 
}Ä4@ÑlẰ7liũ. Z¿44#dji. CÍ. Skt, Koéabhasya, K. iii. 28a-b: 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5173 


Giải thích theo ngữ nguyên như vậy thật khá rõ nghĩa đối với 
những người biết tiếng Phạn, nhưng không dễ dàng lãnh hội cho 
những vị chưa quen với ngữ pháp Phạn. Đó là chưa nói đến các 
từ Phạn pratrtya (duyên) và samutpada (khởi) là những từ phái 
xuất y trên các ngữ cơ (verbal case) quá khứ và hiện tại khác 
nhau của động từ, khiến cho có sự phản đối của các nhà ngữ 
pháp về quy tắc cấu tạo từ để từ đó dẫn đến ý nghĩa đích thực của 
từ pratitya-samutpada cần được hiểu như thế nào. Theo các nhà 
ngữ pháp, tiền tố pratitya thuộc loại phân từ quá khứ bất biến 
(ktvävidhi), cần được hiểu là “sau khi đã đi đến với””? Cái đã đến, 
tất yếu đã tồn tại. Không thể nó đã đến trước khi hiện khởi. Thế 
Thân, trong Câu-xá,”? cũng như Nguyệt Xứng,!°° đều nêu các giải 
thích chứng minh tính hợp lý trong sự cấu tạo từ duyên khởi này. 


Tự giới và tự duyên, khi đứng riêng biệt, mỗi từ có nội hàm 
nhất định, nhưng khi kết hợp để chuyển tải một sự vật hay một 
ý niệm, cả hai do tác dụng hỗ tương mà thay đổi ý nghĩa. Sự thay 
đổi này thường dẫn đến các giải thích khác nhau về nội hàm mới. 
Như từ upeksa là một thí dụ. Tương đương Pali của từ này là 
upekkha, xuất hiện trong nhóm từ bốn vô lượng tâm, hay trong 
thiền thứ tư. Trong bốn vô lượng tâm, phổ thông nó được dịch là 


atha pratityasamutpada iti kah padarthah/ pratih praptyartha 
eti gatyarthah/ upasargavaSena dhatvarthaparinamat 
prapyeti yo rthah pratityeti/ padih sattärthah samutpurvah 
pradurbhavarthah/ tena pratyayam prapya samudbhavah 
pratityasamutpadah/ 

?8 C Panini, 3.4.21: samänakartrkayoh pũrvakale. 

?. Koéabhasyg, k. ïii.28a-b; Hán dịch, Huyền Trang, Câu-xá 5, 
tr. 50b14. 

199 Candrakirti, Prasannapadä, publiée par L. de la Vallée 


Poussin, p. 5f. 


174 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


xả 1%. Trong thiền chi của thiền thứ tư cũng vậy. Xả ở đây được 
định nghĩa là 
Trong thiền chỉ, nó chỉ trạng thái quân bình của nội tâm. Định 


^^ 


tâm bình đẳng tính”, tính bình đẳng của tâm.!?! 


nghĩa này có thể lãnh hội qua phân tích cấu tạo từ, do giới từ 
hay tự duyên upa-: gần, bên trên, tiếp cận; kết hợp với động từ 
căn V ïks: nhìn, ngắm, quan sát. Trong Trường A-hàm, Tăng nhất 
A-hàm, Tứ phần luật, và nhiều nơi khác, từ Sanskrit này được 
dịch là hộ ñŠ, theo nghĩa giữ gìn. Do cách dịch này này mà cụm từ 
“xả niệm thanh tịnh”1?2 trong thiền chỉ của thiền thứ tư, thay vì 


" #4 


chính xác nên hiểu là “trạng thái thiền với sự thanh tịnh của xả 
và niệm” nhưng do Hán dịch nói “hộ niệm thanh tịnh” dễ khiến 


hiểu nhầm là “hộ trì chánh niệm thanh tịnh”. 


Nói tóm lại, mỗi từ đơn của Phạn do nhiều yếu tố cấu thành; 
mỗi yếu tố lại được liên kết bởi nhiều âm tiết, trong đó các âm 
tiết liên hệ nhau qua luật liên thanh (sandhï) cũng không kém 
phần phức tạp, mà trong các bản Hán dịch không thể phiên 
chuyển được. Ở đây có thể dẫn điển hình từ Câu-xá luận ký của 
Phổ Quang" khi giải thích từ thân # (käya), trong danh thân 
#: (năma-kaya), cú thân #J'# (pada-kaya) và văn thân * # 
(vyañjana-kaya). Từ thân hay kaya trong nguyên định nghĩa của 
Câu-xá bởi Ngài Thế Thân, được xem là từ đồng nghĩa với tổng 
thuyết của các tưởng (samjñadinaăm samuktayah). Theo đó, tổng 
thuyết (samaväaya) hàm nghĩa hiệp tập, vì ốt-già giới Hñ3š 7? 
(động từ căn V uc) hàm nghĩa hiệp tập.!% 


111 Câu-xá 4, tr. 19b16: :ù`ƒS£È#t' +5 PEãn 4i 29‡qo Koéabhäsya k. 
1l. 25: upeksa cittasamata cittaãnabhogata. 

192. Pã]i: upekkhasatiparisuddhim. 

13 42ziftiUE:28.1L tr. 92c11. 

—”ả. .ằ. .ẽ ố . ... ch... ..s...ố... 
3â #&3®'†'fNIJÉ 7i. CF. Koáabhasya, k. ïi. 47a-b: esãm ca 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển ® 175 


Căn cứ trên nguyên định nghĩa này, Phổ Quang giải thích thêm: 
Tiếng Phạn nói tam-mộc-ngật-để —ZKÄZJ§ (samukti), tiếng nhà 
Đường nói là tổng thuyết 4#ã#. Nói rằng trong ý nghĩa hiệp tập 
mà thiết lập ốt-già giới (động từ căn V uc), đó là, theo quy tắc ngữ 
pháp Phạn, y trên ý nghĩa tam-ma-bà-duệ —Rề3% #, (samavaye) 
mà thiết lập nghĩa của tự giới ốt-già. Tự giới hàm ý nghĩa gốc của 
từ. Thêm các tự duyên vào tự giới ốt-già để chuyển biến thành 
tam-mộc-ngật-để mà Hán dịch là tổng thuyết. Giải thích này càng 
làm cho người không biết ngữ pháp Phạn thêm khó hiểu. Trong 
từ Phạn samukti mà Hán âm là tam-mộc-ngật-để, do trợ từ sam-, 
kết hợp với động từ căn vac, trong dạng ngữ cơ yếu của nó là uc; 
sau đó nối tiếp tố -ti và để biến thành danh từ trừu tượng. Do 
luật liên thanh nên uc được đổi thành uk trước -ti. 


3. Phức hợp từ 


Tự giới, với sự hỗ trợ của tự duyên, để cấu tạo thành một từ 
trỏ vào một vật hay một ý tưởng. Nhận xét trên phương diện 
triết lý ngôn ngữ, một từ Sanskrit mô tả một vật bằng vào tác 
dụng của nó. Nói cách khác, một vật chỉ có thể được nhận thức 
như là tồn tại, nếu tác dụng của nó được nhận thức. Cho nên, khi 
từ vrksa trỏ vào hiện thực một thân cây, từ này được quy về động 
từ căn của nó là V vrh, hay V brh: tăng trưởng, vì nó gợi cho ta ý 
niệm về sự tăng trưởng. 


Đó là một từ đơn chỉ vào một vật. Nhưng một vật cũng có thể 
được mô tả bằng hình thái tồn tại của nó kết hợp với tác dụng 
của nó. Thí dụ, để chỉ “cây”, thay vì bằng từ đơn như vrksa, Sans- 
krit có thể thay thế bằng từ kép: päda-pa, “vật uống bằng chân”, 
do kết hợp từ päda: chân, với -pa vốn xuất phát từ ngữ căn v pã: 
uống. Hoặc như từ uraga: “vật đi bằng bụng”, tức chỉ con rắn, do 


samjñadinam samuktayo nămakayah/ uca samavaye pathanti. 


176 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


kết hợp từ ura: bụng, với -ga (Ý gam): đi. Một số Hán dịch gọi là 
“hung hành ÏñJ{J “1% Tất nhiên người đọc đều hiểu là nó chỉ cho 
lui ran."" 


Trong nhiều trường hợp, một từ đơn không đủ để mô tả một 
vật hay một ý tưởng; khi ấy phải cần đến nhiều từ, ghép nhiều 
hình thái hay nhiều ý tưởng thành một. Đây cũng là quy luật 
chung cho các loại ngôn ngữ. Cho nên, trong Hán văn, không 
hiếm trường hợp một ý hay vật cần đến từ hai đến nhiều từ. 
Muốn hiểu nội hàm của một từ kép hay từ phức hợp, người ta 
cần phải phân tích mối quan hệ chức năng hay bản thể giữa các 
từ. Thí dụ từ “Phật pháp” trong Hán văn có chỉ cho “pháp của 
Phật, do quan hệ sở hữu; hoặc có nghĩa là “pháp bởi Phật” tức 
pháp được nói bởi Phật, do quan hệ chủ khách; hoặc “pháp nơi 
Phật” tức pháp y cứ nơi Phật, do quan hệ sở y; v.v. Trong Phạn 
văn, có bảy trường hợp để hai từ quan hệ với nhau. Các quan hệ 
này được thực hiện do bởi biến đổi một từ bằng cách thêm đuôi 
vào ngữ cán. Thuật ngữ văn phạm cho quy tắc này được các nhà 
Phạn học Trung quốc gọi là tô-mạn-đa thanh #§*Z⁄5#, phiên 
âm từ Phạn subanta.1? 


Giả sử tiếng Phạn vi/ñaptimatra, Hán dịch duy thức, là một từ 
kép nhưng chỉ một ý niệm đơn nhất, và tiếng Phạn siddhi, Hán 
dịch thành là một từ đơn. Hiệp cả hai, chúng ta có tên của một 
tác phẩm gọi theo tiếng Phạn là Vijñaptimatrasiddhi, Hán dịch 
là Thành duy thức. Để hiểu từ mới này chỉ cái gì, ta cần phân 
tích chúng theo mối quan hệ nào đó. Trong quy tắc cấu trúc từ 
của Hán, khi được kết hợp hay khi được phân ly, cả hai từ đều 
không thay đổi hình thức. Nhưng trong tiếng Phạn, khi kết hợp, 


195 CƑ Trụng A-hàm 29, tr. 608b14; Luật Nhị thập minh liễu... 
19 CỆ Tứ phần hành sự sao tư trì ký, T40n1805, tr. 282a22. 
1 Pãnini 1. 2.45. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển * 177 


chỉ từ sau cùng của hợp từ mới cần thay đổi để phù hợp với chức 
năng của nó trong quan hệ với các từ khác trong một mệnh đề. 
Khi phân ly, chúng phải chịu sự biến đổi từ dạng để xác định 
mối quan hệ của chúng. Như vậy, để giải thích nội hàm của hợp 
từ Thành duy thức, Khuy Cơ nói: “Sự thành tựu của Duy thức 
để nêu rõ ý chỉ của luận; trong sa-ma-sa, nó được lập theo quy 
tắc y sĩ; trong tô-mạn-đa thanh, nó chủ thuộc”! Tức là, như là 
một samäsa, từ vijñaptimatrasiddhi được thành lập theo quy tắc 
tatpurusa với từ thứ nhất thuộc biến cách thứ sáu (sasthï), sở 
thuộc cách (genetive). Giữa hai từ được hợp thành theo quy tắc 
tatpurusa, có sáu trường hợp quan hệ khác nhau, được thể hiện 
bằng các biến cách mà thuật ngữ Pänini gọi là subanta, Hán dịch 
là tô-mạn-đa #£?# Z. Khuy Cơ nói, trong tô-mạn-đa thanh hợp 
từ này chủ thuộc, tức theo biến cách số sáu, thuộc cách (gene- 
tive), diễn thành ý nghĩa “sự thành tựu của Duy thức”! chứng 
minh hay thành lập chân lý Duy thức. 


Một hợp từ Hán khi được phân tích thành các từ đơn, những 
từ này không thay đổi hình thái khi được kết hợp hay phân ly. 
Nhưng trong hợp từ Phạn thì chúng phải chịu thay đổi. Thí dụ, từ 
Hán: tì tử #8-ý, hay tì chỉ tử #12 -ý, không thay đổi tự dạng, nhưng 
trong Phạn ngữ, hợp từ đasiputrah, phân ly thành đasyah putrah. 
Hoặc, thủ uẩn: uẩn phát sinh từ thủ, Skt. upädãnasambhutah 
skandhaãh: upädänaskandhah, các uẩn phát sinh từ thủ: thủ uẩn. 
Hoặc như từ goratha, Hán dịch “ngưu xa” (xe bò) khi được phân 


19% Khuy Cơ, Thành duy thức luận thuật ký, T43 No 1830, tr. 229b30: 
=JE⁄2lElk-L- 4. #25: }:.J)H. C Thành duy thức 
luận chưởng trung xu yếu, T43 No 1831tr. 609a16 Ji, HỆ 
ñh c HẰo #£Ì<lZTF'H77NjRl cL Ti ‹ 

19. CỆ Pãnini 2.1.40: hợp từ với phần cuối là siddha (thành tựu), phần 
đầu thuộc cách số 7: “sự thành tựu ở trong...” 


178 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


ly, các từ được biến đổi phù hợp bởi chức năng trong một mệnh 
đề, chuyển tải một ý tưởng. Ya§omitra diễn giải: yathä gobhir 
yukto ratho goratha iti, “xe được kéo bởi bò, nên gọi là xe bò.” 
Trong đó, những từ trung gian bị lược bỏ để lập thành hợp từ 
tatpurusa. Thành phần đầu của hợp từ là go (bò), khi phân ly nó 
được biến cách theo cách thứ ba: gobhih, nên hợp từ này cũng 
gọi là trtyatatpurusa. 


Được nói trên đây là loại hợp từ £atpurusa,'!° Hán dịch là y sĩ 
hay hay chủ;!! loại hợp từ trong đó thành phấn cuối được xác 
định bởi thành phần trước. Trong tiếng Phạn, có sáu loại hợp từ 
như vậy, gọi là “lục ly hiệp thích”! Khuy Cơ giải thích!13: “Tiếng 
Phạn nói là sát-tam-ma-sa (samasa)... Những pháp nào có tên 
gọi hàm chứa ít nhất hai nghĩa đều cần được giải thích theo các 
quy tắc này. Nếu danh từ chỉ có một nghĩa thì không giải thích 
theo quy tắc này... Như từ Phật-đà, là danh từ hàm nghĩa giác giả. 
Giả hàm nghĩa chủ, thông với năm uẩn; giác là giác sát, chỉ thuộc 
trí. Đó là tách biệt để giải thích. Giác giả là danh từ chỉ người có 
giác. Đó là hiệp lại thành một từ, gọi là hiệp.” 


119 Pqnïnj 2. 1. 22. 
11 Lục ly hiệp thích pháp thức phần biệt y sĩ và y chủ khác nhau: 
trong hợp từ nhãn thức, gọi nó là y chủ như con được gọi theo tên 
của cha; gọi nó là y sĩ, như cha được gọi theo tên của con. Phân 
biệt này chỉ có nghĩa trong hai từ Hán dịch khác nhau, không có 
nghĩa trong từ gốc Sanskrit. 
112 Cf Phổ Thái, Bát thức quy củ bổ chú; Khuy Cơ, Bách pháp minh 
môn luận chuế ngôn, Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương; 
Minh Dục, Tướng tông bát yếu giải, Trí Húc, Tướng tông bát yếu 
trực giải. 
113. Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương, T45 No 1862, tr. 254c24 tt. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5179 


Giải thích của Khuy Cơ khá rõ, nhưng không hoàn toàn chính 
xác. Từ buddha, Hán âm là Phật-đà, có hai âm, nhưng là một từ 
đơn, hàm một nghĩa duy nhất. Phân tách thành như từ Hán thì vô 
nghĩa.! Buddha là từ phái sinh trực tiếp từ động từ căn V budh: 
tỉnh thức, thêm đuôi -£a là dấu hiệu của phân từ quá khứ, để lập 
thành phân từ thụ động quá khứ; sau đó dùng làm danh từ để chỉ 
người đã tỉnh thức. 


Khuy Cơ được biết là đồ đệ của ngài Huyền Trang, tỉnh thông 
Phạn ngữ. Các chú giải Thành duy thức, hay Biện trung biên, 
chứng tỏ điều này. Có lẽ do ảnh hưởng bởi cấu trúc từ Hán, mỗi 
âm là một từ, và mỗi từ hàm một nghĩa, nên Khuy Cơ giải thích 
từ buddha theo cấu trúc Hán, chứ không theo quy tắc ngữ pháp 
tiếng Phạn. Điều này cũng rất thường xảy ra cho các nhà chú giải 
Hán. Chẳng hạn, Viên Tắc,!'° giải thích “duy thức tính là tính của 
duy thức. Từ thuộc nhóm y sĩ thích.” Từ Phạn vijñaptimatrata 
được cấu tạo bởi từ vijñaptimatra, Hán dịch duy thức, thêm đuôi 
-tä, lập thành danh từ giống cái, chuyển tải khái niệm trừu tượng. 
Đuôi -£a riêng biệt không trỏ vào một ý nghĩa gì. 


11⁄2. Trí Húc, Lục ly hiệp thích pháp thức lược giải, tr. 487c7: thích từ 
phật-đà: giác giả, chỉ người có giác RỊI# 5ể 2 3ï... Từ giả chỉ người, 
từ giác chỉ pháp. Giác, chỉ chủ thể sở hữu (năng hữu chi nhân ‡# 
8É#Z Á}... Giác, chỉ tài vật sở hữu (sở hữu chỉ tài #fZHỶ). Do 
đó, từ Phật-đà hay Giác giả thuộc nhóm hữu tài thích (bahuvrihi- 
samaäsa). Giải thích này cho thấy Trí Húc hoàn toàn không nắm rõ 
ý nghĩa ngữ pháp của quy tắc cấu tạo phức hợp từ theo thuật lục 
ly hiệp thích. 

Giải thâm mật kinh sớ 6, tr. 321b21: IfÈ33> †E⁄H3}‡. {k-3+:## 
t‹ Trong này, Khuy Cơ liệt kê trì nghiệp trước, kế đến y chủ; phù 


11 


œ 


hợp với Panini. 


180 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trong hợp từ tatpurusa, từ đi trước, để xác định từ đi sau, được 
biến đổi theo sáu cách (karaka), theo đó hai từ không đồng cách. 
Khi hai từ này đồng cách, bấy giờ ta có hợp từ karmadharaya, 
Hán dịch trì nghiệp thích.11 Khuy Cơ giải thích: “Trì nghiệp thích, 
cũng gọi là đồng y. Trì, là nhiệm trì. Nghiệp, là nghiệp dụng; hàm 
nghĩa tác dụng. Do thể duy trì dụng nên nói là trì nghiệp thích. 
Nói đồng y; y là sở y. Hai nghĩa đồng một thể sở y, nên nói là đồng 
y thích.” Tì-bà-sa định nghĩa từ đại chủng, Sanskrit mahabhuta, 
như sau: “Thế nào gọi là đại chủng? Vì chủng (bhu¿a) ấy là đại 
(mahat), nên nói là đại chủng (mahabhuta). Như nói đại địa 
(mahaprthivi), đại vương (maharajan), nghĩa của hai từ (đại và 
chủng) khác nhau, nhưng thể của chúng là một. Đó là trì nghiệp 
thích.”11 Nói cách khác, đại (maha = mahat) và chủng (bhú£a) là 
hai từ có nội hàm riêng biệt, nhưng chủng được mô tả bởi đại: 
chủng là đại, hai từ kết hợp để trỏ vào một tồn tại với tất cả đặc 
tính được mô tả của nó. Từ đó được gọi là hợp từ karmadharaya. 


Hợp từ £atpurusa khi có chức năng như một tính từ, hay phụ 
thuộc vào một từ khác, bấy giờ nó được gọi là bahuvrihi, hữu 
tài thích. Thí dụ, từ hatãndhakara (= hatam andhakaram), 
Hán dịch minh diệt,!? bóng tối bị diệt trừ; luận thích nói: ha- 
tam asyändhakaram anena veti,!?° “vị mà đối với (= của) Ngài 
bóng tối đã bị diệt trừ”, hay “vị mà bởi Ngài bóng tối đã bị diệt 
trừ”. Tức hợp từ hatãndhakara có thể được giải thích bằng hai 


Panini 1.2.42: tatpurusah samanadhikaranah karmadharayah. 
17. Đại tì-bà-sa 127, T27n1545, tr. 663a11. 

Panini 2.2. 24: anekam anyapadarthe: anekam suban- 

tam anyapadarthe vartamanam samasyate, bahuvrihiý ca 
samäso bhavati. 

119 CỆ Câu-xá 1, T29n1558, tr. 1a08. 

120 Koéabhasya, k.i. 1. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển s 1ổÌ 


loại bahuvrThi. Thứ nhất, sasthr-bahuvrïhi, hợp từ với chức năng 
tính từ thuộc sở hữu một từ khác, từ này thuộc biến cách thứ 
sáu (sasthï): hataändhakaram = hatam andhakaram yasya (tad 
bhagavantam adhikrtyaha), đức Thế tôn ấy là vị mà đối với 
Ngài bóng tối đã bị diệt trừ. Hoặc tritjya-bahuvrThi, cách thứ ba: 
hatändhakaram = hatam andhakaram yena, (đức Thế tôn ấy là) 
vị mà bởi Ngài bóng tối đã bị diệt trừ.!?! Thông thường, phần tử 
cuối cùng trong hợp từ bahuvrïhi là một danh từ, và toàn bộ hợp 
từ là một tính từ. Thí dụ: citragur devadattah = citrä gävo yasya 
(Devadatta),'?2 Devadatta là người có những con bò vằn. Trong 
đó, hợp từ citragu (con bò vằn) với phần tử cuối là danh từ, phụ 
thuộc vào một từ khác bên ngoài nó. 


Ý nghĩa này có thể thấy rõ hơn trong giải thích của Ya$omitra 
về một câu tụng của Koéa:!1?3 tadvijñanasrayä rupaprasadaé ca 
caksuradayah. Trong đó, tadvijñanaéraya (sở y của thức) nếu là 
hợp từ bahuvrThi, nó tất phụ thuộc và chỉ sở hữu của từ prasada 
(minh tịnh) trong hợp từ tiếp theo. Từ prasada cũng chỉ cho tịnh 
tín. Như vậy, ta sẽ có tịnh tín như là sở y của thức. Điều này vô 
nghĩa. Vì không có bất cứ pháp nào vốn là định sắc mà lấy các 
thức làm sở y1”? Do đó, từ prasäda trong bài tụng được xác định 


11 CÝ Ya§omitra: sasthibahuvrThau mãrgena hatam ïti kartrbhuto 
margo dhyaharyah. trtiyabahuvrihaqu tu maãrgeneti karanam 
qadhyaharyam. 

12 R.N. Sharma, The AstädhvayT oƒ Pãnini, vol. ïïi. p. 91. 

123. Koáabhäsya, ki. 7cd. Hán dịch, Huyền Trang: {ii 
{k6 22HR# 1:18. 

14. Thuận chính lý 1, T29n1562, tr. 333c5; cf. Ya§omitra, Sphutärtha: 
na hi rũpam ayo sti prasado yasya tadvijñanaérayany 


đérayatvena kalperan. 


182 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


bởi rũpa: rũpaprasada, äó là sự minh tịnh của sắc chứ không 
phải của tính. Sự minh tịnh đó (tịnh sắc) mới là sở y cho thức. 


Trong hợp từ tadvijñanaéraya, có ba phần tử: tad (cái đó) chỉ 
cho các đối tượng của giác quan, tức các cảnh giới mà trong đó 
các thức hoạt động;!® víjñanga, thức, chỉ năm thức; aérayga, sở y. 
Như vậy, hợp từ bahuvrThi có thể có nhiều phần tử, như được lập 
quy bởi Panini.1?5 


Trên đây, trong hợp từ karmadharaya, phần tử cuối được mô 
tả bởi phần tử đầu; nói cách khác, phần tử đầu là một hình dung 
từ hay một từ có chức năng của hình dung từ. Nếu hình dung từ 
này là số từ, bấy giờ ta có hợp từ đvigu (có hai con bò, hợp từ 
bahuvrihi),!?” Hán nói là đới số thích. Thí dụ: pañcaskandha, ngũ 
uẩn; triloka, tam giới, caturäryasatya, tứ thánh đế. 


Khi các từ độc lập, đồng cách, liên kết với nhau bằng các 
ý niệm “và” (Skt. ca)1?°, “hoặc” (Skt. va), bấy giờ ta có hợp từ 
dvandva,1” Hán gọi là tương vĩ thích. Thí dụ, saãsravanasravah = 


125 Ya§omitra: tacchabdo Tthăn apeksate, tesv arthesu tesãm vã 


vijñanani tadvijñanani. 

1. Pãnïini, ibid. 

Panini 2.1.52: samkhyäpurvo dvigu. 

18. Khuy Cơ, Biện trung biên luận thuật ký 1 (T44, tr. 2a7), giải thích 
tụng 1: “Tiếng Phạn nói giá ⁄È (Skt. ca), đây nói là cập & (và), 
chỉ ý nghĩa tương vi... Chữ cập trong bài tụng này chỉ rõ tương vi 
thích.” Giải thích này không chính xác. Một hợp từ gọi là dvandva, 
khi phân ly, các phần tử nối liền nhâu bằng giới từ ca. Tụng 1, Biện 
trung biên, bản Phạn, liệt kê 7 đề tài sẽ đề cập, mà các từ độc lập 
liên kết nhau bằng giới từ ca. 

12 op.cit. 2.2.29: cärthe dvandval. C£. Định nghĩa bởi Phổ Quang, 
Câu-xá luận ký 1 (T 41, tr. 10a24): “Thể của hai pháp riêng biệt, 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 183 


SãsravaŠ ca anasravaé ca, hữu lậu và vô lậu; rddhivarapradana- 
prabhavenu: tripado dvandvah - rddhiý ca varapradanam ca 
prabhävaé ca,!?° hợp từ dvandva gồm ba phần tử: thần thông, thí 
nguyện và oai đức. 


Trong Lục ly hiệp thích pháp thức, hợp từ thứ sáu được 
gọi là lân cận thích.!?! Pháp thức giải thích: “Gọi là lân cận, vì 
từ chỗ gần. Như tứ niệm trụ (catuhsmrtyupasthäng: catväri 
smrtyupasthanamnï) lấy huệ làm thể, vì huệ cận niệm nên nói là 
niệm trụ. Đó là lân cận.” Theo giải thích này, có hai loại lân cận: 
a. y chủ lân cận, như người ở gần Trường an, gọi là Trường an 
trụ; lấy một phần của cái khác mà gọi tên. b. Hữu tài lân cận, như 
người Trường an, vì ở ngay tại Trường an; lấy toàn thể xứ mà gọi 
tên. Giải thích này khó lý giải thế nào là một hợp từ. Ở đây, trong 
niệm trụ, không có từ huệ; vì vậy khó xác định quan hệ giữa các 
từ trong một hợp từ. 


Khuy Cơ có thể cho ta ý niệm rõ hơn về trường hợp này, khi 
giải thích từ tịnh tâm, Skt. prasadacetas.'3? Hợp từ này được gọi 
là lân cận thích #97 #Š, vì tâm và tịnh (cả hai đều là danh từ) 
cùng tồn tại đồng thời.!?3 Rõ ràng hơn, trong Đại thừa pháp uyển 
nghĩa lâm chương, Khuy Cơ giải thích: pháp tồn tại đồng thời, 
nhưng do sự nổi bật của dụng, thể của cái này do bởi cái kia. Như 
nói hữu tầm và hữu tứ (savitarka-savicara). Các pháp tương ưng 
với nhau đều có tự thể như vậy. Như niệm trụ (smrtyupasthana), 


không lệ thuộc nhau.” 
10. Koéabhäsya k.i.1, Ya§omitra, Sphutärtha. 
14. Phổ Quang, Câu-xá luận ký 1 (T41, tr. 10a24), hợp từ thứ năm. 
Cf. Sthiramati, Triméatika. Bhasya, k. 10: tatra áraddha... prasadaé 
cetaso 'bhilasah. 
13. Thành duy tức luận thuật ký 6 (T43, tr. +34b25): 5$ 
lí. ïER.IRifUl, 


184 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


cả hai đều có tự thể là huệ (prajña), nhưng trong đó tác dụng của 
niệm (smrti) nổi bật.1* 


Loại hợp từ lân cận thích này khó tìm thấy tương đương trong 
tiếng Phạn. Nó có thể thay thế cho hợp từ avyayibhava, nhưng 
theo các giải thích dẫn trên thì ý nghĩa có vẻ không phù hợp. 


avyayïbhava là hợp từ mà trong đó phân tử đầu là một bất 
biến từ avyaya kết hợp với một từ khác để lập thành bất biến từ 
(trạng từ, adverb). Thí dụ, upa-kumbhakam: gần cái lu. Trong đó, 
upa- được hiểu là samipa: lân cận. Từ niệm trụ mà Khuy Cơ 
giải thích là lân cận thích được lập theo ý nghĩa này. Nhưng trong 
Hán dịch, giới từ upa- biến mất, nên các nhà giải thích không 
nắm bắt được quy tắc thành lập từ. Các từ hữu tầm (savitarka) 
và hữu tứ (savicära) mà Khuy Cơ dẫn làm thí dụ, cũng được lập 
theo quy tắc đó. Trong đó sa- được hiểu là saha (câu hữu), theo 
nghĩa sadréya (đồng dạng) và từ này lại được hiểu theo nghĩa 
tulyatäa (đồng đẳng).!°° 


Như đã thấy trên, trong hầu hết các chú giải kinh luận của 
Hán, lục ly hiệp thích, hay sáu quy tắc cấu tạo hợp từ, thường 
xuyên được vận dụng để giải thích các từ Phật học dịch từ tiếng 
Phạn, nhờ vậy mà được rõ hơn. Thí dụ, caksurviñanam, nhăn 
thức, là một hợp từ tatpurusa; nhưng trong sáu loại tatpurusa 
nó thuộc loại nào? Nếu là cách sáu, éasthitatpurusa, hợp từ 
này sẽ là caksuso vijñãnam, thức của mắt. Hoặc cách thứ bảy, 
saptamitatpurusa: caksusi vijñãnam, thức ở nơi mắt, nghĩa là 


3 T45n1861, tr 255b28: lJJI E52 tRIƑ~Z ÌS36/HJĂj?- HẪDZEƒ4IÍI 
24c ZBÐĐMLfE. HHữằfẩSI MTÍHIHSE. ñHHJš XE? 4l Do 
(H#fIfW#14828. 7RiUl4:{EBBHEJEHE. fH4:HUM#3v&(t. 

135. Panini 2.1.6 avyayam vibhaktisamipa... vacanesu. 


Ibid.: avyayam ... sadréya ... wacane§u. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 185 


thức y nơi con mắt, lấy mắt làm sở y.!?”Như vậy phù hợp với 
định nghĩa của Câu-xá: ... °vijñananam aérayabhuta ye pañca 
rũpätmakah prasadäs te...'38 các tịnh sắc (căn) là sở y của các 
thức. Hoặc nói alayavijñanam, a-lại-da thức hay tàng thức, theo 
nghĩa, nó là năng tàng và cũng là sở tàng, tức nó vừa là kho chứa 
và nó cũng chính là những hạt giống được chứa trong đó. Theo 
ý nghĩa như vậy, thì đây là một karmadharaya, trì nghiệp thích: 
a-lại-da tức là thức, hay thức tức là a-lại-da.13? 


Hợp từ không phải là điều hiếm thấy trong các ngôn ngữ; 
trong Hán ngữ cũng vậy. Một từ đơn trong nhiều trường hợp 
không đủ để mô tả hay chuyển tải một ý tưởng, mà phải cần đến 
nhiều từ. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể thấy nhiều nhà chú giải 
Trung quốc cổ đã không thể nắm bắt trọn vẹn quy tắc ngữ pháp 
này, đó là không quen với ngữ pháp Phạn, vốn rất khác biệt với 
Hán văn. Chẳng hạn như từ Sanskrit Vijñaptimatrasiddhi, Hán 
dịch Thành duy thức, trong đó vị trí các từ được thay đổi. 
Trong Hán dịch, thành đương nhiên có chức năng như động 
từ, và duy thức là tân ngữ (object). Theo Hán dịch như vậy, từ 
Sanskrit vijñaptimatrasiddhi được hiểu là hợp từ tatpurusa thứ 
hai.“ Nhưng theo ngữ pháp Panini, nó cũng có thể được giải 


137. Thành duy thức luận thuật ký 2, tr. 304a10. 

tế ki, Ø, 

139. Thành duy thức luận thuật ký 4, tr. 377b. 

1. Minh Dục, Thành duy thức luận tục thuyên 1, tr. 516a: “Tiếng Phạn 
nói tì-nhã-để Ilt2?J& (Skt. vi/ñapti: thức) ma-đát-lặc-đa Zš†HIiJ 
# (Skt. matratä: duy) tất-để ZŠJ (Skt. siddhi: thành) xa-tát-đát- 
la ®š |Hấ (Skt. éãstra: luận). Hán dịch đúng là Thức duy thành 
luận ïJIfE p3. Nhưng dịch là Thành duy thức luận hầ!ÈiJšñi cho 
phù hợp với ngữ pháp của phương này (Trung quốc)” 

11 dvitiyä-tatpurusa, cf. Pãnini 2.1.24. 


186 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


thích như là hợp từ với biến cách thứ bảy để có ý nghĩa “sự thành 
tựu trong duy thức.” Khuy Cơ giải thích nó là hợp từ tafpurusa 
với biến cách thứ sáu.!? 


Ngoại trừ các đồ đệ của ngài Huyền Trang như Phổ Quang, 
Pháp Bảo, Khuy Cơ, có lẽ là những vị được trực tiếp truyền dạy, 
phần lớn các nhà chú giải khác y trên các giải thích của những vị 
này. Những nhà chú giải đời Minh hầu như y trên tác phẩm Lục ly 
hiệp thích pháp thức. Tác phẩm này được in trong phần phụ lục 
của Bát thức quy củ bổ chú, Phổ Thái đời Minh! soạn. Nó cũng 
được kể là một trong tám tác phẩm chính của Pháp tướng tông 
Trung quốc,!“ với tiêu đề phụ là Thông quan,1 xem như quan 
ải dẫn vào Pháp tướng. Trong bài tựa cho Lục ly hiệp thích pháp 
thức thông quan, Hựu Phạm, Nhật bản, nói: Sát-tam-ma-sa thích 
(samasa) được truyền vào Trung quốc do Huyền Trang sau khi 
tây du; kể từ đó các nhà Pháp tướng học Trung quốc không ai 
không nhắc đến khi giải thích những từ cú uẩn áo trong Tam tạng. 


Tuy được vận dụng nhiều như vậy, nhưng lục ly hiệp thích ở 
đây cũng chỉ được áp dụng để giải thích các từ kép, và các phần 
tử của từ kép này cũng chỉ liên hệ nội bộ với nhau mà thôi. Hợp 
từ tiếng Phạn, hay các quy tắc samaäsa, không chỉ là sự liên kết 
các từ ngữ để thành một từ. Ngoài ý nghĩa như một từ, các hợp 
từ này còn có chức năng như mệnh đề, hoặc độc lập, hoặc phụ 
thuộc, hoặc liên hệ. 


14 


® 


Xem cht. 107 trên. 

Trong niên hiệu Hoằng trị, khoảng TL. 1488-1505. 

1 Xem, Minh Dục, Tướng tông bát yếu. Minh Vạn lịch (TL. 1573- 
1620): Lục ly hiệp thích pháp thức, khuyết danh tác giả và dịch giả. 


14 


œ) 


Cũng có thể là do người Trung quốc soạn. 
7X}; lãi. 


14 


œơ 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 187 


Như hợp từ chandasamadhipradhanasamskarasamanvaga 
to rddhipadah. Hán dịch là “dục tam-ma-địa thắng hành thành 
tựu thần túc”! Hoặc “dục tam-ma-địa đoạn hành cụ túc thần 
túc.” Hoặc “dục định diệt hành thành tựu tu tập thần túc”1⁄° 
Hợp từ này có thể diễn dịch thành một mệnh đề. Đó là cách dịch 
trong Bát-nê-hoàn kinh:!“? tư duy dục định, dĩ diệt chúng hành, 
cụ niệm thần túc. Cách dịch này là theo thứ tự trong hợp từ mà 
diễn thành ý: tư duy dục định để diệt các hành, đầy đủ niệm thần 
túc. Dịch giả có vẻ không hiểu hết ý nghĩa của hợp từ này. 


Cách dịch khác của Pháp Hộ, “... đoạn trừ chư hành nhi năng 
cụ túc tu tập dục thần túc định:”1°° do đoạn trừ các hành mà có 
thể đầy đủ tu tập định của dục thần túc. 


Hợp từ này là mộtfatpurusa biến cách ba, nghĩa là phần tử đầu 
của nó thuộc biến cách thứ ba. Phần tử đầu này lại là một hợp 
từ khác, cũng là một tatpurusa gồm hai phần tử: chandasamadhi 
và pradhanasamskara. Theo giải thích của Pháp uẩn,*! sau khi 
đã thành tựu chandasamadhr (dục tam-ma-địa), tiếp đến là 
pradhänasamskära (thắng hành). Tức là sau khi tập trung trên 
một ước muốn, rồi tiến hành nỗ lực để đạt được ước muốn ấy, 
tức khiến cho ước muốn trở thành hiện thực. Như vậy có thể nói 
đây là một hợp từ dvandva (tương vi thích) trong đó phần tử 


6. Huyền Trang, Pháp uẩn túc luận, T26, tr. 471c15. 

#Thi Hộ, Đại tập pháp môn kinh, T1 tr. 228b25. 

#8 Phật-đà-da-xá, Trường A-hàm, T1 tr. 

* Khuyết danh, Bát-nê-hoàn kinh, T01n6, tr. 181b17: JR|#fXZ£ . 
tt Z1. HS. 

50 Đại thừa bồ tát tạng Chính pháp kinh, 32, T11, tr. 865b20: lfầ5ð 
7. IHIÑỆH:1 XP ¿ 

%1 ibid. 


188 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


chính yếu đi trước, phần tử thứ yếu đi sau. Nghĩa là, có dục tam- 
ma-địa rồi mới có thắng hành. 


Phần tử sau, pradhaãnasamskara, Hán dịch là thắng hành, hay 
đoạn hành, như giải thích bởi Pháp uẩn, đều chỉ cho sự tỉnh cần, 
với bốn trường hợp tỉnh cần. Trong đó, pradhana có nghĩa là bộ 
phận quan trọng, phần tỉnh yếu. Pháp uẩn giải thích, nó chỉ cho 
Thánh đạo tám chỉ. Từ Sanskrit này nơi khác Hán dịch là đoạn, 
tức nguyên dạng là prahang: loại bỏ. Từ samskara: hành, nhiều 
nơi khác nó chỉ cho pháp hữu vi, hay sự tác thành của pháp hữu 
vi. Trong ngữ cảnh này, nó chỉ cho sự chuẩn bị, hay sự huấn luyện 
thuần thục. 


Phần tử chính của hợp từ và samanvagata, Hán dịch là thành 
tựu, hay cụ túc. Theo định nghĩa của Câu-xá, cái đã sở hữu mà 
chưa mất, gọi là samanvagata:'°2 thành tựu. Nó là một phân từ 
quá khứ thụ động có chức năng như một hình dung từ làm định 
ngữ cho từ theo sau là rddhi. 


Nói tóm lại, như các nhà chú giải duy thức đã lưu ý, lục ly hiệp 
thích, hay các quy tắc cấu tạo phức hợp từ samaäsa, là công cụ 
vô cùng cần thiết để hiểu và giải thích các từ Phật học. Đây cũng 
không phải đơn giản là một hợp từ khép kín với các phần tử cấu 
thành nó. Một phức hợp từ thường kết hợp nhiều từ; chúng có 
những quan hệ nội bộ với nhau như là từ với từ hay từ với mệnh 
đề; một hợp từ còn có những quan hệ ngoại tại, với các từ khác, 
với chức năng là những từ phẩm định, hay mệnh đề phụ thuộc. 


Thêm nữa, để hiểu một từ, ta cần phải truy nguyên về gốc của 
nó, mà đại bộ phận là động từ căn, gọi là dhatu hay tự giới. Động 
từ căn kết hợp với các trợ ngữ, gọi là pratyaya, hay tự duyên, để 


1⁄2. Koéabhäsya kïi.36: prãptilabhena ca samanvagamah. Huyền 
Trang, Câu-xá 4, tr. 22a13: f#1 423}. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 189 


biến đổi thành một từ phái sinh. Sự kết hợp và biến đổi cũng 
phải tuân theo các quy tắc của từ thái học (morphology). 


Sớm nhất có lẽ cũng phải đến thời nhà Đường, sau khi Huyền 
Trang tây du trở về, các nhà nghiên cứu Phật học Trung quốc 
mới lưu ý đến các quy tắc tạo từ và tạo cú trong tiếng Phạn, với 
các khái niệm ngữ pháp rất chặt chẽ, mặc dù trong nhiều trường 
hợp vẫn còn những giải thích mơ hồ vì bản chất dị biệt giữa 
Hán và Phạn. 


IIIL CÚ PHÁP — BIẾN CÁCH 


Danh (naman), cú (pada), văn (vyañjana), tức danh từ, mệnh 
đề và âm tố, là những yếu tố cấu tạo thành ngôn ngữ, để biểu đạt 
một sự vật, một ý tưởng.!?3 


Một cách tổng quát, một danh từ là tên gọi trỏ vào một sự vật 
hay một ý tưởng, nhưng thông thường một danh từ chưa đủ để 
mô tả hết vật mà nó trỏ vào. Chẳng hạn, khi nói đến từ “vua”: 
raja (P3li), từ này đã hàm ngụ một mệnh đề mô tả trong nó: 
dhammena pare rañjetiti kho raja raja,'?? nó làm hài lòng những 
người khác một cách đúng pháp, nên gọi nó là vua. Tất nhiên, khi 
dịch Việt, người ta không thể tìm thấy mối quan hệ tộc họ giữa 
các từ. Song, về mặt ngữ pháp, các từ xuất trong cùng một không 
gian ngôn ngữ, mối quan hệ chức năng của chúng trong không 
gian đó biểu đạt một sự vật hay một ý tưởng. 


Cơ bản, một không gian như vậy chứa đựng hai yếu tố, chủ 
ngữ và thuật ngữ. Nói theo ngôn ngữ triết học Phật giáo, đó là 


153. Tì-bà-sa 44, tr. 447b 28: 54ñII——JJ22*J. ¿r6 V1ZHUfÑ 
3#iml#Ậ£&£‹ Tất cả danh cú văn, là căn bản để chế tạo văn chương, 
chú thuật, đị luận. 


15⁄4. Aggaññasutta, D. ïii. 93. 


190 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


mối quan hệ của thể và dụng, hay thể và tướng. Một sự vật hay 
một ý tướng là một pháp, một tồn tại. Không một pháp nào được 
biết đến mà không bao hàm hai khái niệm thể và dụng hay thể và 
tướng. Nói cách khác, một từ không bao giờ là một đơn thể độc 
lập, mà luôn luôn tồn tại trong quan hệ với các từ khác. Đó cũng 
là đặc tính của các pháp hữu vi; đó cũng là samskrta trong triết 
học và samskrta trong ngôn ngữ. Các pháp hữu vi - samskrta - 
xuất hiện và tồn tại, sinh và diệt, bị chi phối bởi pháp duyên khởi 
(pratityasamutpäda); cũng vậy, một từ sanskrit chỉ có thể có ý 
nghĩa trong mối quan hệ ngữ pháp với các từ khác. 


Hỏi, “Đây là cái gì?” Đáp, “Đây là thế gian” Từ thế gian nếu 
được tách riêng, được nhận thức như một tự thể độc lập; bấy giờ 
nó không biểu đạt một cái gì. Cũng như khi nói “cái sừng”, một 
cách độc lập, mà chẳng hàm ngụ đó là sừng trâu hay sừng thỏ, 
thì danh từ ấy chẳng trỏ vào một cái gì hiện thực cả. Như vậy, nói 
“thế gian” là nói trong quan hệ đến các pháp khác, như là pháp 
hữu vi trong quan hệ duyên khởi. Kinh Đại Bát-nhã nêu lên định 
nghĩa về thế gian: “Này Xá-lợi Tử, thế gian, tức là sáu ba-la-mật 
kia, vì nó là thế gian, nó tạo thế gian, nó do thế gian, nó vì thế 
gian, nó nhân thế gian, nó thuộc thế gian, nó y thế gian.”1°5 


Trong định nghĩa này, từ “ba-la-mật” và từ “thế gian” quan 
hệ nhau theo bảy cách: 1. quan hệ đồng nhất: ba-la-mật /à thế 
gian. 2. Quan hệ chủ khác: ba-la-mật tạo thế gian. 3. Quan hệ 
phương tiện, hay công cụ: ba-la-mật đo thế gian hay bởi thế gian. 
4. Quan hệ mục đích: ba-la-mật vì (ích lợi) thế gian. 5. Quan hệ 


155. Đại Bát-nhã 498. Huyền Trang, tr. 535a28: ®#I|'ƒ#-! †H|llTĩ; 
ñH{7NĂÃẪ)4ấãK£ãZ. JE|H|HH,, 22š|H|H|; X6|H|HÏU, 24H 
ÍH|: HHIRIHHđZ, 2224IHÏH]: AšIHRHứ, 221H]; BiElHltft, 
⁄Ä4IHÍB|;: JäIH|HHằứŒ, 2223IH|R|; {kIHiHđŒ, 22IHÏR]: 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5» 191 


xuất xứ: ba-la-mật nhân bởi thế gian. 6. Quan hệ sở thuộc: ba-la- 
mật thuộc thế gian. 7. Quan hệ sơ y: ba-la-mật y cứ thế gian. 


Trong nhiều loại ngôn ngữ, các mối quan hệ này được biểu 
đạt bằng các giới từ, như đoạn văn dẫn Hán dịch và Việt dịch 
trên. Trong ngữ pháp Sanskrit, các mối quan hệ này được biểu 
đạt bằng sự biến đổi đuôi từ, subanta, Hán dịch âm là tô-mạan- 
đa #§3 . Thuật ngữ Pãnini gọi sự biến đổi này là vibhakti, các 
dịch giả Phạn-Hán gọi là chuyển thanh l5}. Những từ này được 
Huyền Trang dùng để giảng cho các môn đệ những điểm liên hệ 
ngữ pháp trong các bản dịch Du-già sư địa, và Thành duy thức.!°5 


Đoạn văn Đại Bát-nhã dẫn trên cũng được Khuy Cơ dẫn chứng 
khi giải thích ý nghĩa thế gian, và nói rằng “từ thế gian ở đây 
được giải thích bằng tám chuyển thanh”! Trong đó, biến cách 
thứ tám, hô khởi cách, không được dùng đến, nên chỉ có bảy. 


Từ dẫn dụng của Khuy Cơ dẫn trên, Huệ Chiểu giải thích rộng 
thêm. “Sớ nói rằng, căn cứ trên tám chuyển thanh, Đại Bát-nhã 
định nghĩa thế gian như sau: Là thế gian xuất nên gọi là thế gian. 
Vì năm uẩn tức là thế gian, chứ không phải năm uẩn xuất hiện 
từ thế gian. Vì thể của năm uẩn là thế gian Khi năm uẩn tự hiện, 
bấy giờ gọi là thế gian xuất; như người đời nói Thánh nhân xuất. 
Chuẩn tám chuyển thanh, đây là thể thanh” '5* Trong đoạn dẫn của 
Huệ Chiểu có thêm từ xuất. Từ này thuộc về một định nghĩa khác 
trong Đại bát-nhã, nhưng Huệ Chiểu đưa lên đây. Trong Đại Bát- 


15 Tuần Luân, Du-già luận ký 1, T42n1828, tr. 331b; Khuy Cơ, Du-già 
sư địa luận lược toản 6, T43n1829, tr. 95b9; Khuy Cơ, Thành duy 
thức luận thuật ký 1, T43n1830, tr.. 229c. 

1. Khuy Cơ, Thành duy thức luận thuật ký 1, T43n1830, tr. 238a. 

158. Huệ Chiểu, Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng 1, T43n1832, 
tr.674a10. 


192 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nhã, nguyên văn Hán dịch nói: “Sáu loại ba-la-mật-đa kia là thế 
gian, nên được nói là thế gian.” Trong bản Hán, hai từ ba-la-mật- 
đa, và thế gian, là đồng cách. Ở đây, từ thế gian thuộc biến cách 
thứ nhất, gọi là chủ cách (nominative). Mặc dù trong nhiều chỗ 
kinh và luận năm uẩn được dùng để định nghĩa thế gian, nhưng 
chúng không liên hệ gì đến định nghĩa của Đại Bát-nhã được dẫn. 


Tiếp theo, Huệ Chiểu giải thích: “Nói là tạo thế gian, vì từ trên 
năm uẩn mà khởi các phiền não. Phiền não sinh nghiệp, tạo tác 
quả đương lai, nên nói là tạo thế gian. Tức là nghiệp thanh.” Thuật 
ngữ nghiệp thanh, chỉ biến cách thứ hai của danh từ làm túc từ 
trực tiếp cho một động từ. Đại Bát-nhã nói, tạo thế gian; nên hiểu 
là ba-la-mật-đa tạo thế gian. 


Tương tự, Linh Thái giải thích dẫn từ do thế gian của Đại bát- 
nhã: “Do thế gian, đó là chuyển thanh thứ ba, cụ thanh, nói đến 
các duyên khác của thế gian. Tức do hoặc (phiền não), nghiệp, 
khổ, là tác cụ của thế gian”1°? Cụ thanh, tức biến cách danh từ 
thứ ba, phương tiện hay công cụ cách. Trong ngữ cảnh của Đại 
bát nhã, thế gian quan hệ với ba-la-mật-đa như là phương tiện 
hay công cụ, trong đó động từ được hiểu ngầm. Đại bát-nhã nói: 
“Sáu ba-la-mật-đa, do bởi thế gian, nên được gọi là thế gian” Thế 
gian, như vậy, là một phẩm tính hay một sắc thái của ba-la-mật- 
đa, trái với xuất thế gian. Kinh nói, Bồ Tát hành bố thí mà còn 
dính mắc bởi ba phạm trù ta, người và vật, bố thí ba-la-mật ấy 
được nói là thế gian.1°° Thế gian trong quan hệ này với sáu ba-Ìa- 
mật-đa, biểu thị bằng cụ cách (karana), hàm ngụ rằng ba-la-mật 
được tu hành, hay được thực hiện, song hành với thế gian, do bởi 
thế gian hay ngang qua thế gian.1t 


159. Thành duy thức luận sớ sao 1. 
169 Đại bát nhã, op.cit, tr. 534b08. 
16 ibid. 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5193 


Những giải thích dẫn trên không hoàn toàn toàn chính xác, 
mặc dù được Khuy Cơ cho biết rõ là Đại bát-nhã định nghĩa từ 
“thế gian” qua tám biến cách, tức tám chuyển thanh. Trong ngôn 
ngữ Hán không có các biến cách danh từ. Một từ xuất hiện độc 
lập, hay liên hệ các từ khác trong một mệnh đề, vẫn không thay 
đổi hình thái của nó. Cho nên, khi dịch một danh từ được biến 
cách trong tiếng Phạn, các dịch giả Hán phải mượn đến các hư tự, 
như là những giới từ. 


Các từ cụ, vị, tùng, thuộc, y, là những hư tự được dùng ghép 
với một danh từ Hán, tương đương với đuôi biến cách của một 
từ Phạn. Thí dụ, đuôi biến cách thứ tư trong tiếng Phạn, từ 
bhiksu, biến cách thứ tư (dative case, caturthi, vị cách) số ít là 
bhiksave, số nhiều là bhiksubhyah, Hán thường dịch là vị tì kheo 
ÄwLt.H:, hoặc vị chư tì-kheo Äš¡ñ8 LÝ F:, trong đó đuôi biến cách 
được biểu đạt bởi từ vị 5, do đó gọi biến cách này là vị thanh. 
Trong câu Phạn, “Phật vị chư tỳ-kheo thuyết pháp”152, tiếng Việt 
thường dịch sát là “Phật vì các tỳ-kheo nói pháp.” Từ “vị” trong 
Hán, hay “vì” trong tiếng Việt có nội hàm là vì mục đích, hay vì 
ích lợi. Như vậy, câu dịch tiếng Việt có thể hiểu ở đây rằng Phật vì 
ích lợi của các tỳ-kheo mà nói pháp. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh, 
ta có thể hiểu câu này muốn nói rằng “Phật thuyết pháp cho các 
tỳ-kheo nghe.” 


12 Mẫu Pali: sãriputto mahäpañño dhammam desei bhikkhunam, Đại 
trí Xá-lợi-phất thuyết pháp cho các tỳ-kheo. (cf. S. ¡. 190). Ở đây 
cách sáu được dùng thay cho cách bốn. C£. F. Edgerton, Buddhist 
Nybrid Sanskrit, 7.63. Genetive for dative. - With verbs of spea- 
king: bhagavam venuvane bhiksunäm ãmantrayati. 


194 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Trong tiếng Phạn, một số từ có nội hàm “nói” yêu cầu túc từ 
kép: một trực tiếp là điều được nói, và một gián tiếp là người 
nghe nói.!%3 


Trường hợp dẫn trên, cách dịch tiếng Việt của từ vị Z5 Hán 
vẫn có thể chấp nhận, thế nhưng, trường hợp sau đây thì khó 
thông. Câu Hán dịch: tức tùng tọa khởi vị Phật tác lễ R|IƒÈ2} #8. 
ÄwÍib{E‡Šö; nếu dịch Việt: liền rời chỗ ngồi, vì Phật làm lễ; câu 
dịch Việt sẽ được hiểu là “làm lễ thay cho Phật”. Theo ngữ cảnh, 
chúng ta biết, hiểu như vậy không chính xác. 


Một số động từ Phạn có nội hàm “kính lễ” có túc từ gián tiếp 
ở cách thứ tư (caturthï), theo quy tắc ngữ pháp Pãnini, được dẫn 
dụng bởi Ya§omitra khi giải thích biến cách thứ tư trong bài kệ 
quy kỉnh của luận Câu-xá.!* Quy tắc này cũng được Khuy Cơ lưu 
ý khi giải thích bài tụng quy kỉnh của luận Thành duy thức. Hai 
câu đầu của bài tụng nói: Khể thủ Duy thức tánh, Mãn Phần thanh 
tịnh giả fl fMÈiji†E. 2Ÿ. Căn cứ theo ngữ pháp Hán, 
Việt dịch phổ thông hai câu này sẽ là: “Cúi lạy Duy thức tánh, 
đấng Viên Mãn thanh tịnh và đấng Bán Phần thanh tịnh” Bởi 
trong Hán dịch, các từ Duy thức tánh và Mãn, Phần thanh tịnh 
đều không có giới từ, nên được hiểu là túc từ trực tiếp của động 
từ “khể thủ” Nhưng Thuật ký của Khuy Cơ giải thích rõ: từ Duy 
thức tánh thuộc biến cách thứ bảy; các từ Mãn, Phần tịnh thuộc 
biến cách thứ tư, vì theo ngữ pháp, Phạn các đối tượng kính lễ 
đều thuộc biến cách thứ tư.15 Theo giải thích này, hai câu tụng 
Hán cần phải dịch Việt như sau: “Cúi lạy đấng Mãn thanh tịnh và 
đấng Phần thanh tịnh trong Duy thức tánh” 


16 CÝ J. S. Speijer, Sanskrit Syntax, p. 59, of telling, speaking, 
announcing, promising. 

16 Pằnini, 2.3. 16: namah-svasti-svaha-svadhalam-vasadyogác. 

195 Thành duy thức luận thuật ký 1, T#3n1830, tr. 232c20. 


KHÓA PHẠN VĂN SƠ CẤP 
MỘT VÀI CẢM NHẬN 


ĐỖ QUỐC BẢO 


qua và các lớp học đã học xong bài thứ ba mươi; có thể 

nói là đã vượt qua những phần ngữ pháp và cú pháp 
khó nhất của khoá học sơ cấp được hạn định trong vòng một 
năm. Mặc dù chưa kết thúc khoá nhưng nhân dịp Ban Hoằng 
Pháp giới thiệu Thanh Văn Tạng và được yêu cầu, tôi xin viết 
vài dòng tản mạn về khoá Phạn văn này với một số cảm nhận có 
được qua kinh nghiệm dạy. Sau đây tôi xin lần lượt đưa ra một 
số điểm mà tôi xem là ngộ nhận từ phía học viên hoặc những 
người quan tâm đến Phạn ngữ để rồi sau đó đưa ra một số đính 
chính rõ ràng. 


T hấm thoắt chín tháng của khoá sơ cấp Phạn văn đã trôi 


1. Không chú trọng đến việc phát âm hoặc ít nhất là không nỗ 
lực triệt để để khắc phục những lỗi phát âm. - Mặc dù bảng mẫu 
tự Phạn ngữ có những mẫu tự khó đọc cho người Việt (ví như 
hàng âm lưỡi uốn cong f, th, đ, dh,n và âm xuýt é,s và s) nhưng 


196 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


theo tôi, phát âm Phạn ngữ dễ hơn rất nhiều so với Anh ngữ hoặc 
Pháp ngữ. Nguyên do ở đây rất đơn giản là tất cả các mẫu tự chỉ 
có một cách đọc đặc thù duy nhất và không có trường hợp ngoại 
lệ nào như trong Anh ngữ. Như vậy, việc phát âm đúng các mẫu 
tự này quan trọng vì nó cung cấp cho người học một mốc nhớ từ 
vựng song song với cách nhìn mặt chữ. Phát âm chuẩn cùng với 
việc tách chữ đúng khi đọc những câu văn trong phần bài tập sẽ 
giúp học viên nhớ và hiểu Phạn ngữ rất tốt. Chỉ có điều chính 
những điều này cần phải được trau đồi ngay khi làm bài tập. 
Như vậy có nghĩa là, khi làm bài tập thì học viên Phạn ngữ trước 
hết nên tìm cách tra từ vựng và tìm hiểu ngữ pháp/cú pháp để 
dịch được những câu được đề ra, nhưng sau khi dịch xong cũng 
phải dành thời gian để “quán chiếu” câu vừa được dịch và đọc 
lại nguyên văn tiếng Phạn với ngữ pháp đã hiểu và đọc tách chữ 
đúng như đã hiểu ngữ pháp, và nếu phát âm chuẩn được - chuẩn 
ở đây có nghĩa là có khả năng khu biệt được rõ ràng cho chính 
mình những âm tiết khác biệt nhau, ví dụ như a (a ngắn) và ä (a 
đài), ï và ï, u và ú v.v... (một vấn đề nan giải cho rất nhiều học viên 
mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao) - thì việc học thuộc 
và hiểu tiếng Phạn không còn khó nữa. Việc phát âm chuẩn quan 
trọng đến mức tôi có thể phán đoán học lực, sự thông hiểu của 
các học viên khi nghe họ phát âm và tách chữ của một câu văn 
hoặc câu kệ tiếng Phạn. 


2. Chuyên chú vào hình thức ngữ pháp, học 3 x 8 = 24 cách 
biến cách (declension) và 3 x 3 = 9 cách biến vị (conjugation) 
mà quên đi điểm cứu cánh của việc học Phạn văn là hiểu đúng 
văn bản, hiểu đúng ý nghĩa của một câu văn cũng như học và 
trình bày sở đắc tương xứng với trình độ đang được dạy. - Một số 
học viên, nhất là những người trước khi đến học với tôi đã biết 
chút ít Phạn ngữ, đặc biệt nhiệt tình “trổ tài” nhận ra các cách vị 
(case), số (number) và giới tính (gender) của danh từ và các biến 
vị của động từ (nhân xưng, số, thời thái và ngữ khí). Trong giờ 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 197 


kiểm tra bài tập, sau khi đọc những câu văn luyện tập xong, họ 
hăng hái phân tích ngữ pháp (từ loại, cách vị, liên thanh v.v...) 
từng từ một trong câu. Việc này không có gì đáng nói đến và trên 
nguyên tắc rất đúng, nhưng, nó chỉ được thực hiện trong bảy bài 
đầu, khi tám cách vị và ba số của danh từ đang được dạy và học 
viên nên ghi khắc vào tâm. Nhưng nếu đến bài 15 hoặc thậm 
chí bài 21 mà vẫn còn dùng cách “phân tích” kiểu này, phân tích 
từng từ một trong câu thì cách trình bày như vậy không xứng 
với trình độ học. Cách học và dịch những câu Phạn văn trên lớp 
phù hợp ở thời điểm này là dịch thật sát nghĩa với nguyên văn 
về mặt ngữ pháp. Có nghĩa là, các cách vị (ngoại trừ trực bổ cách, 
accusative, và hô cách, vocative) đều có thể được “phân tích” 
ngay trong câu dịch Việt, vì dụng cụ cách (instrumental) có thể 
được dịch Việt bằng “bằng, qua, với” và nếu thuộc loại dụng cụ 
cách xã hội (instrumentalis sociativus) là “cùng với” Cho gián bổ 
cách (dative) thì ta có trong tiếng Việt “vì (mục đích), để cho, 
cho, đối với...” Tòng cách (ablative) có thể được miêu tả bằng “từ 
(nơi phát sinh), do hoặc vì (nguyên nhân)...” Sở hữu cách được 
miêu tả vòng bằng “của” hoặc “cho, đối với” nếu được dùng như 
một gián bổ cách (dative-like genitive). Vị trí cách (Iocative) được 
dịch là “nơi, ở, trong, trên...” Trong một câu văn được dịch chuẩn 
thì hầu hết những cách vị bên trên có thể được “nghe ra” khi 
học viên dịch sang tiếng Việt và tôi chỉ kiểm soát, hỏi vặn lại khi 
thấy có điểm không rõ khi dịch hoặc khi chính học viên không 
rõ, không tự tin lắm và hỏi lại tôi. Tựu trung: Phân tích tỉ mỉ cho 
chính bản thân thì là một điều cần thiết và được khuyến khích, 
nhưng khi lên lớp trả bài thì phải trình bày không được dài dòng 
dư thừa mà là ngắn gọn, nhưng vẫn đầy đủ, không thiếu gì cả. 


3. Điểm này tương quan trực tiếp với mục thứ hai ngay trên, 
tức là học viên học không phán đoán được học lực và mức độ 
thâm nhập Phạn ngữ của chính bản thân mình, để rồi từ đó 
hoang mang, một mặt chạy theo lớp đang học một cách cực nhọc 


198 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


và mặt khác, dành thời gian nghe lại những bài tối sơ của lớp 
trợ giảng hoặc lớp chuẩn bị cho khoá sơ cấp, với hi vọng “cứ 
nghe (thụ động) càng nhiều thì càng hiểu thêm” Đây là một ngộ 
nhận rất lớn và cũng rất khó khắc phục. Học Phạn văn luôn có 
một tiến trình được đánh dấu bởi những thành tựu, và khi đã 
có những thành tựu này rồi - trong ý nghĩa thành tựu vững chắc 
không thoái chuyển - thì không cần phải nghe lại những gì đã 
được dạy trước đây. Nếu có cảm giác cần phải nghe lại bài giảng 
của những bài học trước bài đang học năm hoặc mười bài thì 
việc học hiện thời rõ ràng có chướng ngại phải được khắc phục. 
Giáo trình Phạn văn tiếng Việt được đặt trên cơ sở của từng viên 
gạch “bài học” nền tảng, và chỉ khi những viên gạch “bài học” 
theo trình tự này được đặt vững chắc, tức là được thấu hiểu một 
cách vô khiếm thì học viên mới được đi đến bài khác, đến cấp bậc 
khác và chỉ khi ấy, công trình học Phạn ngữ, hoặc có thể nói là sự 
nghiệp Phạn văn, mới có thể được tiếp tục. Bằng không thì việc 
học này tất không mang đến thành tựu gì cả. Người học Phạn văn 
phải hiểu từng chỉ tiết những gì được dạy trong mỗi đơn vị bài 
học rồi sau đó mới được đi đến bài kế đến. 


4. Không chuyên chú vào cách đọc chữ DevanäagarI sớm như 
có thể. Mặc dù đã được cảnh báo ngay từ đầu khoá nhưng rất 
nhiều học viên có vẻ xao lãng việc này hoặc không quan tâm đến 
nó một cách xứng đáng để rồi sau đó phải kí âm La-tinh để đọc. 
Như vậy họ cần rất nhiều thời gian, để rồi mặt khác, thiếu thời 
gian cho những điểm quan trọng hơn cần phải học. 


Nhiều người - có lẽ là những người ngoài chuyên ngành và 
có lẽ chưa từng học Phạn ngữ bài bản - phản bác việc học hoặc 
dạy học viên chữ viết Devanägar1, như trường hợp một anh cư 
sĩ đã tuyên bố trong Đại hội Hoằng Pháp lần thứ nhất vào ngày 
27.11.2021 vừa qua cho thấy. Anh viết (Zoom chat): “Học tiếng 
pali và tiếng sanskrit không cần phải học chữ devanagari, mà học 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 199 


bằng mẫu tự la tỉnh (IAST) như các nhà nghiên cứu Tây phương 
là đủ rồi. Tiếng pali và sanskrit không có chữ viết đặc biệt, và có 
thể viết bằng nhiều văn tự khác nhau” 


Nhận định bên trên rõ ràng không chính xác. Tôi có thể hỏi 
ngược lại ở đây ai là “các nhà nghiên cứu Tây phương” bên trên? 
Họ có là những người nghiên cứu ngành Cổ Ấn-độ học hoặc Phật 
học Ấn-độ hay không? Tôi chắc chắn họ không là những người 
thuộc ngành này và nếu lời nói của anh cư sĩ bên trên đúng thì 
các “nhà nghiên cứu” này chưa từng học qua tiếng Phạn và để 
nói một cách tích cực hơn: Tất cả những nhà nghiên cứu Tây 
phương đã học qua một khoá Phạn văn đều phải biết đọc chữ 
Devanägar1. Có nhiều nguyên do vì sao một học viên học Phạn 
văn nên hoặc phải học chữ DevanägarI. Thứ nhất là tỏ lòng tôn 
kính ngôn ngữ này cùng với bản xứ, nơi nó xuất phát và được 
gìn giữ cho đến ngày hôm nay; có nghĩa là tiếng Phạn được viết 
bằng chữ Devanägarï bởi người Ấn-độ cho nên chúng ta cũng 
nên đọc được chữ này để tỏ lòng tôn kính cái mình đang học. 
Nguyên do thứ hai là học Phạn ngữ với mục đích đọc được thủ 
bản. Đại đa số thủ bản Phạn ngữ còn tồn tại được viết bằng một 
trong những loại chữ viết tương quan với chữ Brahmi, có thể 
được xem là tiền thân của chữ Devanägarï sau này. Đọc lưu loát 
chữ DevanägarI là bước đầu để đọc được những thủ bản cổ còn 
tồn tại được viết bằng chữ Proto-Bengäll, Proto-Bengäli-cum- 
Maithill hoặc Newari v.v... 


Mặt phải lá bối bên trên chính là những dòng đầu của bộ 
kinh Duy-ma-cật sở thuyết tiếng Phạn được viết bằng chữ Proto- 


200 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Bengali-cum-Proto-Maithili. Sinh viên học Phạn ngữ sau khi học 
khoá sơ cấp cùng với cách đọc chữ Devanägar1 sẽ đọc được chữ 
Proto-Bengäali-cum-Maithili bên trên được ngay (với sự hỗ trợ 
của một bảng đối chiếu âm tiết, aksara list) vì hai loại chữ viết 
này có cùng nguồn gốc. Nguyên do thứ ba là văn học chú giải 
Phạn ngữ: Có những bộ luận giải được viết bằng chữ DevanägarI 
với chính văn được lồng vào đó. Vì bản chất quá cô đọng của 
những lời chú giải nên không nhà nghiên cứu hoặc dịch giả nào 
dịch nguyên một tác phẩm luận giải với nguyên lời chú giải từ 
Phạn ngữ mà chỉ dịch phần chính văn được chú thích. Vì vậy mà 
hầu hết tất cả những bản chú giải chỉ tôn tại dưới dạng bản in 
chữ Devanägarl (vì chẳng ai phí công kí âm La-tinh cho người 
khác chỉ vì người ấy không đọc được loại chữ này), và ai muốn 
đọc nó để hiểu rõ chính văn thì phải đọc được chữ Devanägari. 


Để kết thúc mục thứ tư này, tôi xin nói thêm là luận bàn về 
việc học đọc chữ Devanäagari ở đây giống như trường hợp được 
người Đức gọi một cách châm biếm là “bão tố trong li nước” 
(”Sturm im Wasserglas”), bởi vì đối với một người thực thụ 
học Phạn ngữ, học môn này tại Đại học để trở thành chuyên gia 
nghiên cứu thì việc học đọc chữ Devanäagarï chẳng phải là một 
điều đáng nói đến. Giáo sư trứ danh người Đức về Päli là Oskar 
von Hiniber (Freiburg) bắt sinh viên của ông đọc được chữ này 
trong một (cuối) tuần và họ đã thực hiện được điều này. Riêng 
người viết những dòng này cần non hai tuần, rồi sau đó không 
bao giờ quay đầu nhìn lại. Đối với những người dạy Phạn văn, 
trình độ đọc và tách chữ DevanägarI trong các bài tập cũng là 
thước đo khả năng thâu thần tập trung của học viên, và như vậy 
cũng là thước đo học lực và trình độ của học viên đó. Nhìn chung, 
việc học đọc chữ Devanägar1 không đáng bàn luận vì đây là một 
thành phần hệ thuộc rất tự nhiên của ngành Phạn học. 


**% 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 201 


Tôi hi vọng là những mục nêu trên không làm nắn chí người 
đang học hoặc muốn học Phạn ngữ. Nhưng mặt khác tôi cũng 
không muốn giản hoá một cách giả tạo những gì có bản chất 
phức tạp của Phạn ngữ để “khuyến dụ” người khác học. Một học 
viên tu sĩ có lần nói với tôi khi đọc Nalopakhyana: “tiếng Phạn 
khó thật, không phải chỉ có tâm tha thiết muốn học là được” Tuy 
nhiên, để kết thúc bài viết với một viễn cảnh tích cực, tôi cũng 
nên nói thêm là trong khoá sơ cấp hiện nay có một số học viên 
xuất sắc hiểu rõ tất cả những gì tôi đã viết bên trên. Đôi lúc tôi tự 
đặt cho mình câu hỏi: Có khi nào Phạn ngữ, được người Ấn-độ 
tôn kính gọi là Thiên ngữ, ngôn ngữ của chư thiên (devabhasa), 
chọn người học chứ không phải ngược lại? Càng dạy lâu môn này 
tôi lại càng có cảm nhận như vậy. 


Trân trọng 
Heidelberg, 13.06.2022 
Trí Việt - Đỗ Quốc-Bảo 


Ghi chú của Ban Biên Tập: 


Trong chương trình đào tạo nhân sự dịch thuật Tam Tạng Kinh 
Điển với chuẩn mực hàn lâm, Hội Đồng Hoằng Pháp đã tổ chức 
các lớp học Phạn ngữ theo tiêu chuẩn như các đại học phương 
Tây. Khóa đầu tiên bắt đầu vào 13.09.2021, đã có 60 vị ghi tên 
tham dự. Chương trình học tổ chức dựa theo học trình và tài liệu 
của Đại học Heidelberg (Đức quốc) do Tiến sĩ Đỗ Quốc Bảo giảng 
dạy online trực tiếp. Qua các kỳ kiểm tra thường xuyên vừa qua, 


202» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


tính đến nay (06/22) còn lại 28 học viên đã vượt qua các kỳ thi và 
đủ trình độ tiếp tục các khóa tới. Trong số đó gồm có 8 tăng, 14 ni 
và 6 cư sĩ (nam & nữ). Các học viên cũng được Hòa Thượng Tuệ Sỹ 
giảng dạy trực tiếp thêm về giáo lý Kinh điển để có thể nắm bắt rõ 
hơn những ý nghĩa thâm diệu trong nguồn Tam tạng Thánh điển 
khi phiên dịch. (Ghi chú ngày 29.06.2022.) 


TỪ VIỆC PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT 
TỚI PHỤC HƯNG 
VĂN HOÁ DÂN TỘC 


HUỲNH KIM QUANG 


ối Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, theo giờ 

(| ame¿ Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất 
đã diễn ra trên Zoom Meeting với sự tham dự có lúc lên 

tới hơn 400 người, gồm chư tôn đức Tăng, Ni, các vị giáo sư Tiến 
Sĩ, các nhà nghiên cứu Phật Học, các nhà văn hóa dân tộc và Phật 


Giáo, và Cư Sĩ Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. 


Đây là sự kiện hiếm có đối với sinh hoạt của Phật Giáo Việt 
Nam trên toàn cầu từ trước tới nay. Điều đặc biệt hơn nữa là 
chủ đề của Đại Hội xoay quanh việc phiên dịch và ấn hành bộ 
Đại Tạng Kinh Việt Nam có tính cách hàn lâm nghiên cứu mang 
tầm vóc quốc tế giống như bộ Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu 
của Nhật Bản, mà từ trước tới nay đã được các học giả, các nhà 


204» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nghiên cứu văn học, sử học, tôn giáo và Phật Học từ Đông tới Tây 
Phương tham khảo. Việt Nam nếu có một Đại Tạng Kinh tiếng 
Việt có phẩm chất và tầm vóc như vậy sẽ giúp góp phần vào việc 
phục hưng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hai vị 
diễn giả chính trong Đại Hội này là Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và 
Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Nhưng trước hết xin giới thiệu 
khái quát về Đại Tạng Kinh. 


Đại Tạng Kinh 


Đại Tạng Kinh nói cho đủ là kho tàng chứa đựng Tam Tạng 
Giáo Điển Phật Giáo gồm Kinh, Luật và Luận, mà tiếng Bắc 
Phạn (Sanskrit) gọi là Tripitaka và tiếng Nam Phạn (Pali) gọi là 
Tipitaka. Kinh là những lời dạy của Đức Phật hay của các vị đệ tử 
của Đức Phật đã trùng tuyên lại lời Phật dạy và được Đức Phật 
xác chứng. Luật là những giới luật được Đức Phật đặt ra để giúp 
chúng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài nhiếp thọ thân khẩu ý 
trong đời sống hàng ngày để làm tăng trưởng đạo lực giải thoát 
và giác ngộ. Luận là những giải thích để làm rõ hơn lời Phật dạy 
trong Kinh và các giới luật do Phật chế ra. 


Thời Đức Phật còn tại thế tất cả những lời Ngài dạy về Kinh 
và Luật (thời kỳ này chưa có Luận) đều được chúng đệ tử của 
Ngài ghi nhớ thuộc lòng mà chưa được viết thành văn. Vào mùa 
an cư kiết hạ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn (544 năm 
trước tây lịch), Đệ tử lớn của Đức Phật là Tôn Giả Đại Ca Diếp 
(Mahäkaéyapa) đã chủ trì một cuộc kết tập Kinh điển lần đầu 
tiên tại Thành Vương Xá (Rajgir), Ấn Độ, quy tụ khoảng 500 vị 
A La Hán. Trong kỳ kết tập này vị trùng tuyên Kinh là Tôn Giả A 
Nan (Ananda) và vị trùng tuyên Giới Luật là Tôn Giả Ưu Ba Li 
(Upali). Đến lần kết tập Kinh Điển thứ 3 vào khoảng 200 năm sau 
Đức Phật nhập Niết Bàn, mới viết thành văn bản để lưu truyền về 
sau. Lần kết tập thứ ba này còn có thêm Luận Tạng. Sau đó còn 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 205 


nhiều cuộc kết tập Kinh Điển được tổ chức tại nhiều nơi gồm Ấn 
Độ, Tích Lan. Giai đoạn đầu Tam Tạng được khắc vào lá bối, cho 
nên có danh từ “bối diệp kinh” tức là kinh chép trên lá bối. 


Tập hợp ba tạng Kinh, Luật và Luận được viết thành văn gọi là 
Tam Tạng Kinh hay Đại Tạng Kinh. 


Theo Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo Sư Lê Mạnh Thát, 
trong bài thuyết trình tại Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp, nói rằng 
hiện nay nói đến Đại Tạng là bao gồm trong ba ngôn ngữ chính: 
Pali Tạng, Hán Tạng và Tây Tạng. Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ cho 
biết rằng: 


“Phật Giáo có ba hệ gồm Thượng Toạ Bộ với Tạng Pali, hệ Bắc 
phương Đại Thừa Phật Giáo với Hán Tạng và hệ Kim Cang Thừa 
Mật Bộ với Tây Tạng.” 


Pali Tạng sử dụng tiếng Pali được lưu truyền qua các nước 
Phật Giáo phía Nam của Ấn Độ như Tích Lan, Miến Điện, Thái 
Lan, Cam Bốt, v.v... Hán Tạng sử dụng tiếng Hán được lưu truyền 
qua các nước phía Đông Bắc của Ấn Độ như Trung Hoa, Nhật 
Bản, Đại Hàn, Việt Nam, v.v... Mật Tạng hay Tây Mật sử dụng tiếng 
Tây Tạng được lưu truyền tại Tây Tạng. 


Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán là nói chung tất cả Đại Tạng được 
dịch từ tiếng Phạn, Pali sang chữ Hán. Nhưng nếu kể riêng thì 
trong đó có nhiều bộ Đại Tạng Kinh của các nước Trung Hoa, Đại 
Hàn, Nhật Bản, như bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật 
Bản cũng bằng chữ Hán, dù hoàn toàn do người Nhật biên tập lại. 


Theo Hòa Thượng Tuệ Sỹ và Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát thì 
bộ Hán Tạng của người Trung Hoa cũng không phải hoàn toàn do 
người Trung Hoa biên dịch mà trong đó có nhiều nhà Phật Học 
từ các nước khác đóng góp. 


206 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Chẳng hạn, ngài An Thế Cao vào đầu thế kỷ thứ nhất là người 
nước An Tức đã đến Trung Hoa vào năm 148 sau tây lịch đã dịch 
nhiều bộ kinh trong đó có Kinh An Ban Thủ Ý; hoặc Cư Sĩ Ngô Chi 
Khiêm người nước Đại Nguyệt Chi đã đến sống ở TQ vào thời Tam 
Quốc thế kỷ thứ 3 sau tây lịch đã dịch nhiều bộ Kinh trong đó có 
bộ Kinh Duy Ma; hay ngài Cưu Ma La Thập (KumaärajIva) người 
nước Kế Tân (Kashmir) đến TQ vào thế kỷ thứ 5 sau tây lịch và 
dịch rất nhiều bộ Kinh nổi tiếng từ Phạn sang Hán như bộ Kinh 
A Di Đà, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, và các bộ Luận như Bách Luận, 
Trung Luận, Đại Trí Độ Luận, Thập Nhị Môn Luận, v.v... 


Trong số những vị ngoại quốc đóng góp vào Hán Tạng còn 
có người Việt Nam như ngài Khương Tăng Hội với bản Lục Độ 
Tập Kinh, và ngài Đại Thừa Đăng (hay Đại Thừa Quang hay Phổ 
Quang) là vị Tăng Việt Nam thuộc hàng môn đệ và giúp ngài 
Huyền Trang nhuận bút các bản dịch từ Phạn sang Hán (theo 
Giáo Sư Lê Mạnh Thát), v.v... 


Hán Tạng đã được hình thành qua thời gian dài cả ngàn năm 
từ đầu kỷ nguyên tây lịch tới đời nhà Tống thế kỷ thứ 10 tây lịch. 
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu trong bài “Quá Trình Hình Thành 
Đại Tạng Kinh Hán Văn” đã cho chúng ta biết qua quá trình hình 
thành Đại Tạng Kinh chữ Hán như sau: 


“Từ Hậu Hán (58 - 219) đến đời nhà Lương (502 - 556) trong 
khoảng 500 năm đã dịch được 419 bộ (theo Xuất Tam Tạng Ký của 
Lương Tăng Hựu). Đến đời Tống Thái Tổ (917 Tây lịch) mới khởi 
sự gom tất cả bản kinh đã dịch rải rác đó đây lại khắc in thành 
Đại Tạng kinh. Lần khắc kinh này xảy ra ở Thành đô đất Thục (Tứ 
Xuyên) nên gọi là Thục Bản Đại Tạng kinh, trải qua 12 năm mới 
khắc xong, cộng được 5.000 quyển. Đây là Đại tạng kinh đầu tiên 
ở Tàu. Tiếp sau đó có các Đại tạng kinh được khắc in như Đông 
Thiền Tự Bản năm 1080, do trú trì chùa Đông Thiền khắc in trong 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 207 


24 năm, được 6.000 quyển, rồi đến Khai Nguyên Tự Bản khắc in 
năm 1112, Tư Khê Tự Bản (Triết Giang) khắc in năm 1132, Tích 
Sa Bản (Giang Tô) năm 1231 do Ni sự Hoằng Đạo khắc ïn trong 
vòng 79 năm, Phả Ninh Tự Bản khắc in năm 1269, Hoằng Pháp 
Tự Bản (Bắc Kinh) khắc in năm 1277. Bản Cao ly khắc in theo 
Thuộc Bản năm 1011 - 1047 và thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868 
- 1912) tại Nhật có súc loát Đại Tạng kinh và Tục Tạng kinh gồm 
8.534 quyển.” 


Nói về bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ cho biết như sau: 


“Trở lại vấn đề, chúng ta biết bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh do người Nhật biên tập dưới thời Đại Chánh xuyên suốt đến 
thời Chiêu Hoàng trải qua mười mấy năm. Họ tập hợp 100 Tiến Sĩ 
về văn học để tập hợp lại, soạn lại dựa trên bản Cao ly, bản Tống. 
Các nhà biên tập này tiến hành dựa trên phương diện văn bản học, 
sửa những lỗi sai lầm bắt gặp chẳng hạn như với nội dung này thì 
bản Tống in như thế chữ như thế nhưng bản Cao ly in như thế và 
chữ như thế và người dịch sẽ chọn chữ đúng. Người ta tập hợp lại 
thành bản như ngày nay chúng ta có đó là bộ Đại Chánh Tân Tu 
Đại Tạng Kinh. Tuy Đại Chánh (Taisho)} là vị vua người Nhật, bộ 
này của người Nhật nhưng trong đó phân nửa là các bản Kinh của 
người Hán, dịch Phạn-Hán do các Phạn Tăng từ Ấn Độ qua và một 
số người Hán như Ngài Huyền Trang phiên dịch. Phần Nhật Bản 
là phần sớ giải được để dưới tên Tục Kinh Sớ Bộ tức là giảng các 
Kinh tiếp tục theo người Trung Hoa, cộng thêm Tục Luật Sớ Bộ và 
Tục Luận Sớ Bộ. Đây là bộ Đại Tạng chuẩn mực của thế giới mà 
chính người Trung Hoa không làm nổi. 


“Vào khoảng 1950-1960, người Hoa in dưới tên Trung Hoa Đại 
Tạng Kinh và tách rời phần Trung Hoa và bỏ phần Nhật Bản (do 
vấn đề tác quyên chưa có). Tuy nhiên, sau này, Nhật Bản yêu cầu 
giữ nguyên bản quyền với tên Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh và 


208 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


cả thế giới phải tuân theo. Đây được xem là nguồn tài liệu cơ bản 
và được xem là kho tàng chính yếu của Đại Thừa Phật Giáo.” 


Đại Tạng Kinh tiếng Việt 


Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát nhấn mạnh về nhu cầu dịch Đại 
Tạng Kinh sang tiếng việt: 


“Vì rằng cái cần thiết phải dịch ra tiếng Việt, để dân tộc mình có 
đọc, và biết. Kinh quá nhiều, phải học qua chữ Hán rồi đọc học kinh 
thì quá lâu. Nên từ xưa tổ tiên mình đã từng dịch mà mình mất.” 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ cũng đã nói đến sự quan trọng của 
việc dịch Đại Tạng Kinh chữ Hán ra chữ Việt: 


“Vấn đề phiên dịch Kinh điển ra tiếng Việt để phổ biến là điều 
bắt buộc. Chúng ta không thể sửa đổi lịch sử được, bắt buộc phải 
dùng tiếng Latinh là điều không thể chối cãi. cho dù đây là công 
cụ nô dịch cố đánh tan truyền thống dân tộc nhưng là lịch sử; và 
không ai có thể thay đổi lịch sử được. Vì lẽ đó, chúng ta phải dịch 
ra Tiếng Việt gọi là chữ quốc ngữ. Gọi là quốc ngữ cho dù không 
có gì là quốc gia trong đó. Đó là chữ La Mã chứ không phải chữ 
của dân tộc ta, chỉ có chữ Nôm mới chính là chữ của dân tộc ta. Từ 
thời kỳ Phật Giáo phục hưng, quý ngài đã cố gắng dịch Kinh Phật 
nhưng trong thực tế thì chỉ dùng trong việc tụng kinh cầu phước. 
Xét về phương diện chuẩn mực hàn lâm thì chưa đủ để nghiên 
cứu. Do bởi, quý ngài lúc xưa tự học chữ quốc ngữ nên lối dịch còn 
văn Hán rất nhiều, một phần không đủ sách để nghiên cứu đặc 
biệt là về tiếng Phạn.” 


Trong bài viết “Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng 
Kinh Việt Nam,” Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo Sư Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát cho biết tổng quát về sự nghiệp phiên dịch Kinh điển 
ở Việt Nam như sau: 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 209 


“Sự nghiệp phiên dịch Kinh điển ở nước ta được bắt đầu rất 
sớm, có thể trước cả thời Khang Tăng Hội, mà dấu vết có thể tìm 
thấy trong Lục Độ Tập Kinh. Ngôn ngữ phiên dịch của Khang Tăng 
Hội là Hán văn. Hiện chưa có phát hiện nào về các bản dịch Kinh 
Phật bằng tiếng quốc âm. Suốt trong thời kỳ Bắc thuộc, do nhu 
cầu tỉnh thông Hán văn như là sách lược cấp thời để đối phó sự 
đồng hóa của phương Bắc, Hán văn trở thành ngôn ngữ thống 
trị. Vì vậy công trình phiên dịch Kinh điển thành quốc âm không 
thể thực hiện. Bởi vì, công trình phiên dịch Tam tạng tại Trung 
Hoa thành tựu đố sô được thấy ngày nay chủ yếu do sự bảo trợ 
của triều đình. Quốc âm chỉ được dùng như là phương tiện hoằng 
pháp trong nhân gian. 


“Cho đến thời Pháp thuộc, trước tình trạng vong quốc và sự đe 
dọa bởi văn hóa xâm lược, văn hóa dân tộc có nguy cơ mất gốc, 
cho nên sơn môn phát động phong trào chấn hưng Phật giáo, phổ 
biến kinh điển bằng tiếng quốc văn qua ký tự La-tinh. Từ đó, lần 
lượt các Kinh điển quan trọng từ Hán tạng được phiên dịch theo 
nhu cầu học và tu của Tăng già và Phật tử tại gia. Phần lớn các 
Kinh điển này đều thuộc Đại Thừa, chỉ một số rất ít được trích dịch 
từ các A-hàm. Dù Đại thừa hay A-hàm, các Kinh Luận được phiên 
dịch đều không theo một hệ thống nào cả. Do đó sự nghiên cứu 
Phật học Việt nam vẫn chưa có cơ sở chắc chắn.” 


Dù trải qua nhiều thời kỳ có nhiều vị Tăng, Ni và cư sĩ đã dịch 
Kinh, Luật và Luận từ chữ Hán sang chữ Việt, nhưng như Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ đã nói ở trên là đa phần những bản dịch 
đó chưa đủ chuẩn mực hàn lâm để nghiên cứu. Nên việc dịch Đại 
Tạng Kinh Việt Nam kỳ này là nhắm vào mục tiêu này để VN có 
được một bộ Đại Tạng Kinh có tầm vóc uy tín quốc tế. 


Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam trải qua nhiều triều đại, 
không phải chỉ chư Tăng, Ñi mới thấy được tâm mức quan trọng 
của Đại Tạng Kinh, mà ngay cả các vị vua cũng nhìn thấy được 


210» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


điều này. Như Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát đã kể chuyện các 
vua nhà Tiền Lê và nhà Trần xem Đại Tạng Kinh như bảo vật: 


“Bản thời nhà Trần viết bằng máu, Tam Tạng thời Vua Lê Đại 
Hành, Lê Long Đỉnh xin được Đại Tạng khắc bản của Triệu Khuôn 
Dẫn mà năm 972 VN đã gửi sứ qua xin đem về. Ngài Vạn Hạnh, 
Khuông Việt, Pháp Thuận đã đề xuất Vua Lê Đại Hành trong mối 
quan hệ ngoại giao thì xin TQ cấp cho Đại Tạng Kinh. Thư xin thì 
bây giờ không còn. Nhưng thư sau khi đánh thắng quân Nguyên 
3 lần, bao nhiêu thơ văn do cụ Trần Nhân Tông ghi lại trong 23 
lá thư, do chiến tranh đốt phá, đào mồ, giết người của các tướng 
giặc Nguyên. Sau khi kết thúc chiến tranh, lặp lại hoà bình thì một 
trong những chuyện đầu tiên phải làm đó là cụ Trần Nhân Tông 
gởi thư qua xin lại bộ Đại Tạng Kinh. 


“Về rồi sau này cho khắc bản, mình cho nhập tạng. Tác phẩm 
Thượng Sĩ Ngữ Lục được nhập tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam. 
Thời đó các vua, quan, công thần, hoàng tộc đã chích máu để viết 
kinh. Nhưng bây giờ mình không còn văn bản hay hiện vật do giặc 
Minh chiếm đóng đã đem phá hết, giờ mình không còn nữa.” 


Còn một điều trọng đại khác nữa cho thấy việc có một Đại 
Tạng Kinh tiếng Việt là điều thật sự cần thiết để duy trì một Đạo 
Phật đúng nghĩa với chánh tín và chánh trí. Điều này đã được 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhắc tới: 


“Cái gì sai và mơ hồ thì lật Tam Tạng Thánh Điển ra để mà 
hiểu và làm lại cho đúng. Nên cần thiết đóng góp vào|việc dịch 
Đại Tạng Kinh] kể cả các cư sĩ cũng vậy. Cư sĩ muốn đóng góp 
cho quốc gia, xã hội, đất nước bằng sự hiểu biết của một người 
Phật tử thì cũng phải dựa trên Tam Tạng Thánh Điển. Trong giáo 
pháp, Đức Phật đã dạy cư sĩ tại gia phải sống đời như thế nào để 
phục vụ và hưởng thụ ngũ dục của người tại gia mà vẫn phục 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 211 


vụ được xã hội như một người tại gia mà vẫn đi vững vàng trên 
thánh đạo, thì đó là những lời Phật dạy rất rõ ràng.” 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ cũng cho biết cột mốc lịch sử quan 
trọng trong việc dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là việc Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN đã quyết định thành lập Hội Đồng Phiên Dịch 
Tam Tạng vào năm 1973: 


“Cột mốc lịch sử là 1973, chư tôn trong Hội Đồng Giáo Phẩm 
Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN do Thượng Toạ Trí 
Quang làm Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, kế đến là Thượng Toạ 
Đức Nhuận, và Xử lý Viện Tăng thống là Hòa Thượng Đôn Hậu 
tức Ngài Linh Mụ, quyết định thành lạp Hội Đồng Phiên Dịch Tam 
Tạng. Biên bản này đã đề cập trong tập Tài liệu Đại Hội hôm nay, 
cho thấy rõ tầm quan trọng trong vấn đề phiên dịch. Các quy định 
về nguyên tắc phiên dịch, nguyên tắc tổ chức lớn nhỏ ra sao cũng 
được nói rõ. Sư cụ Thiện Hoà cũng đã phát nguyện xây dựng một 
cơ sở riêng biệt cho Hội Đồng Phiên Dịch. Nơi đây, các vị dịch sư 
có thể sinh hoạt, cư trú và cúng dường đầy đủ tứ sự để chuyên tâm 
vào việc phiên dịch kinh điển. Song, chỉ là năm 1973, các năm sau 
đó thì công trình không thực hiện được. 


“Đầu tiên là 10 vị Trưởng Lão trong Hội Đồng Trung Ương, sau 
đó bổ sung thêm 08 vị trong Hội Đồng Phiên Dịch, tổng cộng 18 
vị. Hiện nay, chư vị đã viên tịch hết chỉ còn lại 1 vị mà thôi.” (Thực 
tế còn lại 2 vị là Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ. Nhưng Hòa Thượng Thích Thanh Từ đang trong 
tình trạng bất hoạt nên chỉ còn Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ kế 
thừa sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng.) 


Ngày nay, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ thừa kế tâm nguyện của 
chư vị Trưởng Lão trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng năm 
1973 để thành lập Ban Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, gồm HT 
Thích Tuệ Sỹ là Chủ Tịch, HT Thích Như Điển là Chánh Thư Ký, 


212» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


HT Thích Nguyên Siêu và HT Thích Thái Hòa làm Phó Thư Ký. 
Ban này sẽ hoạt động cho đến khi đủ cơ duyên để thành lập lại 
Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng chính thức như năm 1973. 


Dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt để phục hưng văn 
hóa dân tộc 


Có người sẽ hỏi việc dịch Đại Tạng Kinh có liên quan gì đến 
việc phục hưng văn hóa dân tộc? Để có thể trả lời câu hỏi này, 
trước hết nên biết qua ảnh hưởng của việc dịch Kinh Điển Phật 
Giáo lớn cỡ nào hay sâu rộng cỡ nào đối với nền văn hóa và nền 
văn học của một quốc gia. 


Trong bài viết “Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán 
Văn," Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã nêu ra các ảnh hưởng của 
việc dịch Đại Tạng Kinh Trung Hoa ngày xưa. Hòa Thượng Thích 
Thiện Siêu đã trích thuật nhận xét của ông Lương Khải Siêu viết 
trong cuốn “Phật Học Nghiên Cứu Thập Bát Thiên” được xuất 
bản tháng 4 năm 1930 nói đến ảnh hưởng trên từ ngữ, ngữ pháp, 
văn thể và sự phát triển văn học của Trung Hoa. 


“Việc dịch Kinh Phật đã kích thích cuộc cách mạng trong văn 
học Trung Hoa. Tập thơ dài đầu tiên trong các bài thơ cổ của 
Trung Hoa, tập “Khổng Tước Đông Nam Phi” và những áng văn 
học thuật của Trung Hoa cận đại như tiểu thuyết, ca khúc đều chịu 
ảnh hưởng mật thiết từ lối văn dịch Kinh Phật, nhất là từ bộ “Phật 
Bổn Hạnh Tán” của Bồ-tát Mã Minh. Bộ này là một bản trường ca 
trên 30.000 tiếng, như là một bộ tiểu thuyết, đã lấy nguyên liệu 
từ bốn bộ A-hàm. Chính văn kinh Phật đã giúp cho giới văn nghệ 
Trung Hoa giàu khả năng tưởng tượng, cách tân bút pháp, như 
loại văn bạch thoại, các bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, Sưu Thần Ký, 
Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng là những tác phẩm đã chịu ảnh hưởng 
không ít từ các bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết-bàn, cho đến các bản tập dịch, truyền 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển « 213 


kỳ, đan từ các trường thiên ca khúc từ đời Tống, Nguyên, Minh 
về sau, cũng đã gián tiếp chịu ảnh hưởng các bộ Phật Bổn Hạnh 
Tán, v.v...” 


Hòa Thượng Thích Thiện Siêu cũng trích thuật nhận định của 
học giả Trung Hoa Hồ Thích cũng đồng tình với nhận định trên 
của Lương Khải Siêu: 


“Hô Thích, một học giả lớn hiện đại của Trung Hoa cũng có 
nhận định tương tự khi ông viết trong “Hồ Thích Văn Tồn” (và 
được dẫn bởi sách Phật Giáo Chính Tín của Thánh Nghiêm) như 
sau: “Trong các kinh do Cưu-ma-la-thập dịch có các bộ Kinh Kim 
Cang, Pháp Hoa và Duy-ma-cật được lưu hành rất rộng rãi và 
lâu dài, đã có ảnh hưởng không nhỏ trong giới văn học và mỹ 
thuật của Trung Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa tuy không phải là tiểu 
thuyết, nhưng là cuốn sách có nhiều ý vị văn học, trong đó có một 
số truyện ngụ ngôn đẹp nhất trong văn học thế giới.” 


Tại Hoa Kỳ, vào giữa thế kỷ thứ 19, Phong Trào Siêu Việt Mỹ 
(American Transcendentalism) là phong trào triết học, xã hội 
và văn học khởi đầu vào giữa thập niên 1830s tại New England 
ở Hoa Kỳ. Năm 1837, nhà văn người Mỹ Henry David Thoreau 
(1817-1862) đã dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh Phẩm Dược 
Thảo Dụ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là bản Kinh Phật đầu tiên 
được dịch và phổ biến tại Mỹ. Trong đó Thoreau lấy cảm hứng từ 
thí dụ lời Phật dạy như nước mưa tưới xuống cây cỏ tùy theo lớn 
nhỏ mà thọ dụng khác nhau cho quan điểm về môi trường thiên 
nhiên của ông. 


Điều đó cho thấy rằng nếu có một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt 
đầy đủ và chuẩn mực hàn lâm thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối 
với mọi thành phần xã hội từ giới trí thức đến giới học thuật, tư 
tưởng, văn học và văn hóa của Việt Nam. Hòa Thượng Thích Tuệ 
Sỹ đã nói rằng: 


214» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


“Về hiện trạng văn tự Việt Nam hiện tại đối với công tác phiên 
dịch rất cần thiết. Đối với người Nhật họ phải dịch ra để phổ biến, 
giới tri thức không rành chữ Hán cũng có điều kiện, có tài liệu 
để nghiên cứu. Ngay đối với những người học kinh tế hiểu sơ về 
chữ Hán nhưng khi cần tài liệu nghiên cứu về Kinh tế trong Phật 
giáo họ có thể đọc tài liệu tiếng Nhật và nếu cần đi sâu sẽ đi thẳng 
vào chữ Hán.” 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ trong Đại Hội Hội Đồng Hoằng 
Pháp cũng đã đề cập đến lý do vì sao Nhật Bản đã thực hiện bộ 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh với sự góp mặt của 100 vị Tiến 
Sĩ. Theo Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Phật Giáo có một quá trình 
truyền bá lâu đời tại Nhật Bản, là cơ sở của chủ nghĩa dân tộc và 
đoàn kết quốc dân. Vì vậy, thực hiện bộ Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh là tạo dựng vững chắc cho cơ sở chủ nghĩa dân tộc 
và đoàn kết quốc gia để họ vực dậy nội lực dân tộc. Sau đó triều 
đình phong kiến Nhật Bản tiến hành thực hiện giấc mộng Đại 
Đông Á để làm bá chủ Đông Nam Á. Nhưng khi tham vọng bá chủ 
xâm lược lên đến cao trào và bùng nổ ra trong Thế Chiến Thứ 
Hai, Nhật Bản đã bị khối đồng minh đánh bại. 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhấn mạnh rằng việc dịch Đại Tạng 
Kinh Việt Nam là để phục hưng những giá trị văn hóa dân tộc, để 
đóng góp vào việc phát triển đất nước. Thực tế lịch sử cho thấy 
rằng khi Phật Giáo hưng thịnh thì cũng là lúc đất nước cường 
thịnh, như Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát đã nói: “Phật Giáo gắn 
bó với dân tộc mình ngay từ đầu. Truyền thuyết về nguồn gốc 
người Việt Nam cũng có trong kinh Phật Giáo.” Kinh Phật Giáo 
mà Giáo Sư Trí Siêu nói đó chính là Lục Độ Tập Kinh của Khương 
Tăng Hội dịch vào thế kỷ thứ 3 tây lịch. 


Để kết luận bài viết này, xin mượn lời của Giáo Sư Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát đã viết trong tác phẩm “Tổng Tập Văn Học Phật Giáo 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5» 215 


Việt Nam Tập 1, Phần II về Khương Tăng Hội, Mục II Nghiên Cứu 
Về Lục Độ Tập Kinh, như sau: 


“Lục Độ Tập Kinh còn là văn bản thiết định những chủ đề tư 
tưởng lớn của Phật Giáo Việt Nam, làm tiền đề cho những phát 
triển tư duy Phật Giáo Việt Nam, mà thành quả đầu tiên phát hiện 
cho đến nay là sáu lá thư trao đổi giữa Lý Miễu, Đạo Cao và Pháp 
Minh vào khoảng những năm 450.” 


Đó chính là lý do tại sao, việc thực hiện bộ Đại Tạng Kinh Việt 
Nam có vai trò quan trọng và cấp bách trước sự lung lay của 
nền Phật Giáo truyền thống và sự phá sản của nền văn hóa khai 
phóng, độc lập, tự chủ và nhân bản của dân tộc Việt Nam. 


PHÁP HỘI LINH SƠN, 
TỎA HƯƠNG HOẰNG PHÁP 


THÍCH NỮ HUỆ TRÂN 


uần lễ cuối, tháng 11 năm Tân Sửu, một Đại hội đã khai 

diễn qua hình thức mới mẻ với kỹ thuật tin học tân tiến 
hiện đại để quy tụ được thành phần khắp thế giới cùng tham dự. 
Đó là Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, lần thứ nhất đã trực tuyến diễn ra qua hệ 
thống Zoom Meeting. 


Đại hội được sự đồng chủ tọa của nhị vị là Hòa Thượng Thích 
Tuệ Sỹ, vị Tỳ Kheo khâm thừa di chúc của Đức Đệ Ngũ Tăng 
Thống, để hiến dâng tâm-lực, trí-lực nhận trọng trách bảo tồn, 
hoằng dương Chánh Pháp; và Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát vị 
Thiền sư uyên thâm Kinh, Luật, Luận qua những cổ ngữ Phạn, 
Hán, Pali. 


Trước ngày Đại hội khai diễn, nhiều bức tâm thư được lần 
lượt phổ biến, nêu những điểm chính sẽ được thảo luận trong 
Đại hội, cũng như giới thiệu thành phần các ban đã được thành 


218 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


lập gồm Chư Tôn Đức đại diện các châu lục, cùng quý cư sĩ Phật 
tử có khả năng góp trí lực và tâm lực, cùng điều hành pháp-sự. 


Những ai đủ duyên đọc những bức tâm thư cùng những lời 
thông báo về Đại Hội có tầm vóc quốc tế này, đều hân hoan chờ 
đón. Kẻ già nua, chậm chạp như tôi đã cẩn thận nhờ người quen 
sắp xếp cho những gì căn bản, phải sẵn sàng để không lỡ mất cơ 
hội đặc biệt hiếm quý này. Như cài đặt hệ thống Zoom mà máy 
tôi chưa từng có, dặn dò kỹ lưỡng tới giờ khai mạc phải làm gì, 
khi vào Zoom, muốn có hình mình thì làm sao, hoặc chỉ muốn ghi 
tên thôi thì phải thế nào... Bao sự việc đơn giản với người biết và 
không đơn giản chút nào với người chưa biết! 


Sau khi bạn ra về, một mình ngồi trước màn hình, tôi thầm 
xin Chư Phật gia hộ, rồi hồi hộp chờ giờ phòng hội mở cửa cho 
những ai đã nhận password được ghi danh vào dự. 


Sự kiện đặc biệt từ trước chưa có, về cả hình thức lẫn nội dung 
này đã được thức giả khắp nơi tường thuật với nhiều hình ảnh 
cùng chỉ tiết và phổ biến trên báo chí cũng như trên mạng lưới 
thông tin toàn cầu. 


Ở đây, trên trang giấy thô thiển này, tôi chỉ xin được chia sẻ 
những cảm xúc chủ quan, xuất phát tự trái tìm dường như có thể 
oà vỡ khỏi lồng ngực vì bao xúc động vô bờ tiếp nối không ngừng 
suốt thời gian Đại hội. 


Khi lò dò vào được phòng hội, hình ảnh đầu tiên mà nhiều 
năm qua tôi chưa được gặp lại là Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. 
Thời trước, khi hàng năm phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu có 
chuyến hoằng pháp tại Mỹ Quốc, thì quý Ngài đều dành thời gian, 
dừng bước tại chùa Phật Tổ, thành phố Long Beach, miền Nam 
California, ban pháp cho Phật tử nơi đây thọ nhận. Nhưng đã 
nhiều năm qua, có lẽ cần chia ân sủng tới Phật tử ở những châu 
lục khác nữa nên hạnh phúc xưa chỉ còn là kỷ niệm! Nay bất ngờ 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển » 219 


được thấy lại Thượng tọa trong vị trí là người điều hợp chương 
trình Đại Hội, tôi chắp tay búp sen, đảnh lễ Ngài. 


Màn hình linh động khi ban ghi danh cập nhật chư vị đang 
vào phòng hội, hoặc với hình ảnh, hoặc chỉ có danh hiệu. Mỗi 
vị ở riêng trong mỗi diện tích đồng đều như nhau khi xuất hiện 
trên màn hình chung, trước hay sau là do thời điểm khi ghi 
danh vào dự. 


Do vậy mà đại chúng thấy sự hài hòa tự nhiên, khi nhận 
diện Chư Tôn Đức Trưởng lão, Chư Tăng Ni các châu lục, kế 
bên Phật tử cận sự nam, cận sự nữ, rồi trẻ, già, người Âu, kẻ Á... 
Tất cả hòa đồng trong không gian đông đảo mà cực kỳ trang 
nghiêm, tôn kính. 


Tuy không được nhìn thấy các Ban làm việc nhưng sự trật tự 
và nhịp nhàng uyển chuyển thể hiện suốt thời gian Đại hội đã 
chứng tỏ tâm lực và trí lực của chư vị trong mọi Ban, hết lòng 
cống hiến. 


Trước màn hình tiếp tục cập nhật người vào tham dự mỗi lúc 
mỗi đông, đủ mọi thành phần, bất chợt một sát na tâm tôi bỗng 
bật lên hình ảnh Pháp Hội Linh Sơn, ở Phẩm Tựa, Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Vừa liên tưởng như vậy, tôi chắp tay đảnh lễ và 
cảm nhận ngay những hạt lệ ân sủng rơi đều trên búp tay sen! 


Ôi! Hai mươi sáu thế kỷ trước “Một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ 
Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng Tỳ Kheo một muôn hai 
ngàn gồm cả La Hán và bậc Tam Hiền còn đang tu học...” 


Hai mươi sáu thế kỷ sau, lần đầu tiên, nhờ kỹ thuật tân tiến 
hiện đại, một Đại Hội đang quy tụ được muôn người-con-Phật 
khắp các châu lục, cùng về tham dự, dù giờ giấc, khí hậu, hoàn 
cảnh có khác biệt thế nào! 


220 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hai hình ảnh, một từ ký ức trong tâm, một ngay hiện tiền 
trước mặt nhưng tỉnh thần thì cùng hướng về Đạo Tối Thượng, 
đã khiến nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Búp tay sen đã đẫm 
lệ, và vạt áo tràng nâu đang hân hoan nhận tiếp những hat lệ 
vui mừng... 


Khi Thượng tọa điều hợp chương trình Đại hội đọc 14 tiết 
mục, đều rất quan trọng và liên đới với nhau thì tôi như nghe 
thấy trái tìm mình đập mạnh hơn. Trọng trách điều hợp một 
chương trình như vậy không thể đơn giản như vị trí MC trong 
bất cứ một chương trình dưới lãnh vực nào ngoài đời thường, để 
có thể du di, tùy tiện. Nhưng Thượng tọa đã trấn an cho chúng 
tôi bằng những nụ cười từ ái, nhẹ nhàng luôn thể hiện khi nhận 
tin tức từ các ban-viên, để cập nhật thông báo, hay khi ngước 
nhìn đồng hồ để ước lượng cho các tiết mục không thiếu hoặc dư 
thời gian! Tôi cảm nhận rằng pháp-thân tự tại của Thượng tọa đã 
truyền cảm được sự bình an tới người tham dự. 


Khi hình ảnh nhị vị Chủ tọa Đại hội hiện trên màn hình, dù 
thực tế không được diện kiến nhưng tôi tin rằng mọi người tham 
dự đều chắp tay đảnh lễ. 


Như từ nhiều thập niên qua, Ôn Tuệ Sỹ vẫn mình-hạc-sương- 
mai, nhưng khi cất tiếng thì điềm đạm mà mạnh mẽ, chậm rãi mà 
rõ ràng. Hòa Thượng vào ngay chủ yếu của vấn đề, là sự cần thiết 
phiên dịch bộ Đại Tạng Kinh bằng Việt ngữ, với đầy đủ chuẩn 
mực hàn lâm mà năm xưa, 10 vị Trưởng lão trong Hội Đồng 
Trung Ương thuộc GHPGVNTN, sau bổ sung thêm 8 vị, đồng tâm 
thực hiện pháp sự quan trọng này. Đó là thời điểm tháng 10 năm 
1973. Nhưng chỉ một năm sau những diễn biến lịch sử là những 
trở ngại khiến dự án không thể tiến hành! Rồi biến cố Tháng Tư 
năm 1975 đã thay đổi quê hương trong mọi lãnh vực! 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển 5 221 


Gần nửa thế kỷ đã trôi qua! Ngậm ngùi thay, 18 Chư Tôn Đức 
trong Hội Đồng Phiên Dịch năm xưa nay chỉ còn Trưởng lão 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ (trong tình trạng vô ngôn) và Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ. 


Gần nửa thế kỷ đã trôi qua! Nay, trước màn hình của ngày 
Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp, tháng 11 năm 2021, nhị vị Chủ 
tọa, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
đồng xác định rằng đây không phải là một Hội đồng mới mẻ được 
thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 
được thành lập bởi quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương. Viện Tăng Thống GHPGVNTN, từ tháng 10 năm 1973. 


Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát đã nhấn mạnh về nhu cầu phiên 
dịch Đại Tạng Kinh sang tiếng Việt là cấp bách và cần thiết vì 
Kinh quá nhiều mà phần lớn phổ biến bằng Hán tự nên khi Phật 
tử Việt Nam muốn đọc, muốn học, hoặc muốn nghiên cứu là gặp 
trở ngại không ít vì mấy ai có khả năng và hoàn cảnh để đi học 
chữ Hán rồi sau đó mới học Kinh Điển! 


Giáo sư cũng nhắc tới Lục Độ Tập Kinh mà Ngài Khương Tăng 
Hội dịch vào thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, để xác quyết rằng Phật giáo 
gắn bó với dân tộc Việt ngay từ thuở đầu. Truyền thuyết về người 
Việt Nam đã xuất hiện trong Kinh Phật giáo qua Lục Độ Tập Kinh 
mà những chuyên gia nghiên cứu về Phật giáo có thể tìm thấy. 


Trong thông bạch mới nhất vừa phổ biến về việc thành lập 
Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Hòa Thượng Thích 
Tuệ Sỹ đã bày tổ cảm niệm sâu xa tâm từ bi vô lượng của Đức 
Thế Tôn khi Bậc Giác Ngộ muốn Giáo Pháp được rải đồng đều 
tới mọi tầng lớp, mọi sắc dân, như mưa xuống thì mọi cỏ cây đều 
thấm nhuận. Để Mưa Pháp có thể rải đều muôn nơi cho chúng 
sanh đồng thọ hưởng, Đức Thế Tôn đã khuyến khích, là “Hãy để 


222» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


cho mọi người được nghe và học Chánh Pháp theo ngôn ngữ đia 
phương của chính mình” 


Khi mắt vừa chạm tới những dòng Chữ-Vàng này, thì bao hạt 
lệ vẫn chực sẵn, lại lập tức thay nhau, lã chã tuôn rơi! 


Ôi! Lời khuyến khích của Đấng Từ Phụ, là động lực luôn thúc 
đẩy những người-con-Phật thuộc sắc dân Châu Á, hiện sinh sống 
trong một quốc độ nhỏ, mang danh là Việt Nam, khi hoàn cảnh 
tạm thuận duyên là lại cùng nhau, thảo dự án phiên dịch những 
lời Phật dạy từ Tam Tạng Thánh Giáo qua ngôn ngữ Việt, để 
những Phật tử quốc tịch Việt Nam có thể theo đó mà dễ dàng 
hành trì, học hỏi. 


Tam Tạng Thánh Giáo gồm: Tạng Kinh (Sutrapitaka), Tạng 
Luật (Vinayapitaka) và Tạng Luận (Abhidharmapitaka) bao gồm 
những lời Phật nói, Phật dạy và Phật chỉ dẫn cách suy luận, khảo 
sát khi quán chiếu những gì được nghe và được dạy. 


Ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì chư vị đệ tử ưu tú 
của Phật đã nhận ra ngay sự quan trọng và cấp bách, phải kết 
tập những gì mà chư vị đã được thọ nhận từ kim-khẩu Đức Thế 
Tôn, để lấy đó làm kim chỉ nam dẫn đường chúng sanh tới giải 
thoát giác ngộ. 


Đó là lần kết tập đầu tiên, sau khi Đức Phật nhập diệt 7 ngày 
thì Tôn-giả Ma Ha Ca Diếp đã triệu tập 500 vị Tỳ-kheo về họp Đại 
hội, cùng trùng tuyên bao lời giáo huấn của Phật. Trong lần kết 
tập này, Ngài A Nan được đề cử tuyên đọc những bài Pháp Đức 
Phật giảng dạy trong những địa danh nào, cho những đối tượng 
nào. Đó là Kinh. 

Ngài Ưu Ba Ly thì được đề cử lập lại những giới luật Đức Phật 
đã đặt ra, để giúp những ai đi trên đường trung-đạo tránh được 
phạm lỗi. Đó là Luật. Như vậy, ngay lần kết tập đầu tiên, được ghi 


Giới Thiệu Khái Quát Đại Tạng Kinh Và Việc Phiên Dịch Tam Tạng Thánh Điển « 223 


nhận như dấu mốc của năm Phật Lịch thứ Nhất, là năm 544 trước 
Tây lịch, thì kết quả đạt được là Tăng-đoàn đã có Kinh và Luật. 
Với thời gian, với nhu cầu, với hoàn cảnh khác biệt của mỗi 
quốc độ, người-con-Phật đã không ngừng quan tâm tới việc 
phiên dịch Đại Tạng Kinh cho phù hợp với văn-hóa-tính, dân-tộc- 
tính của xứ sở mình, như lời Phật từng từ bi khuyến khích, miễn 
là nghĩa Kinh phải giữ cho chuẩn, như trong Tứ Bất Y nhắc nhở: 


“Y Pháp, bất y nhân 

Y Nghĩa, bất y ngữ 

Y Trí, bất y thức 

Y Kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa” 


Ngày nay, cơ duyên của Phật tử Việt Nam được nhị vị Trưởng- 
tử Như Lai trình bày trước Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp, làm 
nức lòng bao người-con-Phật về một bộ Đại Tạng Kinh được 
phiên dịch bằng ngôn ngữ Việt, sẽ gắn bó và tiềm ẩn sâu xa văn 
hóa và dân-tộc-tính của dòng giống con Rồng cháu Tiên. 


Cảm nhận tới đây, tôi lại rưng lệ và như nghe thấy âm thanh 
đang tự hỏi mình. Phải chăng chư vị các Ban, các Ngành nhận 
trọng trách cùng phiên dịch Đại Tạng Kinh ra Việt ngữ thuần túy 
cũng đang làm Phật sự kết tập? 


Sau khi Phật nhập diệt, Ngài Đại Ca Diếp đã nhanh chóng kêu 
gọi huynh đệ kết tập lần đầu, lưu lại lời giáo huấn của Ẩn-Sư. 


Sau nhiều thập niên bị hoàn cảnh lịch sử gián đoạn, Trưởng- 
tử Như Lai và hàng tứ chúng khắp các châu lục cũng đang gọi 
nhau về, cùng góp tâm lực khởi công lần đầu kết tập phiên dịch 
Đại Tạng Kinh ra Việt ngữ, hầu tiếp nối hoài bão chư vị Minh Sư 
phải bỏ dỡ dang! 


224» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hai quốc độ, hai thời gian, hai không gian, nhưng cùng mang 
chung một tỉnh thần. Đó là tỉnh thần kết tập. 


Nguyện xin Chư Phật mười phương gia hộ. 


Nay, Đại Hội Hoằng Pháp 
Con cảm nhận trầm hương 
Từ Linh Thứu Pháp Hội 
Lan tỏa khắp mười phương 
Hai mươi sáu thế kỷ 

Tựa sát na diệu thường 
Cho bao người con Phật 
Thọ nhận ơn Thế Tôn 

Đại Tạng Kinh phiên dịch 
Bằng ngôn ngữ địa phương 
Như từ kim-khẩu Phật 
Trung đạo, chỉ một đường. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Thích Nữ Huệ Trân 
cẩn bái 
(Tào-Khê tịnh thất - Tiết chớm Xuân) 


Phần HI 


GIỚI THIỆU 
THÀNH TỰU SƠ BỘ 
PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
TẠNG THANH VĂN 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 
Hội Đồng Hoằng Pháp 


Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany 
Website: https:⁄/hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com; 
Tel: +49 511 879 630 


Phật Lịch 2565 
Đức Quốc, 
Hannover ngày 10 tháng 5 năm 2022 


THÔNG BẠCH 


Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch 
Đại Tạng Kinh Việt Nam 
vào ngày 17/7/2022 - 10 giờ sáng, giờ Việt Nam 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử, 


Trong nửa năm qua, sau khi được thành lập, với sự tỉnh tấn 
góp sức của chư Tăng, Ni và Cư Sĩ thuộc Hội Đồng Phiên Dịch Tam 
Tạng Lâm Thời cho sự nghiệp thực hiện bộ Đại Tạng Kinh Việt 
Nam với chuẩn mực hàn lâm quốc tế đã có được những thành 
tựu sơ bộ đáng khích lệ. 


Để giới thiệu đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý Thiện 
Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương một số thành tựu trong giai 
đoạn đầu của công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hội 


228 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cùng với Hội Đồng Hoằng 
Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ tổ chức 
buổi lễ giới thiệu các Kinh, Luật và Luận thuộc bộ Thanh Văn 
Tạng đã được ấn hành. 


Buổi Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên 
Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được diễn ra như sau: 

Phương tiện: Hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM. 

Thời gian: 10 giờ sáng, giờ Việt Nam, Chủ Nhật, ngày 17 
tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, 19 
tháng 6 năm Nhâm Dần). Các địa phương khác trên thế giới xin 
căn cứ vào giờ, ngày này để tính thời gian tương đương. 

Ban Tổ Chức sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức đăng 
nhập để tham dự buổi lễ nói trên trong các thông báo kế tiếp. 

Các Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn Tạng được thực hiện 
trong giai đoạn đầu đã và đang được Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh 
Việt Nam ấn hành gồm có: 

KINH BỘ: 

- Kinh Trường A-hàm (2 quyển) + 1 Tổng Lục, 

- Kinh Trung A-hàm (4 quyển) + 1 Tổng Lục, 

- Kinh Tạp A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục, 

- Kinh Tăng Nhất A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục. 

LUẬT BỘ: 

- Luật Tứ Phần (4 quyển) + 1 Tổng Lục, 


- Luật Tứ Phần Giới Bổn - Yết-ma - Bách Nhất Yết-ma - Căn 
bản thuyết Nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da sự, 


LUẬN BỘ: 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 229 


- A-tb-đạt-ma Câu-xá Luận (3 quyển), 

- A-t)-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận, 

- A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận, 

TẠP BỘ: 

- Lục Độ Tập Kinh, 

- Kinh Hiền Ngu. 

Thành tâm cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni quang lâm 
và kính mời quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương hoan hỷ 
tham dự. Sự hiện diện của chư Tôn Đức và quý liệt vị sẽ là món 
quà tỉnh thần quý báu dành cho công trình phiên dịch Đại Tạng 
Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời. 


Nguyện Cầu Chánh Pháp của Đức Thế Tôn cửu trụ thế gian để 
làm vơi bớt khổ đau trong ba cõi sáu đường. 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 
TM. Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 
và Hội Đồng Hoằng Pháp 
Chánh Thư Ký 
Thích Như Điển 


Chương trình 
Lễ giới thiệu thành tựu sơ bộ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


._ Niệm Phật, 
Giới thiệu chư Tôn Đức, quan khách tham dự 
và thông qua chương trình 

.. Hòa Thượng Chánh Thư Ký Thích Như Điển 
Tuyên bố khai mạc 

._ Thuyết trình 1: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ: 
“Công trình Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam” 

._ Phát biểu 1: Cư sĩ Trí Việt Đỗ Quốc Bảo: 


Về lớp đào tạo Phạn ngữ 


Thuyết trình 2: Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát trình bày về 


“Phật Điển Việt Nam” (những Tạng Kinh của PGVN) 
._ Phát biểu 2: Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: 


Về công tác chuyết văn & xuất bản 


232» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


7. Thuyết trình 3: Hòa Thượng Phó Thư Ký Thích Nguyên 
Siêu: “Tổng kết thành quả của hai Hội Đồng trong 6 
tháng qua” 


8. Cảm tưởng 1: Cư sĩ Nguyên Hạnh - Nhã Ca Trần Thị 
Thu Vân. 


9... Thuyết trình 4: Cư sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn: “Cảm niệm 
về Công trình Phiên dịch ĐTKVN”. 


10. Cảm tưởng 2: Huynh trưởng cấp Dũng Quảng Giải Huỳnh 
Kim Hóa. 


11. Một vài phát biểu/câu hỏi khác của quan khách hay tham 
dự viên. 


12. Cảm từ của đại diện thành viên Hội Đồng Chứng Minh, 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. 


13. Hòa Thượng Phó Thư Ký Thích Thái Hòa tổng kết 
và tuyên bố bế mạc. 

14. Chụp hình lưu niệm. 

15. Hồi hướng. 


GHI NHANH DIỄN TIẾN 
LỄ RA MẮT THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
(17.07.2022) 


NHUẬN PHÁP 


Pháp (HĐHP) và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng lâm 
thời (HĐPDTTLT) GHPGVNTN đã tổ chức Lễ giới thiệu 
thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt 
Nam trên hệ thống trực tuyến toàn cầu (Zoom). Đây là Phật sự 
được quan tâm và chờ đợi đối với Tăng-Ni và Phật tử khắp nơi 
sau khi Thông cáo báo chí số 4 từ Hội Đồng Hoằng Pháp loan tải 


T tuần tháng 7 năm 2022 vừa qua, Hội đồng Hoằng 


về sự kiện này. 


Đúng 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 6 năm Nhâm 
dần, tức 17/7/2022 buổi lễ được trang trọng khai mạc. Thượng 
tọa Thích Nguyên Tạng điều hợp chương trình mời đạo tràng 


234» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


đồng niệm Phật cầu gia bị và thông qua chương trình, giới thiệu 
chư Tôn đức Tăng-già nhị bộ và quan khách tham dự. Ngoài nhị 
vị Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn và Trưởng lão HT. Thích 
Thắng Hoan chứng minh cho buổi lễ, có sự hiện diện của chư 
Tôn đức Tăng Già khắp nơi: HT Thích Bảo Lạc (Úc), HT. Thích 
Tuệ Sỹ (Việt Nam), HT. Thích Như Điển (Đức), HT. Thích Nguyên 
Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), HT. Thích Thiện 
Quang(Canada), HT. Thích Thái Hòa, HT. Thích Minh Tâm, Giáo 
sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát (Việt Nam) cũng như nhiều Tôn đức 
Tăng-Ni khắp nơi. Trên diễn đàn ZOOM người ta cũng còn thấy 
sự hiện diện tham dự của chư vị Giáo sư, học giả, nhà văn, nhà 
báo, Huynh trưởng GĐPT, đông đảo nam nữ Phật tử Việt Nam 
trong và ngoài nước. 


Theo thông tin từ ban tổ chức, có hơn 250 Tăng-Ni, Phật tử 
và quan khách trực tuyến trong buổi lễ này, ngoài ra tại Khoá tu 
học Âu Châu tại chùa Khánh Anh (Pháp), chư Tăng và các Huynh 
trưởng GĐPT Việt Nam tại hải ngoại cũng theo dõi buổi lễ qua 
một màn hình chung. 


Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư ký HĐHP trong 
diễn văn khai mạc, đã nhắc lại hoài bão của chư vị tôn túc đối 
với công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh qua từng giai kỳ lịch sử. 
HĐPDTTLT ngày nay được thành lập để kế tục và tiếp nối tâm 
nguyện phiên dịch Thánh điển trong tương lai, cho đến khi nào 
bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam hoàn toàn thành tựu. Đây là sự nghiệp 
chung của toàn thể Tăng-Nị, tín đồ Phật tử Việt Nam, không phân 
biệt tông phái, giáo hội hay hệ phái. 

Như đã thông tin trước đây qua các văn bản về chương trình 
buổi lễ, nội dung gồm có các đề tài thuyết trình của HT. Thích Tuệ 
Sỹ, GS. Lê Mạnh Thát, HT. Thích Nguyên Siêu và phát biểu của GS. 
Trí Việt Đỗ Quốc Bảo, Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Cư sĩ 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 235 


Nguyên Hạnh Trần Thị Thu Vân (tức nữ văn sĩ Nhã Ca), Huynh 
trưởng GĐPT Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa... 


Trong phần thuyết trình của mình - Thuyết trình 1, nhan đề 
“Lược sử Phiên dịch Tam tạng Thánh điển“ - Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ, Cố vấn chỉ đạo HĐHP, Chủ tịch HĐPDTTLT đã giải thích 
chỉ tiết về từ “Thanh Văn Tạng”. 


Hai chữ Thanh Văn là dịch sát nghĩa chữ Phạn là šrävaka. 
Chữ šrävaka khi nói bình thường thì gọi là đệ tử, khi muốn nhấn 
mạnh ý nghĩa tôn trọng thì người ta lại dịch là thanh văn; gọi là 
Thanh Văn Tăng hay là Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn (Bhagavato 
savakasangho). 


(...) Tất cả giáo lý cao siêu đều nằm trong Thanh Văn tạng, tức 
là khai triển những lời Phật dạy từ A-hàm mù ra. 


Hòa thượng cũng diễn giảng rộng thêm về quá trình phiên 
dịch Kinh điển Phật giáo khi Phật giáo bắt đầu du nhập vào 
Trung Quốc, trải qua bao thăng trầm của các triều đại. Có triều 
đại như Kim, Khắc Đan... đã ủng hộ Phật giáo triệt để, vua chia 
thuế của nhà vua cho nhà chùa để nhà chùa hoằng pháp; nhưng 
cũng có triều đại triệt hạ Phật giáo, đốt Kinh sách, giết hại sư 
sải như thời hậu Chu. Đồng thời Hòa thượng cũng nói sơ lược 
về quá trình phát minh ra giấy và hình thành các khắc bản để in 
ấn Kinh sách. Điểm thứ hai được Hòa thượng nhấn mạnh là việc 
xác định 3 tiêu chuẩn Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Để đạt 
được các tiêu chuẩn này trước tiên phải tập trung vào việc đào 
tạo. Chương trình đào tạo hiện nay bước đầu là các lớp Phạn ngữ 
hiện do Hội Đồng Hoằng Pháp bảo trợ tổ chức và tiến sĩ Đỗ Quốc 
Bảo giảng dạy, tiêu chuẩn cao như các đại học tại Đức. Chính Hòa 
Thượng cũng sẽ đảm nhận phần dạy giáo lý cho học viên các lớp 
học này (xem thêm toàn nội dung bài thuyết trình ở trang 241). 


236 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Thuyết trình 2, Giáo sư. Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Cố vấn 
HĐPDTTLT trình bày đề tài “Phật Điển Việt Nam”. Giáo sư đã kể 
sơ lược quá trình đi điền dã của mình để tìm các tư liệu lịch sử 
cổ xưa rải rác ở các chùa hay ở các thế gia. Sau khi sưu tập khả dĩ 
đầy đủ Giáo sư đã cho xuất bản nhiều Tuyển tập, Toàn tập như: 
Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam, Thiền Uyển tập anh, Toàn 
Nhật toàn tập và Chân Nguyên toàn tập, Minh Châu Hương Hải 
toàn tập và Pháp Chuyên toàn tập, Chân Đạo Chánh Thống; hay 
Toàn tập Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Minh Châu Hương Hải, 
Chân Nguyên, Toàn Nhật, Chân Đạo Chánh Thống trong suốt thời 
gian mấy mươi năm qua. Qua việc nghiên cứu và phiên dịch Lục 
Độ Tập Kinh giáo sư kết luận rằng hiện nay ta đã có đủ cơ sở để 
chứng minh được Khương Tăng Hội là người Việt Nam. Các điều 
ấy sẽ ghi rõ trong bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam gồm (3 tập) sắp 
xuất bản (xem thêm toàn nội dung bài thuyết trình ở trang 257). 


Thuyết trình 3, HT. Thích Nguyên Siêu, Phó Thư ký HĐHP và 
cũng là Phó Thư ký đặc trách hải ngoại của HĐPDTTLT đã nhắc 
lại vài điều duyên khởi để có được hai Hội đồng, trình bày nội 
dung báo cáo của các ban trong HĐHP. Hòa thượng công bố, đã 
có 27 ấn bản Kinh-Luật-Luận thuộc Thanh Văn Tạng được Hội 
ấn hành Đại Tạng Kinh thực hiện, được giới thiệu trong buổi lễ 
hôm nay. Xuyên suốt quá trình làm việc, hai Hội đồng đã ngang 
qua các lĩnh vực: Thứ nhất) Nhân sự của các Ban tích cực phụng 
hành Phật sự nghiêm chỉnh; Thứ hai) Điều hành công việc trôi 
chảy hữu hiệu; Thứ ba) Tâm thành làm việc của hai Hội đồng 
tương kính, tương thuận; Thứ tư) Phát tâm cúng dường tịnh tài 
của chư vị hảo tâm hộ pháp thu hoạch kết quả tốt; Thứ năm) 
Phát tâm ấn hành Đại Tạng Kinh cho người thỉnh nghiên cứu, thọ 
trì; và Thứ sáu) Đền ơn lịch Đại Tổ Sư, các bậc kỳ túc (xem thêm 
toàn nội dung bài thuyết trình ở trang 265). 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 237 


Với các nội dung phát biểu cảm nhận và các báo cáo, đại chúng 
lắng nghe tiến sĩ Trí Việt Đỗ Quốc Bảo tường trình công tác 
đào tạo lớp Phạn văn trong thời gian qua. Lớp sơ cấp còn lại 28 
học viên, chuẩn bị lên trung cấp. Ngoài ra có lớp cao cấp gồm 6 
học viên, các học viên này sẽ cùng Giáo sư dịch tác phẩm Nhập 
Bồ Đề Hạnh và có thể ra mắt tác phẩm này vào cuối năm sau. 
Hiện tại đang chiêu sinh khóa thứ II và bắt đầu học vào tháng 10 
năm 2022. 


Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang thành kính tri ân chư Tôn 
đức đã khuyến tấn tham dự phần hành chứng nghĩa và chuyết 
văn trong HĐPDTTLT. Được đọc Kinh-Luật-Luận chính là niềm 
hoan hỷ và hạnh phúc không có gì sánh bằng. Thông qua việc đọc 
Kinh-Luật-Luận mà bản thân học được vô số điều hữu ích cho 
kiến thức Phật học và con đường tu tập của mình, từ nội dung 
những lời dạy vi diệu của đức Phật, của chư vị đại luận sư, đến 
những chú thích mang tính chuyên môn và tỉnh tường của một 
bậc Thầy làu thông Tam Tạng như HT. Thích Tuệ Sỹ. 


Với lòng biết ơn của mình, Cư sĩ Nguyên Hạnh (Nhã Ca) mở 
đầu phát biểu bằng cách tán thán công hạnh của chư vị trong 
HĐHP, HĐPDTTLT, đồng hướng về vị Thầy khả kính đạo hiệu 
Thích Trí Thủ bằng tất cả tâm thành. Cư sĩ ôn lại những tháng 
năm khó quên khi được thân cận những bậc Đại Tăng của Phật 
giáo Việt Nam, giới thiệu mình là một Đoàn viên Gia đình Phật 
tử sinh hoạt nơi sân chùa Từ Đàm ngày nào. Hôm nay, công trình 
phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam được kế thừa, thành tựu sơ 
bộ được công bố, đó chính là cách báo đáp thù ân các bậc sư 
trưởng, trong đó có HT. Thích Trí Thú. 


Tại buổi lễ có khá nhiều các Huynh trưởng Gia đình Phật 
tử tham dự, đại diện cho tổ chức này, Huynh trưởng Cấp Dũng 
Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa, Quyền Trưởng Ban Hướng dẫn Gia 
đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại bày tỏ cảm xúc trước công 


238 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


trình phiên dịch không thể nghĩ bàn của HĐPDTTLT, công việc 
này đã đáp ứng nhu cầu Phật Việt, phát huy bản sắc ngôn ngữ và 
tầm vóc văn hóa dân tộc. Phật sự mang tính tiếp nối lịch sử của 
chư vị thức giả Phật giáo Việt Nam đương đại, kế thừa và thực 
nguyện tâm nguyện của chư vị tôn túc GHPGVNTN. 


Là một thành viên thuộc Ủy ban Chứng nghĩa Chuyết văn của 
HĐPDTTLT, sau một thời gian không đủ túc duyên làm việc vì 
thân bệnh, HT. Thích Thiện Quang đã phát biểu cảm xúc của 
mình khi nhìn thấy thành quả của công trình phiên dịch Đại 
Tạng Kinh Việt Nam. Cảm niệm công đức của chư Tôn đức và 
quý pháp hữu đã chung tay vì Phật sự quan trọng này. 


GS. Nguyễn Xuân Thu cũng có phần phát biểu bày tỏ sự vui 
mừng trước thành quả của HĐPDTTLT, cầu chúc sự nghiệp 
phiên dịch sớm viên thành. 


Trong đạo từ của mình trước đại chúng, HT. Thích Bảo Lạc, 
Chứng minh HĐHP cho biết ngay thuở ban sơ khi thành lập 
HĐHP, Hòa thượng đã tán đồng chủ trương của HT. Thích Tuệ 
Sỹ. Công việc nào khi bắt đầu chắc chắn gặp nhiều thử thách, gặp 
thử thách mà vượt qua thì mới có giá trị, mới đem lại sự thành 
tựu cho đại chúng. Trong những ngày xế bóng của mình, Hòa 
thượng cùng với quý Ngài trong HĐHP sẽ làm viên gạch nối cho 
thế hệ kế thừa dõng mãnh lên đường phụng sự chánh pháp, vì đó 
là bổn phận, trách nhiệm của hàng xuất gia và kế đến là tại gia. 
Sau cùng, Hòa thượng tặng đại chúng một bài thơ thất ngôn bát 
cú để tán trợ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh. 


Cuối buổi lễ, HT. Thích Thái Hòa, Phó Thư ký quốc nội 
HĐPDTTLT đã tổng kết các nội dung thuyết trình, báo cáo, cảm 
nhận của chư Tôn đức và quý Cư sĩ trong lễ giới thiệu. Hòa thượng 
cho rằng có được công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh như hôm 
nay là quá trình làm việc chăm chỉ, hòa hợp, thanh tịnh của chư 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 239 


Tôn đức trong và ngoài nước, cũng như sự yểm trợ của quý vị 
Cư sĩ Phật tử, luôn thao thức cho nền văn hóa, văn học Phật giáo. 
Hiện tại mới chỉ là sơ khởi, kế tiếp là phải đào tạo con người 
để tiếp tục việc phiên dịch. Hi vọng qua lễ tổng kết sơ bộ công 
trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ là cơ sở để phát triển 
trong thời gian tới, là nền móng để những thế hệ kế thừa tiếp tục 
sứ mệnh mà chư vị đã đi trước đã và đang làm. Trong tương lai 
gần, Việt Nam sẽ có một bộ Đại Tạng Kinh mang tầm vóc quốc tế. 
Tiếp sau đó, Hòa thượng tuyên bố bế mạc lễ giới thiệu công trình 
phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. 


Buổi lễ khép lại sau nghi thức hồi hướng công đức và sẽ mở ra 
một chặng đường tiếp theo của Phật sự hệ trọng này, như trong 
phần Duyên khởi của HĐPDTTLT đã khẳng định: “Sự nghiệp 
phiên dịch Đại Tạng Kinh là sự nghiệp chung, hệ trọng và trường 
kỳ, của Tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Hình 
thành Đại Tạng Kinh tiếng Việt không những tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc nghiên cứu và thực hành Phật Pháp đúng đắn cho tứ 
chúng đệ tử, khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với 
nhân loại và cộng đồng Phật giáo quốc tế, mà còn là sự phục hưng 
những giá trị văn hóa dân tộc nhằm góp phần vào việc xây dựng 
và phát triển đất nước ˆ 


Nhuận Pháp lược ghi 


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
THANH VĂN TẠNG: 


Tập 1 - Kinh Bộ I 
Tập 2 - Kinh Bộ II 


Tập 3 - Kinh Bộ III 
Tập 4 - Kinh Bộ IV 
Tập 5 - Kinh Bộ V 
Tập 6 - Kinh Bộ VI 


Trường A-hàm, quyển 1 
Trường A-hàm, quyển 2 
Trường A-hàm, Tổng lục 
Trung A-hàm, quyển 1 
Trung A-hàm, quyển 2 
Trung A-hàm, quyển 3 
Trung A-hàm, quyển 4 
Trung A-hàm, Tổng lục 


An Tập 7 - Kinh Bộ VII Tạp A-hàm, quyển 1 
Tập 8 - Kinh Bộ VII Tạp A-hàm, quyển 2 
Tập 9 - Kinh Bộ IX Tạp A-hàm, quyển 3 
Tạp A-hàm, Tổng lục 
Tập 10 - Kinh Bộ IX Tăng Nhất A-hàm, quyển 1 
Tập 11 - Kinh Bộ IX Tăng Nhất A-hàm, quyển 2 
Tập 12 - Kinh Bộ IX Tăng Nhất A-hàm, quyển 3 
Tăng Nhất A-hàm, Tổng lục 
Tập 13 - Luật Bộ I Luật Tứ Phần, quyển 1 
Tập 14 - Luật Bộ II Luật Tứ Phần, quyển 2 
Tập 15 - Luật Bộ III Luật Tứ Phần, quyển 3 
Tập 16 - Luật Bộ IV Luật Tứ Phần, quyển 4 
LUẬT BỘ Luật Tứ Phần, Tổng lục 
Tập 17 - Luật Bộ IV Luật Tứ Phần Tăng Giới Bổn - 
Yết-ma - Bách Nhất Yết-ma - Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
Tì-nại-da-sự 
Tập 18 - Luận Bộ I A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, quyển 1 
Tập 19 - Luận Bộ II A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, quyển 2 
LUẬN BỘ Tập 20 - Luận Bộ III A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, quyển 3 
Tập 21 - Luận Bộ IV A-ty-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận 
Tập 22 - Luận Bộ V A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận 
._ Tập 23- Tạp Bộ I Kinh Hiền Ngu 
TẠP BỘ 


Tập 24 - Tạp Bộ II 


Lục Độ Tập Kinh 


* Đã phiên dịch 


THUYẾT TRÌNH Ï 


LƯỢC SỬ PHIÊN DỊCH TAM 
TẠNG THÁNH ĐIỂN 


Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ 
(Cư sĩ Nguyên Đạo Văn Công Tuấn nghe và chép lại) 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


ính lễ chư vị Trưởng Lão Hòa Thượng (TLHT) Chứng 
Minh - TLHT Thích Huyền Tôn, TLHT Thích Thắng 
Hoan, TLHT Thích Bảo Lạc. 


Hôm nay chúng ta có thêm một nhân duyên là có sự chứng 
minh của HT Thích Bảo lạc. Trong kỳ Đại hội vừa rồi Hòa Thượng 
vắng mặt vì lý do Phật sự. Nay được hội đủ chư Hòa Thượng Tôn 
Đức chứng minh thì cũng là một nguyện cầu uy đức của Tăng già 
hòa hợp, hỗ trợ cho Công trình Phiên dịch; không riêng gì của 
một cá nhân nào mà là của toàn thể Phật giáo Việt Nam, từ Tăng 
Già cho đến Cư sĩ, không phân biệt Tông môn, Pháp phái; không 


242» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


phân biệt Giáo hội, không phân biệt bất cứ quan điểm nào. Tất cả 
đều là đệ tử Phật, cùng hòa hiệp. 


Hôm nay trong buổi Lễ Ra Mắt Sơ bộ này, chúng tôi xin nói sơ 
lược qua về “Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh”. Những chỉ tiết 
công trình được ghi trong bài viết “Giới thiệu Công Trình Phiên 
Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam” và bài khảo luận “Luận về Ngữ 
pháp Phạn-Hán”, có nêu những vấn đề về ngôn ngữ, ngữ pháp... ` 


Hôm nay do thời gian eo hẹp nên xin nói tóm tắt về hai vấn 
đề cần nói: (1) danh hiệu Thanh Văn Tạng; (2) tiêu chuẩn Phiên 
dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. 


Danh hiệu “Thanh Văn Tạng” này có thể ít khi nghe hoặc có 
người chưa từng được nghe đến, kể cả một số các thầy các cô. 
Việt Nam ta thường nói Tam Tạng của Đại Thừa và Tiểu thừa. 


Chữ “Thanh Văn” có khá nhiều trong kinh điển, nhưng không 
được dịch ra. 


Hai chữ “Thanh Văn, dịch sát nghĩa chữ Phạn là šravaka. 
Thanh Văn, nếu tạm gát chữ “thanh” qua một bên trước thì có 
nghĩa là “người nghe”. Truyền thống ở Ấn Độ khi họ học về Kinh 
điển Vệ-đà được cho là “Thánh ngôn”, không có người nói, vô 
thủy vô chung - không biết từ vô thủy thời nào đã có những 
Thánh ngôn đó ẩn tàng trong vũ trụ. Các nhà Rsiỉ (Rishi) - gọi là 
những tiên nhân - nghe được rồi phát biểu ra. Quan niệm này 
không giống như Thánh Kinh của Thiên chúa giáo, vì đó là chính 
Thiên chúa nói ra cho tất cả các Tiên tri (Prophet). Do vậy đối với 
người Ấn Độ thì những “Thánh ngôn” ấy không thể chép thành 
lời. Văn minh cổ Ấn Độ không phải không sáng tạo được chữ viết 


Có đăng trong sách này, các trang 19 và trang 133 
Ghi chú của Ban Biên Tập). 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 243 


nhưng họ không cho phép chép ra, chỉ truyền khẩu. Do vậy thầy 
trò chỉ truyền nhau qua cách truyền khẩu, thành ra chữ “thanh 
văn” có thể coi như là “đệ tử” Nếu đọc Kinh thì sẽ gặp thường 
chữ này. Khi nói về phẩm đức của Tăng thì gọi là Sanghaguna 
(Pali: supatipanno Bhagavato sãvakasangho). Tất cả các cộng 
đồng tôn giáo dưới thời đức Phật đều được gọi là Tăng-già. Ví dụ 
sáu phái ngoại đạo, tức nhóm thường tranh chấp với đức Phật, 
cũng gọi cộng đồng đệ tử của họ là árävaka. Khi Phật Giáo qua 
Trung quốc thì chữ šrãvaka được dịch là đệ tử. Lý do là vì, chữ 
árävaka nghĩa đúng là những người nghe, tức những người ngồi 
quanh dưới chân thầy để nghe thầy giảng dạy. Ta cần phân biệt, 
chữ érävaka ấy khi nói bình thường thì gọi là đệ tử, khi muốn 
nhấn mạnh ý nghĩa tôn trọng thì người ta lại dịch là thanh văn: 
Gọi là Thanh Văn Tăng hay là Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn chỉ 
cho đệ tử Phật mà thôi (Bhagavato savakasangho). Những vị này 
thật ra bao gồm hết tất cả, không phân biệt Đại thừa hay Tiểu 
thừa. Những vị ghi chép lại những lời dạy của Phật, đúc kết lại 
thành Tam Tạng Thánh Giáo. Chúng ta biết là trong Phật Giáo 
người ta thường nói có 3 kho tàng. Thật ra chữ Tripitaka chỉ 3 
cái giỏ, giỏ đựng sách. Mỗi giỏ chứa một cái “tạng thơ” đặc biệt. 
Thanh Văn Tạng có nghĩa là kho tàng Thánh Điển mà chính các 
đệ tử của Đức Phật đã trực tiếp ghi chép lại từ những lời giảng 
của Thế Tôn. Về sau, các vị Thánh Tăng tiếp theo xuất hiện và 
đã diễn dịch, giảng giải những lời dạy của Đức Phật. Ngoài vấn 
đề ngôn ngữ và thời đại xa xôi, còn có những ý nghĩa sâu sắc 
của Thánh giáo không thể hiểu hết được nên bắt buộc phải được 
giảng giải. Các Ngài đã tập họp tất cả Kinh, Luật, Luận gọi là Tam 
Tạng Thánh Giáo. 


Vậy, tại sao gọi là Thanh Văn Tạng? 


Lịch sử phiên dịch Trung Quốc khởi đầu rất sớm, có thể nói từ 
thời ngài Khương Tăng Hội (gốc người Việt Nam) là một trong 


244» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


những vị đầu tiên bắt đầu dịch Kinh điển. Thời đó người Việt 
Nam đương nhiên là chỉ dùng chữ Hán. Những tác phẩm của ngài 
Khương Tăng Hội hiện nay vẫn còn và thầy Lê Mạnh Thát đã dịch 
và nghiên cứu rất nhiều về đề tài này. Lịch sử Trung quốc đã đánh 
giá ngài Khương Tăng Hội rất cao, ngài là một trong những người 
đầu tiên được Giáo hội Phật Giáo Trung quốc đưa vào miền nam 
Trung quốc, dưới thời Ngô Tôn Quyền, khoảng thế kỷ thứ ba sau 
thời Tam Quốc phân tranh. Từ đó Phật kinh được phiên dịch và 
truyền bá dần. 


Đặc biệt là khoảng từ thời nhà Hán bắt đầu mới có giấy. Trung 
quốc phát minh chữ viết rất sớm, nhưng đầu tiên người ta cho 
chép vào các thẻ tre, rồi ghép các thẻ ấy lại - gọi là thanh giản - 
sau đó dùng dây buộc ghép lại. Các bộ thẻ tre ghi chép đầu tiên 
này rất khó lưu trữ, khó lưu truyền rộng rãi. 


Do nền văn hóa học thuật tư tưởng của Trung Hoa đã có rất 
sớm, nên khoảng từ thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai, dưới 
triều Hán Minh Đế quan Thái giám là Thái Luân đã dùng những 
vải rách rẻ tiền nghiền nát rồi làm thành hồ để chế tạo ra giấy. 
Sau khi phát minh ra giấy thì những kinh, sử, sách bắt đầu được 
truyền bá rộng rãi. Tất nhiên là lúc ấy do chỉ chép tay từng bản 
thì số lượng không nhiều nhưng đã có phổ biến. Đến khi bắt tay 
việc phiên dịch Kinh thì nhờ có thuận lợi này nên Kinh sách Phật 
Giáo được phổ biến nhanh hơn. Có điểm đặc biệt đáng nói là, 
khi Phật Giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc đã tạo nên một sự 
thu hút quyến rũ rất là kỳ lạ. Bất cứ vị Tăng nào từ Ấn Độ qua, từ 
quan Thứ Sử ở các địa phương cho đến triều đình đều tìm đến 
thăm hỏi và yêu cầu họ dịch Kinh. Do vậy nên nhiều Phạn tăng 
chỉ thuộc một bản Kinh mà tiếng Hán chưa rành cũng đã bắt tay 
dịch Kinh ngay. Điều ấy giải thích được, tại sao sau này có nhiều 
bản dịch có chỗ đúng chỗ sai - đúng cũng nhiều mà sai cũng 
không ít. Mãi đến thời quý Ngài La Thập, Chân Đế, Huyền Trang, 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 245 


Nghĩa Tịnh... là những vị thông thạo cả tiếng Phạn lẫn tiếng Hán 
thì các bản Kinh được dịch ra chuẩn đích hơn. 


Người Trung Quốc cũng có truyền thống không để Kinh điển 
thất lạc. Phật Giáo truyền bá vào Trung quốc vào cuối đời Tam 
Quốc và bắt đầu nhà Tấn - gọi là Lưỡng Tấn - tức Hán, Ngụy và 
Lưỡng Tấn (Đông Tấn và Tây Tấn), rồi Nam Bắc Triều. Đó là giai 
đoạn đầu tiên của Phật Giáo Trung quốc. Thời Nam Bắc Triều 
Phật Giáo bắt đầu thịnh hành, kinh điển được dịch rất nhiều 
nhưng đã xảy ra hai tai họa rất lớn. Đó là vào thời Nam Bắc Triều, 
phía bắc đầu tiên là vua Thái Vũ Đế Thác-bạt-đào (Kj\7#‡##š 
ñ) ban bố lệnh tiêu diệt Phật Giáo. Tới 100 năm sau nữa thì Chu 
Vũ đế Vũ Văn Ung Ï| 7ÿ #Z % Ế, khoảng hậu bán thế kỷ thứ sáu 
lại một lần nữa thanh trừng Phật Giáo, hủy diệt kinh tượng, bãi 


bỏ sa-môn, đạo sĩ. Do vậy Kinh sách Phật Giáo trong các giai đoạn 
này đã bị thiêu hủy đi không ít. 


Sau Chu Vũ Đế thì nhà Tùy nổi lên. Dương Kiên là một Phật tử, 
lúc lên làm vua ông nói rằng đời trước của ông là một vị Tỳ-kheo 
nên bắt đầu ra lệnh phục hồi Phật Giáo. Ngay trong thời đó có 
ngài Đại sư Huệ Tư 5š. nhận thấy rằng trải qua 2 cuộc thanh 
trừng, Kinh sách Phật đã bị đốt đi rất nhiều. Do vậy ngài cho rằng 
nếu khắc Kinh vào đá thì số kinh sách còn lại thì có thể được 
duy trì được lâu dài chứ nếu để trên giấy hay lụa thì sẽ bị đốt 
đi. Chẳng may Ngài mất sớm, người đệ tử tiếp theo tên là Tĩnh 
Uyển, cùng các đệ tử của mình thừa tiếp tâm nguyện của Bổn sư. 
Những di tích về Kinh được khắc trên đá hiện nay vẫn còn ở tại 
Bắc Kinh (nhưng tôi chưa đi được nên chưa tận mắt thấy), gọi là 
Thạch Sơn Phòng trong những hang động của một hòn núi. Đây 
là ý niệm đầu tiên lưu giữ Kinh điển Phật giáo, phòng khi trải 
qua nhũng cuộc thanh trừng hủy diệt như trong quá khứ thì vẫn 
có thể còn. Khắc kinh Đại Thừa trên vách đá như vậy tuy có thể 


246 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


được bảo tồn, tránh khỏi những tai kiếp Pháp nạn, nhưng không 
thể lưu truyền phổ cập nhân gian. 


Người Phật tử Trung quốc họ ý thức rất rõ, Phật Giáo là một 
hệ tư tưởng từ nước ngoài vào, khi Phật Giáo truyền vào Trung 
quốc đã có 2 hệ tư tưởng rất lớn đó là đạo Lão của Lão Tử với 
Đạo Đức Kinh và đạo Nho của Khổng Tử. Hai hệ này được coi là 
chính truyền của Trung quốc và sáng tạo tư tưởng Trung quốc. 
Khi Phật Giáo du nhập vào thì một số rất lớn các trí thức, cả Nho 
sĩ lẫn Đạo sĩ đi theo Phật Giáo rất nhiều nên tiên đoán sẽ xảy ra 
các cuộc tranh chấp, có khi dẫn đến bị tàn sát tiêu diệt khi nhà 
vua nghe lời tấu của các Nho sĩ và Đạo sĩ. Một trong những lập 
luận dễ gây tác động nhất nhà vua đó là, Phật Giáo là một tôn 
giáo nguồn gốc từ nước ngoài truyền vào và các Tăng lữ có thể là 
những gián điệp. Họ nêu lý do là kháng mệnh triều đình, những 
nhà sư không chịu cúi phục triều đình. Đây là những lý do khởi 
đầu các ý thức làm sao để bảo trì được Thánh giáo. Ý thức ấy tồn 
tại trong nhiều thế kỷ, suốt từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai cho đến 
thời kỳ nhà Đường vào thế kỷ thứ bảy và thứ tám. 


Bắt đầu từ thời nhà Đường thì văn học và tư tưởng bắt đầu 
phát triển, đứng đầu là Phật Giáo với các công trình của Ngài 
Huyền Trang. Các học phái lớn như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy 
Thức, Luận A-tì-đàm... đã phát triển rất nhanh. Kể cả những công 
trình thơ văn, đỉnh cao của văn học tư tưởng của Trung quốc ở 
thời này cũng vậy. Chính do nhu cầu phổ biến tác phẩm cho nên 
họ mới phát minh ra kỹ thuật khắc bản. Nhưng bấy giờ khắc bản 
chỉ để in những văn thơ chứ chưa in sách Phật Giáo. Có điều đặc 
biệt là người Trung quốc đã ý thức bảo tồn văn hóa rất kỹ, cho 
nên ngay trước thời nhà Đường, vào thế kỷ thứ năm nhà Lương 
đã có Tăng Hựu bắt đầu tổng kết những công trình phiên dịch 
từ trước, lập Bản Mục lục Kinh điển. Tuy trước đó đã có Đạo An 
lập bản Mục lục nhưng tán loạn thất bát nên đến đời nhà Lương 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 247 


mới được lập lại. Khi đã có Mục Lục hệ thống thì các ngài mới 
phân, chia ra thành Tam tạng Thánh giáo là Kinh, Luật, Luận. 
Nhưng chúng ta cũng cần biết thêm rằng, trong hệ tư tưởng Phật 
Giáo ngay từ thời Nguyên Thủy đã có những bộ phái. Những bộ 
phái phát triển và chia rẽ theo lịch sử phát triển từ bộ phái cho 
đến Đại thừa. Trong lịch sử phát triển Phật giáo, bắt đầu từ bộ 
phái, gọi chung là Tiểu thừa, cho đến Đại thừa xuất hiện gồm 
20 bộ phái, nhưng truyền qua Trung quốc chỉ có 2 bộ phái. Về 
Luật thì khá nhiều, ít nhất là 8 bộ phái qua Trung quốc. Luận thì 
chỉ có một số ít, như là Hữu Bộ, Căn Bản thuyết Nhất thiết hữu 
bộ, Chánh lượng bộ và Kinh lượng bộ. Qua Đại thừa thì chủ yếu 
chính truyền chỉ có Trung Quán và Duy Thức từ Ấn Độ gọi là Phái 
Du-già Hành. 


Đến đời nhà Đường, bà Võ Tắc Thiên cho lập Mục Lục, khởi 
thủy từ thời Hán Minh Đế (nói chung kể từ thời Khương Tăng 
Hội) cho tới thời kỳ Võ Tắc Thiên Hoàng đế Đại Châu San Định 
Mục Lục. Sau đó đến đời Khai Nguyên lập ra Khai Nguyên Thích 
Giáo Lục. Tức là trong các giai đoạn này Mục Lục Kinh Điển đã 
được ghi lại rất rõ. Ngoài Kinh Luật Luận còn phi cả những Kinh 
thất truyền - tức một số Kinh không rõ dịch giả, một số Kinh 
nghe tên mà không thấy sách, hoặc thấy sách mà không thấy tên. 
Đây là quá trình nhập tạng, tức là đưa vào Tam Tạng Thánh Giáo 
với Mục lục cố định, cả Tiểu thừa và Đại thừa. Trong tất cả các 
Kinh, Luật, Luận đều có 2 phần Tiểu Thừa và Đại Thừa., đánh số 
thứ tự rõ ràng. 


Cuối đời nhà Đường xảy ra loạn Hoàng Sào. Thời kỳ loạn lạc 
này rất dài kéo mãi tới đời Tống, Ngũ đại Thập quốc. Trong thời 
hậu Chu, Chu Thế Tông Sài Vinh vốn không ưa Phật Giáo nên khi 
vừa lên ngôi đã ban chiếu lệnh phá hủy các chùa không thuộc sắc 
tứ, mở đầu phong trào diệt Phật, tàn sát sư sải, thiêu hủy kinh 
sách. Nhưng chỉ 5, 6 năm sau thì Chu Thế Tông băng hà, quan lại 


248 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


triều đình phò Triệu Khuông Dẫn làm vua. Triệu Khuông Dẫn lên 
ngôi vua, xưng hiệu là Tống Thái Tổ mở đầu triều đại nhà Tống. 
Vừa lên ngôi Triệu Khuông Dẫn đã ra lệnh phục hồi lại Phật Giáo 
ngay. Mục đích là muốn ổn định an ninh, trật tự xã hội sau một 
thời gian dài loạn lạc nhiễu nhương, và cũng là chính sách thu 
phục các nước phương nam như Ngô Việt quy thuận. Sinh khí 
Phật giáo lại được khôi phục. 


Niên hiệu Khai bảo 4 (TI. 971), Tống Thái Tổ Triệu Khuông 
Dẫn lệnh sai hoạn quan Cao phẩm Nội thị Trương Tòng Tín ïl¡ủ 
INf£ZE#{Š đến Ích châu (Thành Đô, Tứ Xuyên) khắc bản, y cứ 
phương pháp phân loại của Khai nguyên Thích giáo lục B2uXŠ 
#?£, bản Kinh lục được biên soạn bởi Trí Thăng ® #¿, hoàn tất 
trong niên hiệu Khai nguyên 18 (TI. 730), đời Đường. Đây là bản 
thư mục thống kê số lượng kinh điển được phiên dịch từ khởi 
thủy, được cho là từ thời Hán Hiếu Minh Hoàng Đế năm Vĩnh 
bình thứ 10 (TI. 67), cho đến thời Đại Đường Thần Vũ Hoàng Đế 
năm Khai nguyên 18 (TI. 730), trải qua 664 năm, tổng số dịch 
giả 176 vị, tổng số kinh điển được phiên dịch từ cả hai thừa, bao 
gồm cả những bản dịch không rõ danh hiệu người dịch, thống kê 
2278 bộ, 7046 quyển. 


Đây là khắc bản đầu tiên của Thánh điển Phật giáo Trung hoa, 
được mệnh danh Khai bảo tạng BÄ% #Ä, do bởi được khởi công 
khắc bản trong niên hiệu Khai bảo triều Tống Thái tổ. Cũng gọi 
là Khai bảo Đại tạng kinh bÄ?X Š#Ñ@&#, Bắc Tống khắc bản Đại 
tạng kinh +]L23I|llR K#Ä#4Š, Thục bản Đại tạng kinh 5h #Ñ##$, 
vì được khắc bản tại Ích châu, Ba Thục. 


Thành Đô #š #, nguyên là đất Ba Thục, địa điểm phát nguyên 
nghệ thuật điêu khắc của Trung quốc. Thành Đô cũng là trung 
tâm chế tạo giấy từ thời Đường. Giấy được sản xuất tại đây, vận 
chuyển đến các nơi như Trường An, Lạc Dương, v.v. Nghề giấy 
với nghề khắc bản có những quan hệ mật thiết trong sản xuất và 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 249 


tiêu thụ. Công trình khắc bản cho đến niên hiệu Thái bình hưng 
quốc 7 (TI. 982), dưới triều Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa 
thì hoàn thành. 


Sau khi khắc bản được hoàn thành, các bản gỗ tất cả trên 13 
vạn khối, kinh điển 5048 quyển, đóng thành 480 pho. Con số này 
hoàn toàn phù hợp với con số được thống kê trong Khai nguyên 
Thích giáo lục, phần “Nhập tạng lục”. 


Từ Ích Châu, các bản gỗ được vận chuyển về chùa Thái bình 
Hưng quốc trong phủ Khai Phong, thủ đô Bắc Tống. Từ đó Kinh 
sách được in ra giấy và lưu thông. 


Thái bình hưng quốc tự K#lÄl5# nguyên là ngôi chùa đã 
có từ đời Đường, hiệu là Long Hưng tự ðš #iŠÿ, đến đời Chu Thế 
Tông đổi lại là kho Long hưng lễ #l?. Thái bình hưng quốc 3 
(T1978), Tống Thái Tông, lấy niên hiệu của mình đổi tên chùa 
thành Hưng quốc tự. Hai năm sau, Thái bình hưng quốc 5 (980), 
vua sắc phía tây đại điện chùa lập Dịch kinh viện. Cùng năm đó, 
hai vị Phạn tăng Thiên Tức Tai X8 (Devaáýäntika) cùng với 
Thi Hộ MWñŠ (Dãnapala) mang Phạn bản đến Biện kinh. Thái 
bình hưng quốc 7 (982), Dịch kinh viện ñŠ###Z hoàn thành, vua 
cho mời Thiên Tức Tai đến đó chủ trì phiên dịch. Sau đó, Thái 
bình hưng quốc 8 (983), Dịch kinh viện được đổi thành Truyền 
pháp viện#‡Zš. 


Từ khi các bản khắc gỗ được vận chuyển từ Ích Châu về đây, 
Truyền pháp viện được đổi thành Ấn kinh viện EiI4£ #, với nhiệm 
vụ in ra giấy thành kinh quyển lưu thông. 


Năm 983 TI., Tăng Điêu Nhiên Z2 (Chũnen), người Nhật đến 
Trung quốc cầu học Phật pháp. Ba năm sau (985 TI.), Điêu Nhiên 
trở về Nhật, mang theo nhiều kinh điển Phật giáo, trong đó có 
Đại Tạng Kinh được Tống Thái Tông ban tặng. Đây là Đại tạng 
kinh khắc bản Thục lần đầu tiên được lưu truyền ngoài đất Tống. 


290 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Sử Việt Nam không thấy ghi rõ có được bao nhiều lần khắc 
bản, và khắc bản nào được lưu hành. Chỉ biết, sau đại thắng quân 
Nguyên lần thứ hai, như một cử chỉ ngoại giao thân thiện để 
làm hòa với nhà Nguyên, vua Trần Nhân Tông đã gởi biểu đến 
Nguyên Thế Tổ (Hốt Tất Liệt) xin thỉnh một bộ Đại tạng kinh. Sử 
không ghi rõ se là khắc bản nào. Có thể suy đoán là khắc bản 
Phổ ninh tạng 3?5⁄7JÄ, cũng gọi là Hàng châu tạng hay Nguyên 
tạng, do được khắc dưới triều Nguyên Thế Tổ 7ulH3H, niên hiệu 
Chí nguyên 6 (TI. 1278). Thời ấy các nước châu Á đều có ảnh 
hưởng Phật Giáo rất mạnh nên các triều đình đã dùng Phật Giáo 
như một tiền đề ngoại giao. 


Tuy nhiên, theo Đỗ Thành Huy trong tác phẩm “Khảo cứu Ấn 
kinh viện đời Tống” ZK{tEl4£B5 (LIlf) - rhH| sh1767508 
(2015. 8), nói rằng, ngoại trừ Nhật bản, Khai bảo tạng còn được 
vua ban tặng cho các nước chư hầu như Nữ-chân (tức Liêu), Tây 
Hạ, Cao-ly, Giao chỉ v.v. Trong nguồn sử liệu Việt chúng ta chưa 
tìm thấy chứng tích gì về sự kiện này. 


Một cách tổng quát, tại Trung Hoa, khởi đầu từ triều Tống, 
cho đến cuối của triều Thanh, lần lượt xuất hiện 13 khắc bản Đại 
tạng kinh. Ngoài ra, còn có các khắc bản Cao-ly và Nhật Bản. 


Từ đó về sau, đến đời nhà Kim, Khắc Đan. Liêu và Kim là giống 
dân nước ngoài, Trung Quốc gọi là người biên cương. Họ là dân 
Tây Vực, khi vào Trung Quốc họ say mê văn minh Trung Quốc 
mà chủ yếu là Phật Giáo, cho nên Liêu, Kim có chế độ bảo vệ 
Phật Giáo rất đặc biệt. Vua chia thuế của nhà vua cho nhà chùa 
để nuôi nhà chùa. Khi Liêu đánh nước Bột Hải J‡# (Balhae/ 
Parhae) - tức Cao-ly bây giờ - vì biết đây là thủ đô của Phật Giáo 
nên đã cố thỉnh cho được 15 vị danh Tăng của Phật Giáo đưa về 
phủ Lâm hoàng Thượng kinh. Họ cho dựng chùa Thiên Hùng, an 
trí Tăng lục Bột Hải ở đó để hoằng truyền Phật pháp. Trải qua 
ba triều: Thánh Tông, Hưng Tông, Đạo Tông (983-1101), Phật 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 251 


giáo Đại Liêu đã phát triển cực thịnh. Và bắt đầu đã có các khắc 
bản đời Liêu, gọi là Khiết Đan Tạng. Sau đó quân Kim diệt quân 
Liêu, chiếm được một nửa Trung quốc ở phía bắc, đuổi nhà Tống 
xuống Nam Tống. Quân Kim thừa kế di sản Phật giáo của quân 
Liêu, vẫn tiếp nối sự ủng hộ đặc biệt với Phật Giáo, cũng chia 
thuế của triều đình cho nhà chùa để hoạt động hoằng pháp. Thời 
đó cũng có những khắc bản riêng, đặc biệt có một người nữ cư sĩ 
họ Thôi là bà Thôi Pháp Trân đã tự chặt tay để bày tỏ chí khí, đi 
quyên tiền để in bộ Tạng, gọi là Kim Triệu Thành Tạng. Và nhiều 
đời tiếp theo Liêu, Kim, Nguyên (Mông Cổ) vẫn tiếp tục in Kinh. 


Nói chung. cho tới đời nhà Thanh ở Trung quốc, riêng chỉ kể 
số chính thống đã có 12 khắc bản, Cao-ly có 2 khắc bản và 1 bản 
chính khắc từ thế kỷ thứ 12. Nhật Bổn có nhiều khắc bản mà 
không kể ra ở đây. Việt Nam không hề có khắc bản và Đại Tạng 
cũng không có đầy đủ. 

Bản Đại Tạng chúng ta có ngày nay đọc là Đại Chánh Đại Tạng 
của chủ yếu là Cao Nam Thuận Thư Lang và Độ Biên Hải Húc. 
Người quyên tiền để in ấn là Tiểu Dã Huyền Diệu. Đại Tạng đó 
dựa trên bản Cao-Ìy. 

Vì lý do thời gian eo hẹp nên giờ tôi nên xin nói tóm tắt lại hai 
nội dung đã nêu ở trên. 


A. Vì sao ta dùng từ Thanh Văn Tạng? 


Đại Tạng không phân chia theo Tiểu, Đại thừa nữa mà phân 
chia theo lịch sử phát triển Phật Giáo. 

Kinh: Đầu tiên tất nhiên là bộ A-hàm. Kế tiếp là Bát Nhã, Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa. 

Luận: bắt đầu các bộ Phái. Theravada có 7 bộ Luận. Bắc tông 
cũng có 7 bộ Luận, theo thứ tự: A-tỳ-đàm, Trung Quán, Du-già. 


252» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Luật cũng vậy, chia ra Luật Thanh Văn (chứ không gọi là Tiểu 
thừa), Luật Bồ tát. Thanh Vân gồm có 5 bộ Luật chính. Sau đó 
Luật Bồ tát như Phạm Võng Bồ Tát giới, Du-già Bồ Tát giới. 


Bây giờ nếu phiên dịch từ A-hàm trở đi chúng ta không làm 
nổi. Vì, thứ nhất giáo lý quá cao siêu phức tạp thành ra phải có 
một cơ bản trước. Mà cơ bản ấy chính là nằm trong Thanh Văn 
Tạng. Tất cả giáo lý cao siêu đều nằm trong Thanh Văn tạng, tức 
là khai triển những lời Phật dạy từ A-hàm mà ra. Cho nên ta bắt 
đầu từ các tạng Thanh Văn, và Kinh Luật Luận trong A-tỳ-đàm 
trước. Chủ yếu là A-tỳ-đàm tại vì trong A-tỳ-đàm trích Kinh điển 
A-hàm để giảng giải và từ đó phát triển ra thành Đại Thừa. 


Khi hoàn thành được Thanh Văn Tạng, và nếu xét thấy đủ 
khả năng, trình độ ta sẽ bắt đầu dịch nhập tạng và đi từ A-hàm. 
Những Kinh văn đã dịch từ trước chúng ta sẽ ghép chung vào gọi 
là “nhập tạng thức” và sẽ đánh số cố định như bộ Taísho - Đại 
Chánh Tân Tu Nhật Bản; nhưng vẫn có những số khác biệt của 
Việt Nam chúng ta. 


B. Tiêu chuẩn Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Công trình Phiên dịch Đại tạng này là công trình rất lâu dài, 
cho nên cần sự đào tạo. Đây là một vấn đề rất nan giải. Chương 
trình đào tạo này sẽ được có 3 điểm chủ yếu. 


*.. Thứ nhất: Muốn dịch Kinh Phật thì phải biết tiếng Phạn, 
không biết tiếng Phạn thì không thể dịch Kinh Phật được. 
Đọc lại Lịch sử Phiên dịch, chúng ta biết những tiêu chuẩn 
mà Tán Ninh đời nhà Tùy đã quy định ra trong thời gian 
vua Tùy Văn Đế nhà Tùy sai lập dịch trường để thỉnh mời 
các sư Ấn Độ qua phiên dịch. Ngoài số Phạn Tăng, Trung 
Quốc còn cho tuyển thêm một số Tăng sĩ trẻ học tiếng 
Phạn. Nhưng để có thể tham dự hỗ trợ dịch trường, ngoài 
điều kiện là biết tiếng Phạn còn phải có thêm một số tiêu 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 253 


chuẩn khác, đó là đòi hỏi phải có kiến thức thế tục. Không 
có kiến thức thế tục thì cũng sẽ không hiểu được những 
lời cao siêu của đức Phật. Thêm vào đó còn đòi hỏi khả 
năng điêu luyện văn chương. Văn từ của Kinh điển phải 
là văn từ thanh nhã, cho nên phiên dịch Kinh điển còn 
khó hơn cả viết một tác phẩm giải thích của Khổng giáo. 
Tiêu chuẩn đã được đặt ra rất cao, người xưa đã định vậy, 
giờ chúng ta không thể làm ít hơn được. Do đó, điều kiện 
tiên quyết hiện nay là dạy và học tiếng Phạn. Làm sao đào 
tạo được tiếng Phạn đúng chuẩn mực? Tiếng Phạn thật 
sự rất phức tạp. Tiếng Phạn Vệ-đà, tiếng Phạn Phật giáo, 
tiếng Phạn Upanishad...hay tiếng Phạn của các phái như 
Kỳ-na giáo. Ngay trong Phật giáo cũng vậy, tiếng Phạn 
tiêu chuẩn, tiếng Phạn Hybrid - có rất nhiều thứ. Ví dụ 
khi dịch Kinh Hoa Nghiêm, nếu chỉ biết tiếng Phạn tiêu 
chuẩn mạc Pänini mà không biết tiếng Phạn Hybrid thì 
không thể dịch chuẩn xác được. 


May mắn là chúng ta được anh Đỗ Quốc Bảo đã nhận 
lời cộng tác. Anh tốt nghiệp tiến sĩ được đào tạo trong 
hệ thống chính quy của đại học Heidelberg, Đức quốc. 
Ta biết rằng trong lịch sử Âu châu về học tiếng Phạn thì 
Đức là số một, vì người Đức vẫn tự hào là cùng chủng tộc 
Aryan với người Ấn Độ. Họ rất tôn sùng tiếng Sanskrit. 
Đồng thời đặc tính của người Đức là khi làm việc hay 
nghiên cứu thì rất mực nghiêm túc. Dự định là phải cần 5 
năm, cá nhân tôi đã có chương trình đào tạo chỉ tiết và đã 
bàn thảo với anh Đỗ Quốc Bảo. 


*._ Thứ hai: là phải nắm vững giáo lý, đầu tiên là phải nắm 
vững giáo lý A-tỳ-đàm. Giữa Đại thừa và Tiểu thừa đều 
có A-tỳ-đàm nên phải học cho có căn bản thì sau đó mới 
phiên dịch được. 


234» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


* Thứ ba: là phải có trình độ ngoại điển. Đây muốn nói là 
trình độ nghiên cứu. Dịch kinh khác với việc dịch một tác 
phẩm văn học, ngay cả các phẩm triết học. Dịch Kinh là 
phải biết xử lý văn bản (qua âm điệu, có khi đi lui vào việc 
so sánh Phạn-Hán, đánh giá những thất truyền tam sao 
thất bổn). Sau đó mới bắt đầu đi vào nội dung. Kinh điển 
Phạn-Hán được hình thành qua nhiều nhóm, nhóm trực 
tiếp từ Ấn Độ thì có ngữ âm khác với nhóm từ Tây Vực. Do 
sai biệt về ngữ âm nên từ đó có biến đổi giáo nghĩa, như 
các khác biệt giữa La Thập và Huyền Trang. Nhiều chỗ 
La Thập đã dịch mà Huyền Trang dịch lại, vì La Thập là 
người chính gốc Tây Vực. Ví dụ chữ Anuéaya Pali và Phạn, 
Huyền Trang dịch là tùy miên là chuẩn nghĩa nhưng La 
Thập dịch là sai sử. Dịch Kinh Phật là cố làm sao càng 
gần với lời Phật chừng nào càng hay chừng nấy. Cho nên 
người dịch phải có một trình độ nghiên cứu ngoại điển ở 
cấp đại học, hay ngang tiến sĩ hoặc trên tiến sĩ. 


Ngoài ra ta cũng cần phải có thêm kiến thức rộng về ngôn ngữ. 
Kinh Phật là Thánh điển, nên những ngôn ngữ dùng ở đây phải 
thanh nhã, phải làm sao để người đọc khi tiếp xúc vào là có ngay 
lòng tôn kính. Không thể dùng những từ ngữ thô tục ngoài đời 
dịch những lời nói của đức Thế Tôn được. Do vậy chúng ta cũng 
rất cần có những người chuyết văn thông thạo cả ngôn ngữ và 
giáo lý, vì nếu người Chuyết văn không hiểu đúng giáo điển mà 
sửa thì có thể sửa trật ý của Thánh điển. 


Bây giờ do đã quá thời gian quy định nên tôi xin tóm tắt hai 
điểm như thế này. 


Thứ nhất, tôi muốn nói, vì sao có tên Thanh Văn Tạng. 


Thứ hai, nói về các tiêu chuẩn phiên dịch. Ở đây mình chỉ nói 
đến 3 tiêu chuẩn như trên. Tán Ninh ngày xưa ở Trung Hoa đã 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 255 


nêu ra 10 tiêu chuẩn. Hiện nay chúng ta chưa có một trường đại 
học Phật giáo đào tạo chính quy cho đủ chuẩn mực. Chúng ta rất 
cần một đại học, ít nhất cũng ở tầm mức như Naropa University 
của người Tây Tạng thì mới hy vọng có thể có đủ nhân lực. Một 
trường đại học ở tầm mức ấy thì chỉ có thể lập tại Âu châu chứ 
trong nước thì chắc chúng ta sẽ không thực hiện nổi. 


Bây giờ xin dứt lời ở đây để nhường diễn đàn cho các diễn 
giả kế tiếp. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THUYẾT TRÌNH II 


PHẬT ĐIỂN VIỆT NAM 


GIÁO SƯ TRÍ SIÊU LÊ MẠNH THÁT 
(Đại Đức Thích Thanh An nghe và chép lại) 


ính thưa chư Tôn túc, quý Phật tử. 


Chúng tôi không được đào tạo để làm cái chuyện lịch 

sử này và cũng không phải được đào tạo để đọc tài liệu 

về chữ Hán-Nôm của dân tộc chúng ta. Nhưng do yêu cầu của 
việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo dân tộc nên đã dốc tâm làm. 


Thời gian chúng tôi đang du học ở Mỹ, Ôn Mnh Châu có liên 
lạc và đề nghị chúng tôi viết về Ngài Vạn Hạnh. Thế nhưng lúc đó 
chúng tôi vì đang ở Mỹ nên việc tìm kiếm tài liệu rất khó khăn, 
Ngài Vạn Hạnh lại ở ngoài Bắc, mà thời bấy giờ đất nước còn đang 
chia đôi. Vậy chúng tôi bắt đầu tìm tài liệu về Ngài Vạn Hạnh ở 
ngay tại Mỹ, và cũng đã tìm được một số tài liệu, chủ yếu là tài 
liệu của Trung Quốc, đó là bộ Đại Việt sử lược. Cho đến bây giờ, 


258 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


khi chúng tôi dịch lại bộ Đại Việt sử lược này thì ở miền Bắc có 
ông Trần Quốc Vượng đã dịch, nhưng tiếc rằng có một số vấn đề. 


Thứ nhất, về vấn đề văn bản, người Nhật có nghiên cứu bộ 
này cho là của Lê Văn Hưu cho nên chúng tôi cũng không đồng 
ý. Chúng tôi cho rằng đây là bộ sử xưa nhất của mình hiện còn. 
Trong đó, tài liệu về Ngài Vạn Hạnh, tức là bài sấm mà báo hiệu 
sự lên ngôi của Lý Thái Tổ và sự ra đời của nhà Lý khác với nguy- 
ên bản của nó chỉ có 08 câu thay vì 10 câu như trong Đại Việt 
sử ký toàn thư. Từ đó chúng tôi tiến hành sưu tập thêm những 
tài liệu Phật giáo Việt Nam nằm trong kho tàng tư liệu Trung 
Quốc. Ví dụ như sau này chúng tôi phát hiện ra 23 lá thư của vua 
Trần Nhân Tông do Trung Quốc chép lại. Tư liệu [ của Việt Nam] 
chúng ta không có lá thư nào và cũng từ đó tìm thêm được 6 lá 
thư của các Ngài Đạo Cao, Pháp Minh và Lý Miễu; tức là dần dần 
mình đã phục hồi lại. Từ đó chúng tôi nghiên cứu lại vấn đề Mâu 
Tử. Rồi nghiên cứu đọc lại bộ Lục Độ tập kinh và chính trong bộ 
Lục Độ tập kinh và bộ Mâu Tử này mới phát hiện ra nhiều chuyện 
khác. Trong đó có chuyện “trăm trứng” đầu tiên mà chúng tôi 
viết ngay trong cuốn Lục Độ tập kinh và lịch sử khởi nguyên của 
dân tộc ta, đẩy sự ra đời của truyền thuyết trăm trứng lên tới thế 
kỷ III sau tây lịch. 


Từ những chuyện phát hiện cơ bản như thế, kéo thêm những 
phát hiện khác nữa, ví dụ Uất Kim Hương... nhưng vì lúc ấy còn ở 
tại Mỹ nên chưa nghiên cứu tiếp được. Khi chúng tôi về Việt Nam 
chúng tôi bắt đầu đi làm công tác điền dã, tức đi vào các chùa tìm 
kiếm tài liệu. 


Ngôi chùa đầu tiên mà chúng tôi tìm là chùa Tường Vân [ở 
Huế|[. Ở chùa Báo Quốc [Huế| chúng tôi cũng đã từng lục tủ kinh 
chùa Báo Quốc trước khi đi Mỹ (do chúng tôi từng ở chùa Báo 
Quốc) nhưng không có nhiều. Ngay cả bộ Hàm Long Sơn Chí cũng 
không còn bản nào dù rằng tạng bản đề rằng chùa Báo Quốc. 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 259 


Và rất may mắn ở chùa Tường Vân của ôn Đệ Nhất Tăng Thống, 
chúng tôi có lợi điểm là lúc bấy giờ cụ Minh Châu làm trụ trì, cho 
nên khi chúng tôi đến thì các thầy ở đó đã mở tủ kinh cho chúng 
tôi tìm. Từ đó, lần đầu tiên, phát hiện ra tư liệu Tam Bảo biện học 
luận và coi suốt mấy ngày liền. Khi đọc nhanh bộ này thì phát 
hiện được ra Ngài Diệu Nghiêm Luật Tuyền, Ngài là người Quảng 
Nam. Gái đó làm sao mà biết được? Lý do là bản chúng tôi tìm 
được là do Ngài Pháp Thân, người con thứ 26 của Đức Tuy Lý 
Vương, Ngài đã xuất gia và chỉ sống được 26 năm. Lúc bấy giờ do 
vẫn đề hòa hay chiến sau khi vua Tự Đức mất, dưới sự lãnh đạo 
của các đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường cho nên 
gia đình Đức Tuy Lý đã bị đày vào trong Phú Yên. Những người 
con của Đức Tuy Lý đã quy y với Ngài trụ trì chùa Đá Trắng - chùa 
Từ Quang, đệ tử của Tổ Pháp Duyên. Từ đó các sách vở của chùa 
đó được đem về sau khi Ngài Pháp Thân xuất gia, bên Đức Tuy 
Lý Vương lập chùa Phước Huệ ở tại Vỹ Dạ. May mắn là bên Đức 
Tăng Thống thứ nhất có bà mẹ là dòng Tôn Thất cho nên được 
dòng bên Tuy Lý mời về trụ trì chùa Phước Huệ này. Và khi Ngài 
lên trụ trì chùa Tường Vân thì Ngài đem theo số sách vở đó, cho 
nên lần đầu tiên mình phát hiện ra được Tam Bảo biện học luận 
này và cùng với đó là một loạt những tác phẩm của đệ tử của 
Ngài; chẳng hạn như là Ngài Thuần Nhật. Thời gian đó là vào 
tháng 10 năm 1974. Tức, tháng 09 chúng tôi về nước, tháng 10 
chúng tôi đã đi làm công tác điền dã. 


Sau đó chúng tôi đi đến một loạt tất cả các chùa Huế và đi đến 
một số những thế gia. Đặc biệt là đến Đức Từ Cung của Huế và 
phát hiện ra nhiều tư liệu mà sau này, ngay sau những năm đầu 
của năm 1975, chúng tôi đã cho bắt đầu nghiên cứu. Đặc biệt 
nhất là tại chùa Viên Thông của ôn Viên Thông thì phát hiện ra 
bản Thiền Uyển Tập Anh xưa nhất, cho đến nay đây là bản xưa 
nhất hiện còn. Bản của Trần Văn Giáp phát hiện năm 1929 tại 
Hải Phòng đã mất. Hiện tại ở thư viện của Viện Hán Nôm của Hàn 


260 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


lâm viện Khoa học xã hội Việt Nam thì chỉ giữ được bản thứ hai, 
chúng tôi gọi bản Lê 2, bản Lê 1 đã mất. Hiện tại về phía Phật giáo 
chúng ta đang sở hữu bản Lê 1 này. 


Đó là Phật điển Việt Nam. Xuất phát từ những nhu cầu như 
thế mà bắt đầu từ đó đến bây giờ chúng tôi đã cho in 10 tác giả 
toàn tập. Sự thật là 3 tập đầu gọi là Tổng tập Văn học Phật giáo 
Việt Nam, chúng tôi có giới thiệu trên 40 tác giả lịch sử Văn học 
Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ II trở đi, tức là từ Mâu Tử cho 
đến Khương Tăng Hội, cho đến các vị Đạo Cao, Pháp Minh, Lý 
Miễu... Sau đó vì sao không in tiếp tập thứ IV, nhiều người hỏi 
tại sao Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 3 tập, không có tập 
thứ IV. Đó là do vấn đề ¡in ấn và xuất bản. Khi chúng tôi in tập II, 
trong đó in bộ Thiền Uyển tập anh, thì một số các thầy cô hỏi tập 
I, tập II ở đâu mà lại có tập III? Nhưng vì lý do mình xuất bản 
từng năm, những năm trước tập xuất bản I-JI thì giờ đã phát 
hành hết, tập III in ra thì những tập khác không còn. Do vấn đề vì 
thế, sau này chúng tôi chuyển qua không in Tổng tập I-II-III nữa 
mà in thành Toàn tập. Đầu tiên đó là toàn tập về Chân Nguyên, 
Ngài này tương đối nhiều - vị Thiền sư của dòng Lâm Tế ở miền 
Bắc. Sau này, các người hỏi tôi, tại sao Thầy có nhiều tài liệu về 
Ngài Chân Nguyên như thế trong khi Thầy chưa ra Bắc? Điều này 
chứng tỏ Phật giáo Việt Nam chúng ta là một nền Phật giáo thống 
nhất, các vị Tôn túc cũng như Phật tử có quan hệ với nhau rất 
chặt chẽ. Chính vì vậy những tác phẩm của Ngài Chân Nguyên đã 
xuất hiện ở Huế rất nhiều và ở tại Phú Yên - hai nơi thực tế giữ 
nhiều tư liệu Phật giáo Việt Nam nhất. 


Tiếp đến, do sự khuyến khích của cụ Đỗng Minh, chúng tôi in 
bộ Toàn Nhật toàn tập và Chân Nguyên toàn tập. Bộ Chân Nguyên 
toàn tập ïn năm 1977 - 1978 và Toàn Nhật toàn tập ïn năm 1979. 
Vì bộ Ngài Toàn Nhật tương đối dễ, hầu như toàn bộ tác phẩm 
của Ngài viết bằng chữ Nôm, chỉ có một ít thơ, văn, bài tựa viết 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 261 


bằng chữ Hán cho nên chỉ làm công tác phiên âm chữ Nôm và 
khảo về văn bản học rồi xuất bản, đánh giá có bao nhiêu văn bản, 
những dị bản khác nhau như thế nào, làm đúng theo chuẩn của 
quốc tế về văn bản học. 


Tiếp theo đó, chúng tôi cùng Hòa thượng Tuệ Sỹ làm bộ Từ 
điển bách khoa Phật giáo Việt Nam nhưng chỉ làm được 2 tập, sau 
này ở Mỹ có in lại. Chúng tôi có in được 2 tập cùng nhau tập hợp 
đó. Chuẩn bị in Minh Châu Hương Hải toàn tập và Pháp Chuyên 
toàn tập (Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm) nhưng sau đó 
xảy ra sự cố năm 1984 [nên công trình bị gián đoạn]. 


Sau khi chúng tôi ra tù, chúng tôi cho in ngay bộ Minh Châu 
Hương Hải toàn tập nhưng do lúc bấy giờ tài liệu bị mất. Sau 
mười mấy năm ở tù, tài liệu đã bị xáo trộn và mất đi rất nhiều, 
cho nên về phải nghiên cứu lại nên mất khoảng mấy năm nữa. Để 
tri ân Ôn Quy Thiện (chúng tôi học chữ Nho với Ôn Quy Thiện, 
trong đó có Hòa thượng Thiện Hạnh, Minh Tuệ,... cùng lớp với 
chúng tôi) nên chúng tôi đã sưu tầm [những tác phẩm của Ôn 
Quy Thiện]. May mắn lúc bấy giờ là có Hòa thượng Đức Tâm, 
cũng như Hòa thượng Từ Ân (tức Hòa thượng Trí Quảng)”, là đệ 


xe 


Ghi chú của Ban Biên Tập: 


Đây ý nói HT Thích Trí Quảng (1915-1992) ở Huế, không phải 
vị đồng tên gốc Củ Chi ở Sài Gòn. HT Thích Trí Quảng húy Không 
Tâm, hiệu Bích Đàm, tự Trí Quảng; thế danh Đỗ Trí Quảng, sinh 
năm Ất Mão (1915); nguyên quán tại Bích Khê, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngài xuất gia cầu Pháp với Hòa thượng 
Chánh Thống Bích Phong ở chùa Quy Thiện; sau một thời gian 
Ngài được bổn sư truyền Sa di thập giới. Đến năm 25 tuổi, Ngài 
là Thủ Sa di tại giới đàn Cụ túc giới chùa Tịnh Quang, Quảng Trị. 
Năm 1945, Ngài đảm nhận Chánh Hội trưởng Hội Phật học tỉnh 


262» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


tử đầu của Ôn Quy Thiện chúng tôi đã có được những tác phẩm 
của Ôn, [nên cho in ] toàn tập Chân Đạo Chánh Thống. Sau này in 
toàn tập Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Minh Châu Hương Hải, 
Chân Nguyên, Toàn Nhật, Chân Đạo Chánh Thống,... về cơ bản thì 
in được 7-8 tác giả của Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam. 


Giai đoạn sau sau khi ở tù ra, chúng tôi tiếp tục đi điền dã, đặc 
biệt là điền dã miền Bắc, phát hiện thêm một số tác phẩm. Ví dụ 
về cụ Chân Nguyên, trước chúng tôi in 2 tập, được 1200 trang 
đánh máy nhưng sau này bản in thành 3 tập trên 2000 trang. 
Bên cụ Minh Châu Hương Hải do yêu cầu lúc đó mới ra tù nên 
sưu tập, nghiên cứu một số tư liệu tồn lại và cho in 1 tập, bây giờ 
đang chuẩn bị in lại Minh Châu Hương Hải toàn tập 3 tập thì cũng 
trên 2000 trang. Cho nên, riêng các tác giả Phật giáo Việt Nam, 
hiện tại số chúng tôi đang có ở đây, tức là có một dòng phát triển 
văn học từ thế kỷ II, trước Ngài Khương Tăng Hội tức là cụ Mâu 
Tử. Chúng tôi đánh giá đầu tiên và xác định Mâu Tử là một tác giả 
người Việt Nam chứ không phải như xưa nay nói là người Trung 
Quốc. Chúng tôi nghĩ vấn đề này riêng về các Phật tử Việt Nam 
chúng ta cần nhận thức rõ lại vấn đề này. Sau này, chúng tôi tiếp 
xúc hoạt động học thuật quốc tế thì ngay cả những học giả Trung 
Quốc ở tại Đài Loan cũng thống nhất Mâu Tử là người Việt Nam 
chứ không phải là người Trung Quốc. Do rằng, có thời gian gia 
đình của cụ Mâu Tử ở tại Thương Ngô, do cụ ông làm quan tại 


Quảng Trị. Năm 1947, Ngài giữ chức Phó Hội trưởng kiêm Trú 
trì Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1951, Giáo 
hội Tăng già Thừa Thiên mời Ngài về trú trì chùa Từ Ân; Ngài đã 
trùng kiến ngôi cổ tự này. Năm 1968, Ngài dạy ở Phật học đường 
Báo Quốc, và dạy Chuyên khoa Cao đẳng Phật học Liễu Quán ở 
chùa Linh Quang, Huế. Kiêm nhiệm trú trì, kế thế bổn sư ở chùa 
Quy Thiện. 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 263 


Thương Ngô. Thương Ngô lúc bấy giờ là một bộ phận của Giao 
Châu, nên hiện nay ở tại Thương Ngô (Quảng Đông) - bên phía 
Trung Quốc - đã có sự ghi ân và dựng tượng cụ Mâu Tử ở đó. 
Chúng ta phải xác định Mâu Tử là tác giả đầu tiên của Phật giáo 
Việt Nam. Chúng tôi đã viết một nghiên cứu dài về Mâu Tử và đã 
xuất bản, vì thế ở đây những Phật tử Việt Nam quan tâm đến tác 
phẩm đầu tiên này, nghiên cứu và so sánh, theo chúng tôi, chúng 
ta có rất nhiều chỉ tiêu để chúng ta xác định đây là một tác giả 
Việt Nam giống như Khương Tăng Hội. 


Trường hợp Lục Độ tập kinh chúng tôi đã nghiên cứu độc lập, 
sau này, một học giả Nhật Bản cũng nghiên cứu độc lập đã thống 
nhất với chúng ta trong Lục Độ tập kinh yếu tố chữ Việt rất là 
lớn, bản thân chúng tôi nói thẳng đây được dịch ra từ một bản 
Lục Độ tập kinh tiếng Việt. Thực tế, nếu nói về Ngài Khương Tăng 
Hội, Trung Quốc thì nói Ngài dịch từ chữ Phạn và thậm chí Trung 
Quốc còn nói những thông tin xuyên tạc về gốc gác của Ngài. 
Chúng tôi xác định: Ngài có lẽ, có bà mẹ là người Việt Nam, cha là 
một người Khương Cư. Ở đây cũng cần nói rõ thêm, Khương Cư 
này không phải là người Ấn Độ. Hơn nữa Ngài Khương Tăng Hội 
do cha mẹ mất sớm nên có lẽ cũng không được giáo dục tiếng 
Phạn, nếu như nói Ngài là người Khương Cư ở Ấn Độ. Thông 
thường người Khương Cư đi các nước để buôn bán là chính, chứ 
không phải để làm công tác học thuật. Cho nên, chúng tôi trong 
bộ sử xuất bản trước đây chưa dám nói Ngài Khương Tăng Hội 
không rành chữ Phạn. Lần này sắp xuất bản, chỉnh lại bộ Lịch sử 
Phật giáo Việt Nam gồm 3 tập, chúng tôi xin nói thẳng, ta đã có 
cơ sở để nói rằng Ngài Khương Tăng Hội không rành chữ Phạn, 
căn cứ vào bản chú giải An Ban Thủ Ý kinh hiện có trong Đại Tạng 
kinh, tập 14, số 602. Ở đây, cách giải thích “An” là định, “Ban” là 
thiền,... hoàn toàn không phải là cách giải thích nếu là người biết 
chữ Phạn. 


264» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hôm nay, nói về Phật điển Việt Nam, chúng tôi có tóm tắt như 
thế để quý vị Tôn túc, Phật tử mình biết những Kinh bộ trong 
công tác nghiên cứu Phật điển Việt Nam. 


Xin trân trọng cảm ơn quý vị. 


THUYẾT TRÌNH III 


ĐÚC KẾT THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


TỪ NGÀY 07 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2022 


Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


ính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni, 


Kính thưa chư vị Thức giả, giáo sư, học giả, quý cư sĩ 
Phật tử, nhà văn, nhà báo. 


Kính thưa liệt quý vị, 


266 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Hôm nay, nhân Lễ Giới thiệu Thành tựu Sơ bộ Công trình 
Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, và các kinh đã được ấn hành; 
bằng hạnh nguyện phụng sự, hay lý tưởng của người con Phật 
là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, mà suốt một dòng 
lịch sử PGVN, chư vị Lịch đại Tổ sư đã hành hoạt và thi thiết lý 
tưởng thực dụng lợi tha ấy. Quên mình để được lợi người, biết 
cái khó mà không từ nan, thấy cái chướng ngại mà nguyện san 
bằng, đem niềm vui đến cho tất cả, những mong Phật Pháp được 
bền vững, ngày một lan xa. 


Sau nhiều năm tháng ôm ấp, hoài bão, trách nhiệm kế thừa từ 
Ban Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam năm 1973, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ đã điện đàm với chư Tôn đức Tăng trong Giáo Hội 
Thống Nhất (GHTN), Văn phòng Điều hợp Liên Châu, kể từ ngày 
Hòa thượng còn ở trong bệnh viện tại Nhật Bổn và sau đó trở về 
nước. Những tưởng trong bản đúc kết này, cũng xin nhắc lại vài 
điều duyên khởi để có được hai Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội 
Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (2021) hôm nay. 


Thứ nhất: Khởi xướng tỉnh thần tập hội của tứ chúng đệ tử 
Phật, để gìn giữ giềng mối, truyền trì mạng mạch Phật Pháp mà 
chư vị Tôn túc trong GHTN đã làm nhưng chưa hoàn mãn. 


a) Liên lạc thăm hỏi và kêu gọi tỉnh thần hòa hợp, ngồi lại với 
nhau để cùng chia sẻ Phật sự. Trong lĩnh vực này, chư tôn đức 
Tăng Ni, Phật tử đã đồng thuận và đồng hành theo sự chỉ đạo của 
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. 


b) Những cuộc họp đã diễn ra để thành lập: Hội Đồng Hoằng 
Pháp: Cơ cấu tổ chức theo một văn kiện, qua cuộc họp trực tuyến 
của GHPGVNTN Liên Châu ngày 20 tháng 04 năm 2021 đồng 
thời chỉ đạo: 


1. HT Thích Tuệ Sỹ đương nhiệm Cố Vấn chỉ đạo Hội Đồng 
Hoằng Pháp. 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 267 


2. HT Thích Như Điển Chánh Thư Ký, HT Nguyên Siêu và HT 
Thích Bổn Đạt, Phó Thư Ký HĐHP 


3. Văn phòng của HĐHP đặt tại trụ sở của vị Chánh Thư Ký 
đương nhiệm. 

4. Các thành viên HĐHP sẽ có văn thư thỉnh cầu bởi H.T. Cố 
vấn chỉ đạo. 
PL 2564- 25.04.2021. 

Thứ hai: Các Ban ngành: 

1. Ban Phiên dịch và Trước Tác 

2. Ban Truyền Bá Giáo Lý 

3. Ban Báo Chí và Xuất Bản 

4. Ban Bảo Trợ. 


Qua Thông Bạch số: 10/VTT/VP. PL 2564 thì HĐHP 
GHPGVNTN, y cứ trên hai nguyên tắc khế lý và khế cơ: 

* Về khế lý: Thành lập Ban phiên dịch và trước tác, tiếp 
nối sự nghiệp phiên dịch Thánh điển của Hội Đồng 
Phiên dịch Tam Tạng dưới sự chỉ đạo của viện Tăng 
Thống GHPGVNTN, được tổ chức qua hội thảo của chư 
tôn Trưởng lão tại viện Đại Học Vạn Hạnh, ngày 20- 
22/10/1973. 

*_ Về khế cơ: Thành lập các Ban 
q: Ban Phiên dịch và Trước tác 
b: Ban truyền bá giáo lý. 

c: Ban báo chí và xuất bản 


d: Ban bảo trợ 


268 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Các ban này cùng với sự đóng góp của các cư sĩ, có phận sự 
nghiên cứu tập quán và xu hướng tư duy của các thành phần xã 
hội, v.v... 

Cung thỉnh Hội Đồng Chứng Minh Tăng Già Hoằng Pháp: 

° - Trưởng Lão H.T Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ) 
« - Trưởng Lão H.T: Thích Huyền Tôn (Úc Châu) 
© - H.T Thích Bảo Lạc (Úc Châu) 

se HT: Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam) 

I. Hội Đồng Hoằng Pháp gồm: (Xïn tóm lược) 

a) Ban Phiên dịch và Trước tác: 

Cố Vấn kiêm Trưởng Ban: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam) 

Phó Ban: HT. Thích Thiện Quang (Canada) 

Phụ tá: Thượng Tọa Thích Như Tú (Thụy Sĩ) 

Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Giới (Đức) 

Ban viên: Thượng Tọa Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ), Đại Đức 
Thích Thanh An (Tích Lan), Ñ¡ Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Hoa 
Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm (Pháp), Sư Cô Thích Nữ Giác 
Anh (Uc Châu), Cư Sĩ Hạnh Cơ (Canada), v.v... 

b) Ban truyền bá giáo lý: 

Cố vẫn: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan 

Trưởng ban: H.T Thích Thái Siêu 

Phó ban: HT. Thích Bổn Đạt (Canada) 

Phó ban: HT. Thích Trường Sanh (Úc châu) 

Phó ban: HT. Thích Tâm Huệ (Âu châu) 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 269 


Phó ban: TT. Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ) 
Thư Ký: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn (Đức) 


Ban viên: HT. Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT. Thích Hoằng Khai 
(Na Uy), TT. Thích Giác Tín (Úc châu), TT. Thích Thiện Long (Hoa 
Kỳ), TT. Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), TT. Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), 
TT. Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), Sư cô Thích Thông Niệm (Cana- 
da), Sư cô Thích Tịnh Nghiêm (Hoa Kỳ)... cùng chư Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp 
(sẽ cung thỉnh tham gia theo nhu cầu hoằng pháp của từng châu 
lục, quốc gia), v.v... 


c) Ban Báo Chí và Xuất bản: 

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc Châu) 

Phó Ban: TT Thích Hạnh Tuệ, Cư Sĩ Tâm Quang - Vĩnh 
Hảo (Hoa Kỳ) 

Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ (Hoa Kỳ) 


Ban viên: Cư Sĩ Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ), Cs. 
Quảng Tường - Lưu Tường Quang, Cs. Nguyên Đạo Văn Công 
Tuấn (Đức), Cs. Nguyên Trí - Nguyễn Hòa (Đức), Cs. Quảng Trà - 
Nguyễn Thanh Huy, Cs. Quảng Anh - Lê Ngọc Hân (Úc), Cs. Thanh 
Phi - Nguyễn Ngọc Yến (Úc châu), v.v... 

d) Ban bảo trợ: 

Cố Vẫn: TT. Thích Trường Phước (Canada) 

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada) 

Phó Ban Úc Châu: Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu) 

Phó Ban Âu Châu: Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp), Ni 
Trưởng Thích Nữ Diệu Phước (Đức) 


270 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Phó Ban Châu Mỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ), TT. 
Thích Thường Tịnh (Hoa Kỳ) 


Phụ tá: ĐĐ. Thích Thông Giới (Canada), Sư Cô Thích Nữ Thông 
Tỉnh (Canada) 


Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang (Canada) 
Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada). 


(Ký tên (thành lập): Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ. PL 2564, 
năm Tân Sửu ngày 10 tháng 05 năm 2021.) 


H. Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (Đại Tạng 
Kinh Việt Nam): 


Thành phần nhân sự: 


Một số nhân sự của HĐHP đã có, thêm một số Tăng Ni, cư sĩ có 
khả năng đã được cung thỉnh tham gia Hội đồng Phiên dịch Tam 
Tạng Lâm Thời dưới sự cố vấn của Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
và Chủ tịch Hội đồng là HT Thích Tuệ Sỹ. 


Chúng ta đã thấy và nghe nỗi niềm thao thức về tiền đồ Đạo 
Pháp, cũng như hạnh nguyện dẫn thân phụng sự công trình 
phiên dịch Đại Tạng Việt Nam mà HT Chủ tịch đã tha thiết gửi 
gẫm, nhắn nhủ đến Tăng Ni trẻ như trong một bức Tâm thư; thiết 
tưởng chúng ta cũng nên nghe lại: (trích) 


“Hy vọng mong manh là một số ít các Thầy Cô trẻ, những 
vị chưa bị mê hoặc bởi các giá trị thế tục, chưa bị ô nhiễm 
bởi địa vị vinh quang được thế quyền phong tặng; những 
vị mà sơ tâm xuất gia chưa biến thành đồng ruộng hoang 
hóa, tạm đủ để gọi là ruộng phước cho nhiều người; 
những vị ấy sẽ bằng nghị lực tỉnh tấn, tự ý thức sứ mệnh 
của người xuất gia, cùng một thầy học, cùng hòa hiệp như 
nước với sữa, kế thừa những gì Thầy Tổ tâm nguyện mà 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 271 


chưa hoàn thành, giữ sáng ngọn đuốc Chánh Pháp trong 
đêm trường sinh tử tối tăm, giữ sáng và thắp sáng ngọn 
đuốc bao dung, nhân ái để trao truyền cho các thế hệ tiếp 
nối. Vì sự thanh bình phúc lạc của dân tộc, vì sự hạnh phúc 
an lạc của nhiều người, của muôn sinh.” (hết trích) 


Từ những ân tình thiết thực, tâm nguyện chân thành, phụng 
hiến của HT Tuệ Sỹ mà toàn thể thành viên của hai Hội đồng 
Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch đã cật lực làm việc bằng 
khả năng của mình, đã liên tục liên lạc, trao đổi, thỉnh ý nhau để 
cho công việc được thành tựu tốt đẹp như hiệnnay. Chúng ta hãy 
nhìn lướt qua chặng đường thời gian hơn 6 tháng qua mà thấy 
được sự thành tựu sơ bộ, để hôm nay chúng ta có thể có mặt nơi 
đây. Từ trên Giáo sư Cố vấn Trí Siêu, HT. Chủ Tịch Tuệ Sỹ, có thể 
nói tuổi đã già sức đã yếu cộng thêm bệnh hoạn, nhưng cứ mãi 
miệt mài, trì chí, như là lời sám nguyện: “Con dốc lòng vì Đạo hy 
sinh” Quả thật như vậy, để có được thành quả sơ bộ của ngày 
hôm nay. HT. Chánh Thư Ký Thích Như Điển, gánh trọng trách 
điều họp hai Hội Đồng làm việc nhịp nhàng, gửi văn thư đi, nhận 
văn thư đến, như là con thoi hai đầu nhuần nhuyễn, đây chính là 
tánh đức Từ Bi, hay là Tâm nguyện phụng hành để cho Phật Pháp 
được trường lưu, hay gần hơn là Phật sự của hai Hội Đồng được 
hanh thông thành tựu viên mãn. 


Song song với sự cần mẫn tỉnh chuyên, đóng góp bằng tấm 
lòng chân thành trong việc phiên dịch Đại Tạng trong nước có 
H.T. Thích Thái Hòa, Phó Thư ký quốc nội, HT. Thích Đức Thắng. 
TT. Thích Nguyên Hiền, T.T. Thích Nhuận Châu, ĐĐ. Thích Nhuận 
Thịnh, Cư Sĩ Đạo Sinh Phan Minh Trị, ... Ngoài nước có HT. Thích 
Đỗng Tuyên (viên tịch) và Cư Sĩ Trí Việt - Đỗ Quốc Bảo. 


Uỷ ban chứng nghĩa chuyết văn: trong nước có Đại đức Thích 
Nhuận Thịnh, Cư Sĩ Đạo Sinh Phan Minh Trị; ở hải ngoại có 
H.T. Thích Thiện Quang (Canada). T.T. Thích Nguyên Tạng (Úc), 


272 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang & Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh 
Hảo (Hoa Kỳ). 


Chúng ta phóng tầm nhìn qua các Ban thì thấy thành tựu sơ 
bộ, nhưng đáng kể, ấy là nền tảng, được trù bị ngang qua các 
quốc gia, châu lục đều có hiện diện và đóng góp tích cực qua 4 
Ban: Trước tác & Phiên dịch, Truyền Bá Giáo Lý, Báo Chí & Xuất 
Bản và Bảo Trợ. 


Song song đó là công trình đào tạo nhân sự, có nghĩa là tô 
bồi thêm kiến thức Phật học để đầu tư cho sự phiên dịch Đại 
Tạng mai sau, lớp Phạn ngữ sơ cấp của Tiến Sĩ Đỗ Quốc Bảo đang 
hướng dẫn Chư Tăng Ni và Phật tử trẻ đã diễn ra một cách tốt 
đẹp. Giáo sư nói trong buổi họp Trực tuyến của lớp Phạn văn 
sơ cấp 2021 - 2022: “Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã 
nhận được hơn 100 điện thư hỏi chỉ tiết về khóa học, để rồi cuối 
cùng có trên 60 vị đăng ký học... 60 học viên này được phân 
thành 6 lớp với thời gian học được phân chia từ thứ hai đến thứ 
năm.... Như vậy, chúng ta thấy sự tích cực giảng dạy của Tiến sĩ 
Đỗ Quốc Bảo cũng như sự nỗ lực học tập của chư Tăng Ni và Cư 
sĩ, cho phép chúng ta hy vọng một tương lai gần, lớp học Phạn 
ngữ này sẽ cung ứng một thế hệ nhân sự có khả năng về ngôn 
ngữ để sưu tra, khảo nghiệm cho công trình phiên dịch Đại tạng, 
mà HT. Chủ tịch đã hết lòng quan tâm, sách tấn khích lệ. Hòa 
thượng từng nói “vấn đề phiên dịch ngày nay không thể không 
biết tiếng Phạn, nếu không biết tiếng Phạn chắc chắn không thể 
dịch đúng được...”. 


II. Hoạt động của Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 
(Vietnam Tripitaka Foundation): 


Cho đến hôm nay, chúng ta đã in được Thanh Văn Tạng gồm: 


1. Kinh Bộ: 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 273 


s - Kinh Trường A-hàm (2 quyển) + 1 Tổng Lục, 

s Kinh Trung A-hàm (4 quyển) + 1 Tổng Lục, 

» - Kinh Tạp A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục, 

» Kinh Tăng Nhất A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục. 
2. Luật Bộ: 

» - Luật Tứ Phần (4 quyển) + 1 Tổng Lục, 


s - Luật Tứ Phần Giới Bổn - Yết-ma - Bách Nhất Yết-ma - Căn 
bản thuyết Nhất thiết hữu bộ Tì-ngại-da sự; 


3. Luận Bộ: 
»  A-f}-đqt-ma Câu-xá Luận (3 quyển), 
»® - A-f-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận, 
» - A-f}-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận, 
4. Tạp Bộ: 
»® - Lục Độ Tập Kinh, 
s - Kinh Hiền Ngu 
Song song vào đó, các Ban Bộ của Hội Đồng Hoằng Pháp đã 


thực hiện được một số những thành quả đáng kể (dựa theo báo 
cáo của các Ban) như sau: 


1. Ban Báo Chí Xuất Bản: 

a) Sách đã xuất bản: 

Ban Báo Chí & Xuất Bản đã tận tâm đọc lại bản ïn, dàn trang, thiết 
kế bìa và xuất bản các đầu sách sau đây trong vòng một năm qua: 


1. Pháp Diệt Tránh - Thích Nguyên Chứng (Thích Tuệ Sỹ); 
(tháng 7/2021) 


274 s 


ỡ. 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Yết Ma Yếu Chỉ - Thích Trí Thủ, Thích Nguyên Chứng; 
(tháng 8/2021) 


Phật Lý Căn Bản - Thích Đức Thắng; (tháng 8/ 2021) 
Tổng Quan Về Nghiệp - Tuệ Sỹ; (tháng 9/2021) 


Thiền Định Phật Giáo | Khởi Nguyên Và Ảnh Hưởng - Tuệ 
Sỹ; (tháng 1/2022) 


Đại Đường Tây Vực Ký - Thích Như Điển & Nguyễn Minh 
Tiến dịch (tháng 1. 2022) 


Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển PG Nguyên Thủy - 
Thích Nguyên Siêu (tháng 5.2022) 


Kỷ Yếu Đại Hội Hoằng Pháp (tháng 5.2022) 


b) Trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp https://hoangphap.org 


Hoạt động chính thức ngày 02 tháng 06 năm 2021. Số 
lượng bài đăng đến hiện nay là 843 bài. 


Lượt truy cập 126,572 (tính đến ngày 15.07.22) 


Lượt truy cập hằng ngày, bình thường 260 lượt, có lúc 
lên tới 870 lượt. Hiện có 33,150 users và 33,630 new 
users khắp nơi trên thế giới. 


2. Ban Truyền Bá Giáo Lý: 


Dưới sự cố vẫn và điều hành của HT: Thích Đỗng Tuyên, Trưởng 
Ban, đã điều hợp tổ chức được các Chương trình Tu học Online 
hàng tháng thành công, tốt đẹp. 


* Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo của HT. Thích 
Đỗng Tuyên (nay đã khuyết tịch) và Phó Ban là TT. Thích Thiện 
Duyên đã lập Zoom Phật Pháp, có tên là Bụt Đà Hạnh, hướng dẫn 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 275 


tu tập online liên tục từ tháng 01/22 đến tháng nay Các khóa tu 
tập vẫn tiến hành đều đặn trong thời gian tới. 


* Ban Truyền Bá Giáo Lý Âu châu dưới sự chỉ đạo của HT. Thích 
Tâm Huệ và điều hợp của TT. Thích Hạnh Tấn đã tổ chức các 
Khóa tu tập Online liên tục từ tháng 01.2022 đến tháng 7.2022 
và đang tiếp tục cho các tháng sắp tới. 

Các Ban TBGL đang nghiên cứu mở rộng chương trình học 
Phật Online đến thính giả và Phật tử người bản xứ; và điều này 
rất cần sự tham gia của chư vị Tăng Ni trẻ có trình độ Phật Pháp 
lẫn ngoại ngữ mới có thể thực hiện hoàn mỹ cho chương trình. 


Ban Truyền Bá Giáo Lý nay đã cung thỉnh HT. Thích Nguy- 
ên Siêu thay thế HT. Thích Đỗng Tuyên (khuyết tịch tháng 
03.2022) làm Trưởng Ban. 


3. Tổng kết thành quả một năm qua của Ban Bảo Trợ 
» - Từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 07 năm 2022: 
° - Tiền Canada tổng thu: 177,657 CAD 
se - Tiền Mỹ: 47,270 USD 
» _ Tiền Úc: $7,000 đô AUD 
» - Tiền Âu Châu: 48,700 EUR 


Tịnh tài cúng dường của thập phương đã được Ban Bảo Trợ 
đã cung ứng cho tất cả các chi phí sinh hoạt của các Ban thuộc 
Hội Đồng Hoằng Pháp, nhất là Ban Báo Chí & Xuất Bản: đã xuất 
bản 8 tác phẩm Phật học; trang trải kinh phí hàng tháng cho việc 
quản trị và điều hành website Hoằng Pháp cũng như các hoạt 
động chuyên môn của ban kỹ thuật, ấn hành. 


Ngoài ra, cần ghi nhận thành quả đặc biệt từ chư tôn đức Tăng 
Ni thuộc GHPGVNTN Âu châu đã tận tâm ủng hộ, cúng dường để 


276 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


hình thành lớp học Phạn ngữ, do Tiến sĩ Trí Việt Đỗ Quốc Bảo 
giảng dạy, khai giảng ngày 13.9.2021 với trên 60 học viên Tăng 
Ni và Cư sĩ tham dự. Đứng trên danh nghĩa Ban Bảo Trợ Hoằng 
Pháp Âu Châu, lớp chuyên khoa Phạn ngữ này được kỳ vọng sẽ 
cung ứng một số dịch giả tiếng Phạn cho Hội Đồng Phiên Dịch 
Tam Tạng Kinh tương lai. 


Từ những thành quả sơ bộ được nêu trên, để tiến hành in ấn 
Đại Tạng Kinh mà HĐHP đã tích cực làm việc không ngừng. 


Để có được nguồn tịnh tài cung ứng cho việc ấn hành, đồng 
thời đủ tư cách pháp lý quốc tế, HĐHP đã thành lập chính thức 
Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam (Vietnam TripitaRa Founda- 
tion) đăng ký tại tòa án Hoa Kỳ, và đã tiến hành mở trương mục 
ngân hàng. Hội Trưởng HT Thích Nguyên Siêu, Thư Ký: T'T Thích 
Hạnh Tuệ. Thủ Quỹ: Cư Sĩ Tâm Quang- Vĩnh Hảo. Các tự viện, 
Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử đã phát tâm ủng hộ và chuyển ngân trực 
tiếp vào trương mục và cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo (thủ quỹ) đã 
làm việc tốt trong công tác quản lý này. Hội Ấn Hành Đại Tạng 
Kinh Việt Nam cũng đã xuất quỹ để trang trải các ấn phí, cước phí 
xuất bản, upload 29 bộ Kinh-Luật-Luận thuộc Thanh Văn Tạng 
lên mạng toàn cầu Amazon trước Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ 
Bộ hôm nay. 


Song song đó, Ban Ấn Hành ĐTKVN với vị Trưởng ban: TT 
Thích Hạnh Viên, Phó ban Cư Sĩ Nguyên Đạo- Văn Công Tuấn; 
đặc trách phát hành: Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm; đặc trách ấn 
loát: Cư Sĩ Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ và Cư Sĩ Nhuận 
Pháp - Trần Nguyễn Nhị Lâm; đặc trách kỹ thuật: Cư Sĩ Quảng 
Pháp- Trần Minh Triết và Cư Sĩ Quảng Hạnh Tuệ - Nguyễn Lê 
Trung Hiếu... đã và đang nỗ lực với khả năng và thời giờ để Đại 
tạng được in ấn đạt chất lượng cao ở các nhà in chuyên dụng 
quốc tế, ngang tầm với các tác phẩm nghiên cứu hàn lâm thế 
giới. Trong khi chờ đợi hợp đồng in ấn với nhà in chuyên dụng, 


Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - Tạng Thanh Văn s 277 


có phần chậm trễ do ảnh hưởng đại dịch Covid và chiến tranh, 
Ban Ấn Hành ĐTKVN đã cho xuất bản nhanh hình thức “Print- 
on-Demand“ trên mạng toàn cầu Amazon để đáp ứng ngay nhu 
cầu nghiên cứu hay học hỏi cho các đơn vị, cá nhân muốn đặt 
nhanh Kinh sách từng cuốn riêng biệt, hay phòng khi các Kinh 
sách cúng dường đã phân phối hết. 


*xx*x* 


Bản đúc kết trong thời gian làm việc này của Hai Hội Đồng, 
ngang qua các lĩnh vực: 


Thứ nhất: Nhân sự của các Ban tích cực phụng hành Phật sự 
nghiêm chỉnh. 


Thứ hai: Điều hành công việc trôi chảy hữu hiệu 


Thứ ba: Tâm thành làm việc của 2 Hội Đồng tương kính, 
tương thuận. 


Thứ tư: Phát tâm cúng dường tịnh tài của chư vị hảo tâm hộ 
pháp thu hoạch kết quả tốt. 


Thứ năm: Phát tâm ấn Đại Tạng Kinh cho người thỉnh nghiên 
cứu, thọ trì. 


Thứ sáu: Đền ơn lịch Đại Tổ Sư, các bậc kỳ túc. 


Cuối cùng, cho phép chúng tôi được trích lời nói của Thầy Trí 
Siêu Lê Mạnh Thát làm kết từ cho bài đúc kết này: “Dịch Đại Tạng 
Kinh phải mang tính Hàn lâm quốc tế... chúng ta phải bám sát 
vào chữ Hán để dịch thành Đại Tạng kinh Phật Giáo Việt Nam. 
Chúng ta phải nhớ ơn các bậc Tôn túc, lịch Đại Tổ Sư để tiếp tục 
dịch Đại Tạng Kinh P.G.V.N., vì “Con hơn cha là nhà có phúc” 


Trân trọng kính đảnh lễ chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni, quý học giả, giáo sư, thiện hữu trí thức Phật tử. 


278 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Kính chúc quý ngài và toàn thể liệt quý vị luôn khỏe mạnh, an lạc 
trong cuộc sống. 


San Diego, ngày 16, tháng 07 năm 2022 
Thích Nguyên Siêu 
Phó Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN 


Phó Thư Ký Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 


HÌNH ẢNH LỄ RA MẮT THÀNH TỰU SƠ BỘ 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


Chư Tôn Đức, Cư Sĩ Phật Tử, Nhân Sĩ Trí Thức 
thuyết trình, phát biểu cảm nhận 


HT Thích Tuệ Sỹ 


Cố Vấn Chỉ Đạo HĐHP, Chủ tịch HĐPDTTLT 


GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
Cố Vấn HĐPDTTLT 


KG Lạ 7) 


: ___`Xhharngem 
HT Thích Bảo Lạc 
Chứng Minh HĐDHP 


a0 


\éw, nào 1Ñ: 
¿ si a8P1-W 


HT Thích Như Điển 
Chánh Thư Ký HĐHP,HĐPDTTLT 


HT Thích Nguyên Siêu 
Phó Thư Ký HĐHP, HĐPDTTLT 


HT Thích Thái Hòa 
Phó Thư Ký HĐPDTTLT 


ku 


HT Thích Thích Thiện Quang TT Thích Nguyên Tạng 
UB Chứng Nghĩa, Chuyết Văn HĐPDTTLT Trưởng Ban BC-XB HĐHP 


GS Trí Việt Đỗ Quốc Bảo Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang 


FẰHANH VĂN 
FANG 


“4 +Ì 
Huynh Trưởng Quảng Giải Huynh Trưởng Tâm Thường Định 


VIỆT PHẬT ĐẠI TẠNG KINH 


SÔNG THU 


Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh 
Chúng đúc danh Tăng cộng hiệp thành 
Nung đúc anh tài dâng phụng hiến 


Truyền trì mạng mạch bậc hiền minh. 


Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc 
Nét bút chưa nhòa trong lặng thỉnh 
Thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm 


Hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh. 


Nam Mô A Di Đà Phật 
Sydney 12/6/2022 
Sông Thu 
(Thích Bảo Lạc) 


(xem thêm các bài xướng họa ở 


https://quangduc.com/a73647/viet-phat-dai-tang-kinh-tho- ) 


Phần II 


PHỤ LỤC 
CÁC VĂN KIỆN 
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH 
& 
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH 
TAM TẠNG LÂM THỜI 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
VIỆN TĂNG THỐNG 


HỘI NGHỊ TOÀN THỂ 


HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG 
(tổ chức vào các ngày 20, 21, 22. 10.1973) 


BIÊN BẢN 


Phiên họp thứ nhất, ngày 20.10.1973 
tại Đại học Vạn Hạnh. 


Thời gian: từ 16 giờ đến 21g30 ngày 20.10.1973 
Địa điểm: Phòng Hội Đồng, Lầu 2, Đại học Vạn Hạnh 
Thành phần tham dự: 

Hiện diện (12 vì): 


- Thượng tọa Trí Tịnh - Thượng tọa Minh Châu 
- Thượng tọa Quảng Độ - Thượng tọa Thiện Siêu 
- Thượng tọa Huyền Vi - Thượng tọa Trí Thành 
- Thượng tọa Huệ Hưng - Thượng tọa Thuyền Ấn 
- Thượng tọa Trí Nghiêm - Thượng tọa Thiền Tâm 
- Thượng tọa Thanh Từ - Thượng tọa Bửu Huệ 


Vắng mặt (6 vị): 


286 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


- Thượng tọa Trí Quang - Thượng tọa Nhật Liên 
- Thượng tọa Đức Nhuận - Thượng tọa Trung Quán 
- Thượng tọa Đức Tâm - Đại đức Tuệ Sỹ 


Chủ Tọa Đoàn: 
- Thượng tọa Trí Tịn - Thượng tọa Minh Châu 


- Thượng tọa Quảng Độ 
A. PHẦN KHAI MẠC 
1. Tuyên bố lý do: 


Mở đầu, Thượng tọa Trí Tịnh, Trưởng Ban Hội Đồng Phiên 
dịch mời quý Thượng tọa niệm hồng danh đức Thế Tôn, tiếp đó, 
Thượng tọa long trọng tuyên bố lý do triệu tập Hội nghị. 


Theo Thượng tọa ngay từ khi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 
được thành lập bởi quyết định của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương, Hội Đồng đã liên tiếp tổ chức nhiều phiên họp và hôm nay, 
Hội nghị được triệu tập là do những kết quả những phiên họp đó. 


Nhấn mạnh đến tính cách quan trọng của Hội Nghị, Thượng 
tọa nói tiếp rằng, vấn đề thành lập một Tam Tạng Việt ngữ là 
một vấn đề trọng đại và cấp thiết. Vì cho đến bây giờ, chúng ta 
vẫn chưa có được một Tam Tạng bằng tiếng Việt bên cạnh Tam 
Tạng của các quốc gia lân cận, mặc dù nền Phật giáo nước nhà 
không phải là có một lịch sử truyền bá ngắn hơn. Trước đây, tuy 
rằng vẫn có một số kinh điển được dịch ra tiếng Việt, chúng ta 
vẫn không thể gọi đó là Tam Tạng Việt ngữ được vì lẽ những bản 
dịch này, phần lớn, còn có quá nhiều sơ suất. Sự vắng mặt của 
Tam Tạng Việt ngữ bên cạnh các Tam Tạng Trung Hoa, Cao Miên, 
Cao Ly, Nhật Bản... như thế là một điều đáng buồn. Hơn nữa, với 
tình trạng hiện tại, khi mà chữ Hán không còn được thông dụng 
như trước đây thì sự có mặt của Tam tạng Việt ngữ lại càng mang 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 287 


một ý nghĩa quan trọng và cấp bách hơn trong vấn đề phổ biến 
giáo lý đức Phật. Ý thức tầm quan trọng đó, Hội nghị được triệu 
tập với mục đích bàn về những phương thức làm việc để cho 
Tam Tạng Việt ngữ chóng được hoàn thành. Thượng tọa đã thuật 
lại hoài bão phiên dịch kinh điển của mình và những khó khăn, 
những kinh nghiệm đã có trên đường thực hiện đại nguyện này. 
Thượng tọa ước mong quý Thượng tọa trong Hội Đồng sẽ hoan 
hỷ làm việc một cách tích cực để Tam Tạng Việt ngữ sớm được 
hoàn thành. 


2. Giới thiệu thành viên của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng. 


Tiếp đến, Thượng tọa Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký Hội Đồng, 
giới thiệu các thành viên của Hội Đồng Phiên dịch Tam Tạng. 
Theo Thượng tọa, cách đây mấy tháng, Hội Đồng Giáo Phẩm 
Trung ương đã quyết định thành lập Hội Đồng Phiên dịch Tam 
Tạng và thành viên của Hội đồng gồm 10 vị. Đó là quý Thượng 
tọa Trí Tịnh, Trí Quang, Minh Châu, Đức Nhuận, Bửu Huệ, Trí 
Thành, Quảng Độ, Nhật Liên, Thiện Siêu, Huyền Vi, trong đó, 
Thượng tọa Trí Tịnh làm Trưởng ban, Thượng tọa Minh Châu 
làm Phó Trưởng ban và Thượng tọa Quảng Độ làm Tổng Thư 
ký Hội Đồng. 

Trong phiên họp ngày 30.7.1973, Hội Đồng Phiên dịch Kinh 
điển đã quyết định cung thỉnh thêm quý TT Đức Tâm, Huệ Hưng, 
Thuyền Ấn, Trí Nghiêm, Trung Quán, Thiền Tâm, Thanh Từ và 
Đại đức Tuệ Sỹ gia nhập Hội Đồng. Như thế, tổng số thành viên 
của Hội Đồng Phiên dịch Tam Tạng là 18 vị. Buổi họp hôm nay có 
12 vị hiện diện và 6 vị vắng mặt. 


3. Sơ lược về thể thức làm việc: 


TT Minh Châu: Để xúc tiến công việc, chúng tôi đã nhờ 
Thư viện Đại học Vạn Hạnh, Phật khoa và chùa Già Lam. 


288 + 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Thư viện lo phần mục lục những kinh, luật, luận đã 
dịch, Thư viện Phật học được dành riêng cho quý 
Thượng tọa tham khảo hay phiên dịch tại chỗ. 


Phật khoa làm biên bản các buổi họp; và quý vị có thể 
đưa cho Phật khoa đánh máy những dịch phẩm đã 
dịch xong. 


Chùa Già Lam cử một số chú làm thị giả quý Thượng 
tọa tại phòng họp. 


Về vấn đề cư trú: Vị nào muốn nghỉ lại Vạn Hạnh hay 
cần xe cộ di chuyển, xin cho biết để tiện sắp đặt. 


Trong phiên họp trước, Hội Đồng dự định mời quý 
Thượng tọa hội họp trong 49 ngày, nay vì xét thấy có 
nhiều bất tiện nên thời gian họp được rút ngắn lại, và 
mỗi ngày chỉ họp từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Riêng 
ngày mai, chúng tôi đề nghị họp từ 8 giờ sáng đến 6 
giờ chiều. 


TT Thiện Siêu: Xin xác định rằng ở đây chúng ta chỉ bàn 
đến thể thức làm việc cho Hội nghị này. Vấn đề thể thức 
phiên dịch sẽ bàn sau. Hội đồng đồng ý. 


4. Bầu chủ tọa và thư ký 


Hội nghị đồng ý mời TT Trí Tịnh, Minh Châu, Quảng Độ luân 
phiên làm chủ tọa cho các buổi họp. 


B. PHẦN NGHỊ SỰ 


Trước khi đi vào phần chính, một số Thượng tọa yêu cầu sửa 
đổi chương trình nghị sự. Sau một hồi thảo luận, hội nghị chấp 
thuận chương trình nghị sự như sau: 


Chương trình nghị sự 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 289 


A. PHẦN KHAI MẠC 
1) Tuyên bố lý do 
2) Giới thiệu thành viên trong Hội đồng Phiên dịch 
3) Sơ lược về thể thức làm việc 
4) Bầu chủ tọa và thư ký 
B. PHẦN NGHỊ SỰ 
I) Duyệt xét và bổ túc mục lục kinh điển đã phiên dịch 
II) Soạn thảo thư mục kinh điển phải phiên dịch 
III) Tổ chức phiên dịch và thể thức phiên dịch 
IV) Các vấn đề linh tinh: 
1) Thời gian hội nghị 
2) Cách thức làm việc 
3) Đánh máy, ấn loát 
4) Xây cất trụ sở. Vấn đề tài chánh. 
I. Duyệt xét và bổ túc mục lục kinh điển đã phiên dịch 
Trước khi soạn thảo thư mục kinh điển phải phiên dịch, Hội 


nghị đọc và bổ túc thư mục những kinh điển đã được chuyển ra 
Việt ngữ do Ban tổ chức cung cấp. Hội nghị khuyến cáo. 


Với những bản dịch có giá trị: Nên duyệt lại trước khi chấp 
thuận đưa vào Tam Tạng Việt ngữ. 
Với những bản dịch thiếu giá trị: Phải dịch lại. 


TT Thuyền Ấn: Xin Hội nghị lưu ý về những bộ luật do 
Chư Tổ Việt Nam sáng tác. Có nên xếp những tác phẩm này 
vào Tam Tạng Việt Nam không? 


290 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Về điểm này, Đại hội biểu quyết là phải đưa vào đại tạng Việt nếu 
xét thấy tác phẩm có giá trị. 


II. Soạn thảo thư mục phải phiên dịch 


TT Minh Châu: Về thư mục Đại Tạng kinh, chúng tôi xin 
đại hội lưu ý Phật điển trên thế giới được phân ra làm hai 
tạng chính và Sanskrit và Pàii, và hai tạng dịch quan trọng 
nhất là Hán tạng và Tây Tạng tạng. 


Trong hoàn cảnh hiện đại, xin Hội nghị chú trọng hai 
tạng Pàli và Hán. Và như thế, khi dịch chúng ta sẽ chia ra 
làm hai ban: ban Pàli và ban Hán. Mục lục Pàli khỏi bàn vì 
quá rõ ràng. 

TT Trí Tịnh: Mục lục Pàli xin nhờ TT Minh Châu như Ngài 


đã nhận. Bây giờ xin chỉ bàn mục lục Hán tạng. 


TT Thuyền Ấn: Thế giới chia Phật điển thành Tiểu thừa 
tạng và Đại thừa tạng. Chúng ta có nên làm như thế không? 


TT Trí Tịnh: Không chia Đại, Tiểu thừa. Chúng ta nên 
theo lối xếp đặt của Hán tạng. 


- Hội nghị đồng ý. 

Đến đây, vì đã 19 giờ, ban Chủ tọa tuyên bố tạm nghỉ và phiên 
họp sẽ được tiếp tục vào đúng 20 giờ. 

(20 giờ: Họp tiếp) 


Hiện diện: Ngoài 12 vị đã ghi trên, còn có sự hiện diện của hai 
Thượng tọa Trí Quang và Đức Nhuận. 


TT Trí Tịnh: Để lập thư mục kinh điển phải phiên dịch, 
chúng tôi xin đọc mục lục Đại Tạng kinh điển. 


Hán tạng chia làm những bộ chính như sau: 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 291 


1.A Hàm Bộ 2. Bổn Duyên Bộ 
3. Bát Nhã Bộ 4. Pháp Hoa Bộ 

5. Hoa Nghiêm Bộ 6. Bảo Tích Bộ 

7. Niết Bàn bộ 8. Đại Tập Bộ 

9. Kinh Tập Bộ 10. Mật Giáo Bộ 
11. Luật Bộ 12. Thích Kinh Luận Bộ 
13. Tỳ Đàm Bộ 14. Trung Quán Bộ 
15. Du Già Bộ 16. Luận Tập Bộ 
17. Kinh Sớ Bộ 18. Luật Sớ Bộ 

19. Luận Sớ Bộ 20. Chư Tông Bộ 
21. Sử Truyện Bộ 22. Sự Vựng Bộ 
23. Mục Lục Bộ 24. Cổ Dật Bộ 


25. Nghi Tợ Bộ 
TT Trí Quang: Ở Hán tạng thường có nhiều bản dịch của 
cùng một bộ kinh. Gặp trường hợp này, nên dịch tất cả hay 
chỉ chọn bản hay nhất? 


TT Trí Tịnh: Có hai trường hợp: 


1) Những bản trùng dịch chỉ có một vài điểm sai biệt 
không quan trọng: dịch bản hay nhất. 
2) Những bản trùng dịch có quá nhiều điểm khác nhau: 


Bắt buộc phải dịch tất cả. 


TT Minh Châu: Chúng ta không có quyền chọn lựa. Phải 
dịch tất cả. Vì một bản dịch có thể dở với người này nhưng 
hay đối với nhiều người khác và ngược lại. 


292» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Trí Quang: Ý kiến của hai TT Minh Châu và Trí Tịnh 
đều hay và có lý riêng. Để dung hòa, tôi xin nhắc lại ý kiến 
của Lương Khải Siêu, một học giả đi trước chúng ta: 


Những bản Hán dịch có thể chia ra làm 3 loại chính: 


a. Tòng thư: Về loại này, có thể có một hai phẩm biệt dịch 
hay hơn trong tòng thư. 


b. Chuyên mỹ: Những dịch phẩm có giá trị lớn về văn chương. 

c. Định bản: Những bản dịch được phổ cập nhất và thường 
là được dịch đầu tiên. 

Tôi đề nghị dịch hết ba loại đó. Trường hợp phát tâm dịch 
hết những bản dịch là do bản nguyện riêng của từng người. 

TT Minh Châu: Như thế, về A Hàm chẳng hạn, chúng ta 
chỉ cần dịch: 

No 1 Trường A Hàm 

No 26 Trung A Hàm 

No 125 Tăng Nhất A Hàm 

No 15 Tạp A Hàm 

của Hán Tạng. 

TT Thiện Siêu: Nên dịch xong bộ này đến bộ khác hay dịch 
đồng thời mỗi nhóm một bộ theo khả năng riêng. 

Cách thứ nhất: 


Nhóm A dịch Trường A Hàm, nhóm B dịch Trung A Hàm, 
C Tạp A Hàm, D Tăng Nhất A Hàm, hay 


Cách thứ hai: 


Nhóm A dịch A Hàm, B Bát nhã, C Hoa Nghiêm...? 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 293 


TT Trí Tịnh: Vấn đề đó sẽ nói sau. Xin soạn thảo mục lục 
trước. Việc này có hai cái lợi: 
1. Nếu chúng ta làm chưa xong, đàn hậu tấn sẽ theo đó 
để làm tiếp. 
2. Dễ dàng hơn trong việc hoạch định chương trình và 
phương tiện ấn loát. 
Đại hội đồng ý. 
Sau một hồi thảo luận, Hội nghị quyết định soạn thảo ngay 
mục lục. Trước hết, Hội nghị bàn đến Bộ A Hàm. 
%= Về A Hàm Bộ 
Hội nghị đồng ý phải dịch trước những kinh điển sau: 
4 Tòng thư: 
1. Trường A Hàm của Phật đà Gia xá và Trúc Phật niệm. 
2. Trung A Hàm của Cù Đàm Tăng Già Đề Bà 
3. Tạp A Hàm của Cầu Na Bạt Đà La 
4. Tăng Nhất A Hàm của Cù Đàm Tăng Già Đề Bà. 
và bản dịch Tạp A Hàm (thất dịch). 
Về Bổn Duyên Bộ 


TT Trí Quang: a) Bốn Duyên Bộ gồm tất cả 67 kinh, 
không kể những bản biệt dịch, gồm 3 loại chính: 


b) Sự tích Phật, Bồ tát trong những tiền kiếp. 
c) Những bản trường ca 


Những mẩu chuyện đạo giải thích Pháp cú. 


294» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Đề nghị nên dịch trước những tác phẩm hay nhất của 
loại C€ (Pháp cú), trong đó ưu tiên nhất là các bộ sau: 


1. Pháp cú kinh, 2 quyển 
2. Xuất Diệu kinh, 30 quyển 
3. Pháp cú Thí dụ kinh, 4 quyển 
4. Pháp tập Yếu kinh, 4 quyển 
5. Bi Hoa Kinh, 10 quyển 
6. Phật Sở Hành Tán. 
Đại hội chấp thuận. 
Về Bát Nhã Bộ 
TT Trí Quang: Về Bát Nhã, nên dịch 3 bộ là đủ: 
1. Đại Bát Nhã, 500 quyển, Huyền Trang 
2. Ma Ha Bát Nhã, La Thập 
3. Kim Cang Bát Nhã, La Thập 


Một số Thượng tọa yêu cầu đọc tất cả các tên kinh của Bát Nhã 
Bộ để Hội nghị chọn thêm. Tuy nhiên, vì vấn đề khá phức tạp và 
nhất là đã quá khuya (21g30), Ban Chủ Tọa đề nghị quý Thượng 
tọa về nhà soạn trước mục lục để hôm sau công việc được tiến 
hành một cách nhanh chóng hơn. 


Ban Chủ Tọa mời quý Thượng tọa niệm Phật hồi hướng và kết 
thúc phiên họp thứ nhất. 


Phiên họp kết thúc đúng 21 giờ 30. 
Làm tại Saigon, ngày 20 tháng 10 năm 1973 
Người lập biên bản Chủ Tọa đoàn 


Thư ký đoàn 


HỘI NGHỊ 
TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG 


G.4--29) 


BIÊN BẢN 
Phiên họp thứ hai 


Thời gian: Từ 08 đến 11 giờ 30 ngày 21.10.1973 
Địa điểm: Phòng Hội Đồng, Lầu 2, Đại học Vạn Hạnh 
Thành phần tham dự: 

Hiện diện: 11 vị 


Thượng tọa Trí Tịnh, Minh Châu, Quảng Độ, Thiện Siêu, 
Thuyền Ấn, Trí Thành, Thanh Từ, Bửu Huệ, Thiền Tâm, Huệ 
Hưng, Trí Nghiêm. 


Vắng mặt: 7 vị 


Thượng tọa Trí Quang, Đức Nhuận, Huyền Vi, Nhật Liên, Trung 
Quán, TT Đức Tâm, ĐĐ Tuệ Sỹ. 


Chủ tọa đoàn: 


TT Trí Tịnh (Chánh), TT Minh Châu (Phó), TT Quảng Độ 
(Tổng Thư Ký) 

Sau khi niệm hồng danh đức Thế Tôn, Hội đồng bàn tiếp về 
mục lục những kinh điển phiên dịch. 


+ Về Bát Nhã Bộ 


296 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Thiện Siêu: Trình bày về những bộ kinh chính yếu 
của Bát Nhã Bộ. Đề nghị những kinh điển phải phiên 
dịch như sau: 

1. Đại Bát nhã: 500 quyển, Huyền Trang 

2. Tiểu phẩm Bát nhã, 10 quyển - La Thập 

3. Kim Cang Bát Nhã Ba La mật kinh, 1 quyển - La Thập 

4. Nhân vương hộ quốc Bát nhã Ba la mật kinh 

5. Phật thuyết nhân vương Bát nhã Ba la mật kinh 

Hội đồng đồng ý. 
Về Pháp Hoa Bộ 
Dịch 3 bản: 
1. Diệu pháp Liên hoa kinh, 7 quyển - Quật ba tất đa 
2. Chánh pháp Liên hoa kinh 
3. Đàm Ma Đà Gia Xá 
Về Hoa Nghiêm Bộ 
Dịch các bản: 
1. Hoa Nghiêm kinh, 80 quyển - Thức xoa Nan đà - Phẩm Phổ 
Hiền trong Tứ thập Hoa nghiêm của Ngài Bát nhã. 
2. Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở thuyết kinh, 1 quyển - Thực 
xoa Nan đà. 
3. Đại phương Quảng Tổng trì Bảo quang minh kinh, 5 quyển 
- Pháp Thiên. 
4. Tín lực Nhật ấn Pháp môn kinh, 5 quyển - Bản Ma lưu chỉ 


5. Đại phương Quảng Hoa nghiêm kinh tu từ phần, 1 quyển - 
Đề vân, Bát nhã. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 297 


6. Tối thắng vấn Bồ tát thập trụ trừ cấu - Trúc Phật Niệm. 

s%= Về Bảo Tích Bộ 

Dịch các bản: 

1. Đại bửu tích kinh, 120 quyển - Bồ đề Lưu Chí 

2. Phật thuyết vô lượng thọ Phật kinh, 2 quyển - Khương 
Tăng Khải. 

3. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh - Cương 
Lương Gia Xá. 

4. Phật thuyết A Di Đà Kinh - Cưu Ma La Thập 


5. Bạt Nhất Thế Nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ đà 
la ni, 1 quyển. 


+ Về Niết Bàn Bộ 
Các bản: 


1. Đại Bát Niết bàn kinh, 40 quyển - Đàm Vô Sấm và Hậu phần, 
2 quyển - Nhã Na Bạt đà la - Hội Minh. 


2. Đại bi kinh, 5 quyển - Na liên đề Da đà 
3. Ma ha Ma gia kinh - Đàm Cảnh 


4. Bồ tát tùng Đâu xuất Tiên giáng thần mẫu thai thuyết Quảng 
phổ kinh, 7 quyển - Trúc Phật Niệm. 


5. Trung ấn kinh, 2 quyển - Trúc Phật Niệm 

6. Liên Hoa diệu kinh - Na Liên đề Da xà 

7. Đại phương đẳng Vô tưởng kinh, 6 quyển - Đàm Vô Sấm 

8. Đại phần Vô thường kinh (cuốn 9) - Trúc Phật Niệm 

9, Phậtthùy Niết bàn Lược thuyết giáo giới kinh, 1 quyển La Thập. 
10. Phật Lâm NB ký pháp trụ kinh, 1 quyển - Huyền Trang 


298 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


11. Bát Nê hoàn hậu quán Lạc kinh - Trúc Phật Niệm 
12. Phật diệt độ hậu quan liệm táng tống kinh, 1 1quyển 


13. Ca Diếp Phó Phật Bát Niết bàn kinh, 1 quyển - Trúc 
Đàm Vô Lang. 


14. Phật Nhập NB Phật tính Kim cang lực sỹ ai luyến kinh, 1 
quyển - (Thất dịch) 


15. Phật thuyết đương lai biến kinh - Pháp Hộ 

16. Phật thuyết Pháp diệt tâm kinh (thất dịch). 

Về Đại Tâm Bộ 

Dịch các bản: 

1. Đại phương đẳng đại tập kinh, 6 quyển - Tăng Hựu tập 

2. Quán Hư không tạng Bồ tát kinh, 1 quyển - Đàm ma Mạt đa. 
3. Địa tạng Bồ tát bổn nguyện kinh, 2 quyển - Thực xoa Nan đà. 


4. Bách thiên tụng đại tập kinh Địa tạng Bồ Tát thỉnh vấn 
pháp thân tán, 1 quyển - Bất Không. 


5. Đại tạp thí dụ Vương kinh, 2 quyển - Xà na Quật đa 


TT Thiện Siêu: Xin Hội nghị dành phần mục lục còn lại 
cho văn phòng Hội đồng Phiên dịch để khỏi mất nhiều thì 
giờ. Bây giờ xin bàn về thể thức phiên dịch. 


Đề nghị này được Hội nghị hoàn toàn đồng ý. 
II. Tổ chức Phiên dịch và thể thức phiên dịch 
A. Tổ chức phiên dịch 


TT Thiện Siêu: Nên dịch lần lượt bộ này cho xong rồi đến 
bộ khác hay chia mỗi nhóm một bộ? 


TT Thanh Từ: Mỗi nhóm làm một bộ có lợi hơn: 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời » 299 


1. Nhờ khả năng riêng 
2. Văn pháp được liên tục hơn 
3. Khỏi bị phân tâm. 


TT Thiện Siêu: Đề nghị chia nhóm, mỗi nhóm ít nhất có 3 
vị. Ví dụ 1 vị đặc biệt về chữ Hán, 1 vị đặc biệt về Việt văn và 
1 về ý nghĩa. Ba vị sẽ bổ túc cho nhau về khả năng để cùng 
chung lo một bản dịch và như thế bản kinh có nhiều giá trị 
hơn. Đề nghị này được hoàn toàn đồng ý. 


Ba vị đó sẽ đọc, tham khảo và luận bàn với nhau trước 
khi dịch. Sau đó, 1 vị dịch, 2 vị kia tra cứu những nghi vấn 
có thể có về bản kinh được dịch để bổ túc. 


TT Trí Tịnh: Nền luân lưu để cả 3 vị đều có cầm bút dịch. 


TT Huệ Hưng, Thanh Từ: Nêu lên những trở ngại khi 
mà chỗ ở của ba vị đó quá xa nhau. 


TT Thiện Siêu: Khi lập ra Hội đồng này, chúng ta phải 
gặp nhau để làm việc, không dài thì ngắn hạn. 


TT Thuyền Ấn: Ai đứng tên ở bản dịch khi mà cả ba vị 
cùng dịch một tác phẩm? 


TT Thiện Siêu: Cả ba vị đồng đứng tên ở bản dịch, vì đều 
có công như nhau và chịu trách nhiệm như nhau trước Hội 
đồng và lịch sử. Sở dĩ có sự phân công trong nhóm 3 vị là 
vì không ai có khả năng bao trùm cả ba lãnh vực vừa nói. 


TT Trí Tịnh: Cả ba vị đều chịu trách nhiệm như nhau. 
Tuy nhiên, trên dịch phẩm chỉ đề tên người cầm bút dịch 
mà thôi. Ví dụ như trường hợp Ngài La Thập. Nếu muốn, 
hai vị kia có thể đề là phụ khảo. 


00 s 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Thiện Siêu: Không ai có uy tín và tài năng bao trùm 
như ngài La Thập. 


TT Minh Châu: Đề tên một vị hay cả ba vị có lợi riêng. Xin 
bàn kỹ vẫn đề này. 

TT Thanh Từ: Đề tên cả ba vị sẽ gây được một uy tín lớn 
hơn cho bản dịch. 


TT Trí Tịnh: Nên luân lưu trong việc dịch và đứng tên, Vị 
này dịch, hai vị kia phụ khảo. Để gây uy tín, đề nghị cả ba vị 
duyệt lại bản dịch thật kỹ trước khi cho in, và khi in sẽ đề là 
Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng xuất bản. Như thế ba vị đó 
đồng thời là Hội đồng kiểm duyệt. 

TT Quảng Độ: Ý kiến đó rất hay nhưng vẫn vấp phải trở 
ngại vì chỗ ở xa nhau. Đề nghị bầu ba vị có nhiều khả năng 
nhất ở Trung ương để thuần sắc bản dịch riêng của từng vị. 


TT Thiện Siêu: Ba vị ở Trung ương nhuận sắc bản dịch 
của từng nhóm, tức là của một vị dịch giả chính thức và hai 
vị phụ khảo. 


TT Trí Tịnh: Một bản dịch phải hội đủ hai vị phụ khảo và 
một dịch giả chính thức mới được ra Hội đồng, Hội đồng 
không xét những bản dịch cá nhân. 

TT Thiện Siêu: Vẫn đề phụ khảo sẽ có nhiều lợi ích: 

- Bổ túc cho nhau để làm việc hữu hiệu hơn 

- Gây tỉnh thần hòa hợp 

- Tránh được tính tự tôn 


- Gánh vác giúp rất nhiều cho Ban Kiểm duyệt (hay 
nhuận sắc). 


Sau một hồi thảo luận, Đại hội đồng ý các điểm sau: 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 301 


1)Vấn đề tham khảo: Hội đồng khuyến cáo dịch giả nên có hai 
vị tham khảo (dùng chữ tham khảo thay cho phụ khảo). Lưu ý đây 
chỉ là một khuyến cáo chứ không bắt buộc như một nguyên tắc. 


2) Nên chia từng nhóm (mỗi nhóm ba vị) để giúp đỡ nhau làm 
việc. Vấn đề đề tên một vị hay cả 3 vị trên dịch phẩm tùy thuộc 
sở thích của ba vị đó. 


3) Trường hợp dịch một bộ kinh dài, nhóm nên gởi trước cho 
Hội đồng bản dịch những cuốn đầu để nhận được lời khuyến 
cáo là có nên dịch tiếp hay không (để tránh trường hợp dịch sai 
nhiều quá, mất công). 


4) Trường hợp những bản dịch riêng của một cá nhân nào đó 
(bất cứ là của ai), Hội đồng sẽ chấp thuận đưa vào Đại Tạng Việt 
Ngữ nếu Hội đồng xét thấy có giá trị. 

5) Lập một ban chuyên môn gồm ít nhất là ba (3) vị có khả 
năng vượt bực. Ban chuyên môn này sẽ thẩm định các dịch phẩm 
xem có thể đưa vào Tam Tạng được hay không? Như thế, ban này 
có phận sự gần giống như một ban kiểm duyệt. Tuy nhiên, vì có 
nhiều điểm tế nhị, vấn đề này cần bàn kỹ hơn (ví dụ: danh xưng, 
điều kiện, trách nhiệm...) trong phiên họp kế tiếp. 


Phiên họp kết thúc vào đúng 11 giờ 30 ngày 21.10.1973. 
Làm tại Saigon, ngày 21 tháng 10 năm 1973 
Thư ký đoàn Chủ tọa đoàn 


HỘI NGHỊ 
TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG 


Œ4##k) 


BIÊN BẢN 


Phiên họp thứ ba 


Thời gian: Từ 15 giờ đến 18 giờ 30 ngày 21.10.1973 

Địa điểm: Phòng Hội Đồng, Lầu 2, Đại học Vạn Hạnh 

Thành phần tham dự: 

Hiện diện: 11 vị 

Thượng tọa Trí Tịnh, Minh Châu, Quảng Độ, Thiện Siêu, 


Thuyền Ấn, Trí Nghiêm, Trí Thành, Thanh Từ, Thiền Tâm, Bửu 
Huệ, Huệ Hưng. 


Chủ tọa đoàn: 


TT Trí Tịnh (Chánh), TT Minh Châu (Phó), TT Quảng Độ 
(Tổng Thư Ký) 


Đề tài: Tiếp mục III: Tổ chức Phiên dịch và thể thức Phiên 


dịch, Phân nhiệm và phân ban. 


Phiên họp ngày hôm nay được tiếp tục lúc 15 giờ ngày 
21.10.1973 bàn về Hội đồng kiểm duyệt, Thể thức Phiên dịch, 
Phân nhiệm về Phân ban. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 303 


A. Hội đồng Kiểm duyệt 
TT Thiện Siêu: Đề nghị HĐKD có bổn phận thâu nhận 
mọi ý kiến của mọi người và các thành viên. Làm việc trong 
tỉnh thần trách nhiệm và uyển chuyển hầu tránh đụng 
chạm, nhất là trên mặt tâm lý. 


TT Minh Châu: Vấn đề kiểm duyệt từng câu từng chữ sẽ 
làm mất thời giờ và gây rất nhiều khó khăn. 

TT Quảng Độ: Nên kiểm duyệt tổng quát lời và ý. 

TT Thuyền Ấn: Đề nghị nên dành một số tài chánh nhằm 
cúng dường cho các vị trong HĐKD. 

TT Quảng Độ: Như thế, những vị dịch kinh cũng cần đến 
phương tiện tài chánh, không riêng gì các vị trong HĐKPD. 

TT Thiện Siêu: Vẫn đề ấy nên gác lại một bên bởi hầu hết 
những vị có mặt hôm nay, những vị nằm trong HĐ Phiên 


dịch, khi ngồi lại đây đều ao ước được phát tâm đúng hơn 
là vì lý do tài chánh. 


Kết luận: 


Đề nghị cúng dường tài chánh cho các vị trong HĐKD do TT 
Thuyền Ấn đưa ra đã không được Đại hội chấp thuận. TT Chủ 
Tịch cho rằng ngay từ bây giờ ngân quỹ không có, sẽ xét vẫn đề 
cúng dường khi Hội đồng có tài chánh. 


B. Thể thức Phiên dịch 
Việt Hóa và Thống Nhất Từ ngữ (ở dịch phẩm) 


TT Minh Châu và Thiện Siêu: Việt hóa bản văn dịch càng 
nhiều càng tốt. Có rất nhiều vấn nạn trong vấn đề thống 
nhất phiên dịch danh từ Hán Việt. Một số thuật ngữ dù 


quen thuộc đối với các vị dịch giả, song có thể quá xa lạ đối 
với độc giả quần chúng Phật tử. Ở đây, việc dịch trong hệ 
thống Hán tạng đều căn cứ theo phiên âm Hán ngữ đã có, 
không nên chèn vào danh từ PàIi (ví dụ: Hán tạng đã phiên 
âm A DI ĐÀ thì việc dịch nên để vậy, thay vì chuyển âm 
thành AMITA theo Đài). 


TT Quảng Độ: Cần thống nhất danh từ riêng trước đã. 


Kết luận: Đại hội chấp thuận nên lưu ý trong vấn đề chuyển 
ngữ những danh từ chuyên môn thế nào cho thống nhất. Trong 
năm đến, có thể giao trách nhiệm sắp xếp danh từ cho các sinh 
viên Cao Học Phật khoa, dưới sự hướng dẫn của các vị Giáo sư. 
Một số từ ngữ trọng yếu thường gặp phải, trong hiện tại, nếu gặp 
trường hợp không chuyển ngữ được, có thể để nguyên và thêm 
chú thích ở dưới. 

Số lượng dịch phẩm, BI KHẢO, TOÁT YẾU và BÀI TỰA cho 
mỗi dịch phẩm. 

TT Thiện Siêu: Đề nghị tối thiểu mỗi năm một vị phải 
dịch xong 50 trang đánh máy làm thành 3 bổn và nội cho 
Hội Đồng Phiên dịch tại Trung ương. 


TT Trí Tịnh: Xin tăng lên 100 trang. 
Kết luận: Đại hội chấp thuận tối thiểu là 100 trang đánh máy 


TT Thanh Từ: Có nên dành một toát yếu cho mỗi phần 
sau của bản kinh vừa dịch xong không? 


TT Trí Tịnh: Nên dành việc toát yếu cho phần Tục tạng, 
để khỏi trùng lặp. 

TT Thanh Từ: Dịch giả ở mỗi đầu bộ kinh, có nên có phần 
bi khảo và tựa đề giúp cho độc giả có một số khái niệm tổng 
quát về bản kinh đó? 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời ° 305 


TT Thiện Siêu: Phần bi khảo có lẽ cần. Song bài tựa ở mỗi 
đầu bộ kinh của dịch giả Việt cần không? Những bài tựa, 
ngay cả Hán tạng, cũng ít lắm. Vả lại vấn đề đòi hỏi nhiều 
công phu. Trong hiện tại, chúng ta không có đủ cơ hội. Xin 
Đại hội chú tâm nhiều đến vấn đề dịch chính văn trước đã. 


Kết luận: Đại hội đồng ý quan điểm của TT Thiện Siêu vừa 
trình bày. 


Phân nhiệm và Phân ban 


Một số vị Thượng tọa trong Hội đồng Phiên dịch nêu lên vấn 
đề nên chung nhau hoàn thành mỗi bộ hay dịch theo khả năng và 
sở thích của từng cá nhân hoặc nhóm. 


Đại hội chấp thuận nên dành ưu tiên cho việc hoàn thành trọn 
vẹn mỗi bộ trước đã, những vị nào có khả năng và phương tiện 
thì có thể làm thêm theo tự nguyện. 

Trong kỳ hội nghị đầu tiên này, chỉ mới phân nhiệm được 7 bộ 
thuộc Đại Tạng. 


1/- A Hàm Bộ: 


- Trường A Hàm, Tạp A Hàm: TT Thiện Siêu, TT Trí Thành, 
ĐĐ Tuệ Sỹ. 


- Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm: TT Thanh Từ, TT Bửu Huệ, 
TT Thiền Tâm. 


(Những bổn kinh dù trong 3 vị có 1 vị nằm trong thành phần 
lãnh trách nhiệm là dịch giả, những vị đó vẫn chịu trách nhiệm tái 
kiểm. Bởi lần này xem như cả 3 vị đồng trách nhiệm. Như thế, các 
vị này phải chịu trách nhiệm như nhau về những bộ kinh liên hệ 
đến phần mình (dù đã dịch rồi) để đưa vào Đại tạng Việt Nam). 


2/- Bổn duyên bộ: (chưa có vị nào nhận). 


306 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


3/- Bát Nhã bộ: 
- Đại Bát Nhã (600 cuốn): TT Trí Nghiêm 
- Kim Cang Bát Nhã - Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh: TT Trí Tịnh 


- Phật thuyết Nhơn vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. (2 cuốn, 
Cưu ma La thập dịch); Tiểu phẩm Bát nhã Ba la mật kinh (Cưu 
ma la thập dịch, 10 cuốn): TT Thuyền Ấn 


4/- Pháp Hoa Bộ: Trọn bộ Pháp Hoa: TT Trí Tịnh 
5/- Hoa Nghiêm bộ: 


- Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (81 cuốn): TT Trí Tịnh 
đã dịch. Xin nhận tái kiểm. 


6/-Bảo Tích bộ: 


- Đại Bảo Tích Kinh (120 cuốn); Phật Thuyết Vô Lượng Thọ 
Kinh (2 cuốn): TT Trí Tịnh 


- Bạt nhứt thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la 
ni (chú): TT Thiền Tâm. 


7/- Niết Bàn bộ: 
- Đại Niết bàn (42 cuốn): TT Trí Tịnh (dịch rồi) 
- Đại bi kinh: TT Huyền Vi 


- Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh; Phật Thuyết Phật Diệt 
Tâm Kinh: TT Huệ Hưng 


- Trung Ấm kinh: TT Thiền Tâm 
8/- Đại Tập bộ: 


- Đại phương đẳng đại tập kinh (Tăng Tựu tập hợp): TT Trí Tịnh 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời » 307 


- Quán hư không tạng Bồ tát kinh (Đàm Ma mật đa dịch): 
TT Thuyền Ấn 


Đến đây, Đại hội đồng ý giao phó việc làm tiếp phần mục lục 
kinh điển phải phiên dịch cho TT Trí Tịnh. 


Về thể thức nộp bản, bởi Hội đồng kiểm duyệt không ở gần 
nhau, Đại hội đồng ý nên nộp thành 3 bổn (đánh máy) cho HĐKD. 
Về HĐKD, TT Thiện Siêu đề nghị 3 vị thuộc thành phần Chủ tọa 
đoàn trong kỳ đại hội này (TT Trí Tịnh, TT Minh Châu, TT Quảng 
Độ) đảm nhận tạm với “ý nghĩa” chịu trách nhiệm mọi công việc 
điều hành gần giống như công việc của HĐKD. 


Sau khi thảo luận, đề nghị trên được chính 3 vị này đồng ý nhưng 
chỉ với danh nghĩa “Uỷ ban thường trực tại Trung ương” của Hội 
đồng phiên dịch, thay vì mang tên Hội đồng Kiểm duyệt. 


Bởi tính cách quan trọng và cấp thiết của HĐKD, có vị yêu cầu 
nên gấp rút thành lập HĐKD để dễ dàng cho việc tiến hành dịch 
và xuất bản. 


TT Trí Thành: Nên làm nhẹ công việc kiểm duyệt bằng 
cách chư vị “tham khảo” đọc trước, sửa chữa Việt ngữ cùng 
ý nghĩa, đồng chịu trách nhiệm trước HĐKD. Có như vậy, 
các vị trong HĐKD tại Trung ương sẽ đỡ tốn thì giờ hơn. 


Đại hội đồng ý sẽ bầu HĐKD bằng cách mời những vị có khả 
năng nhiều nhận lãnh nhiệm vụ đó trong một kỳ Đại hội rộng lớn 
hơn vào một dịp thuận tiện (chưa định ngày). 


- Thời hạn giao hoàn bản nộp “ủy ban thường trực” tại Trung 
ương phải thực hiện trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận nộp 
bản. Nếu gởi bằng bưu điện, thời hạn sẽ tính theo nhật ấn của 
bưu điện được đóng trên bì thư. 


308 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Về những bản kinh còn lại thuộc 8 bộ vừa nêu ở trên, Đại hội 
đồng ý cho văn phòng Hội đồng Phiên dịch tại trung ương sẽ gởi 
mục lục kinh và biên bản đến các vị nào vắng mặt trong buổi 
họp này để các vị ấy tùy nghi bổ túc phần của mình. Và để tránh 
sự trùng dịch, yêu cầu các vị ấy phải gởi danh sách những kinh 
mình định dịch để văn phòng tiện sắp xếp. 

Buổi họp kết thúc vào lúc 18 giờ ngày 21.10.1973. 

Làm tại Saigon, ngày 21 tháng 10 năm 1973 


Người lập biên bản Chủ tọa đoàn 


Thư ký đoàn 


HỘI NGHỊ 
TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG 


4-29) 


BIÊN BẢN 


Phiên họp thứ tư 


Thời gian: Từ 16 giờ đến 18 giờ 20 ngày 22.10.1973. 

Địa điểm: Chùa Vạn Đức, Thủ Đức 

Hiện diện: 

Thượng tọa Trí Tịnh, Minh Châu, Quảng Độ, Trí Nghiêm, Thiện 
Siêu, Huyền Vị, Trí Thành, Bửu Huệ, Thiền Tâm, Thuyền Ấn. 

Chủ tọa đoàn: 

Thượng tọa Trí Tịnh (Chánh), Thượng tọa Minh Châu (Phó), 
Thượng tọa Quảng Độ (Tổng Thư ký) 

IV. CÁC VẤN ĐỀ LINH TINH 


TT Trí Tịnh: Trước khi đi vào vấn đề linh tỉnh, xin quý 
Thượng tọa bổ túc các vấn đề đã được bàn thảo trong 
những phiên họp trước nếu có những điểm chưa hoàn hảo. 


TT Thiền Tâm: Xin đảm nhận thêm: 
- Sử truyện bộ 


- Tam bảo cảm ứng bộ 


đ10 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Bửu Huệ: Lãnh trách nhiệm dịch bộ Tăng Nhất A Hàm 
thay thế Thượng tọa Thanh Từ (TT Thanh Từ chuyển lại). 


s Mời thêm Pháp sư gia nhập Hội đồng 
TT Thuyền Ấn: Xin đề nghị mời thêm các vị bên Therava- 
da vào Hội đồng, đặc biệt là TT Hộ Giác. 


Hội đồng đồng ý nên có một danh sách Pháp sư bổ túc cho Hội 
đồng Phiên dịch. Những Pháp sư được mời theo tiêu chuẩn thiện 
chí và khả năng của họ. 


TT Huyền Vi: Đề nghị mời TT Trí Quảng 

TT Thuyền Ấn: TT Hoàn Quang 

Nhiều Thượng tọa: Đề nghị mời TT Đạo Quang 

TT Thiền Tâm, Bửu Huệ: Đề nghị mời TT Tắc Phước. 
Đại hội đồng ý mời TT Tắc Phước. 

TT Trí Tịnh: Về việc mời Thầy Trí Quảng, nên yêu cầu 


đương sự trình trước cho Hội đồng một tác phẩm đã 
dịch xong. 


TT Minh Châu: Xin ghi tên vị giới thiệu Pháp sư được 
mời. Vị này chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Hội đồng. 
Xin vị đó liên lạc trước xem người được mời đồng ý không? 

TT Thiện Siêu: Nên gởi những quy tắc của Hội đồng 
(dịch 100 trang một năm, thiện chí...) để xem họ có bằng 


lòng không? 


Đề nghị của Thượng tọa Minh Châu và Thiện Siêu được hoàn 


toàn đồng ý. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 311 


TT Minh Châu: Việc mời thêm Pháp sư ngoài Hội đồng 
hiện hữu (gồm 16 vị) xin phải hết sức tế nhị. Đề nghị của 
chúng tôi không nhằm hạn chế số thành viên của Hội đồng, 
song chỉ muốn nguyên tắc giới thiệu phải được cẩn thận khi 
thực hiện để tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. 

Đại hội đồng ý. 

TT Thuyền Ấn: Xin đề nghị Thầy Hộ Giác. 

Nhiều Thượng tọa: Thượng tọa có chịu trách nhiệm về 
việc giới thiệu không? 

TT Thuyền Ấn: Chúng tôi không quen biết với Thầy 
Hộ Giác. Tuy nhiên tôi biết là Ngài Pàli rất giỏi, học 
bên Nam Vang. 

TT Minh Châu: Vẫn đề Thầy Hộ Giác, xin để chúng tôi 
liên lạc trước. Chúng tôi biết Thầy Hộ Giác rất nhiều thiện 
chí, rất tha thiết với vấn đề phiên dịch kinh điển. 

TT Thiện Siêu: Vì cần phải liên lạc trước với Pháp sư mà 
chúng ta dự định mời, chúng tôi xin Hội đồng chỉ ghi lại ở 
đây danh sách những vị sẽ được mời. 


Để tránh mất thì giờ, xin bàn đến vấn đề nộp bản. Nộp 
từng phần hay nộp toàn bộ? 


s% Nộp bản 
TT Quảng Độ: Xin nộp từng phần như chúng ta đã bàn 
lần trước, tức là mỗi năm nộp 100 trang đánh máy. 
TT Trí Nghiêm: Nếu thế bộ tôi dịch phải 10 năm sau mới 
nộp hết được. 
TT Thuyền Ấn: Xin nộp mỗi lần 2 cuốn để Hội đồng Phiên 
dịch Trung ương xem trước. 


đ12» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Trí Nghiêm: SỐ trang phải nộp, xin tùy theo 
từng bộ kinh. 


TT Quảng Độ: Xin đồng ý với TT Trí Nghiêm. 
s* Kiểm duyệt 


TT Minh Châu: Chúng ta không làm công việc của kiểm 
duyệt. Chúng ta chỉ xem lại nhuận sắc bản dịch (và giao cho 
1 vị giỏi về văn...) 


TT Trí Nghiêm: Nếu thế, khi thấy có khuyết điểm, chúng 
ta có nên khuyến cáo không? 


TT Trí Tịnh: Nên khuyến cáo. 
TT Quảng Độ: Xin tóm tắt vấn đề nộp bản và kiểm duyệt: 
- Xin dịch sư giữ lại bản thảo (viết tay) của mình. 
- Gởi cho văn phòng Hội đồng 3 bản đánh máy. 
- Có thể gởi mỗi năm 1 lần hay nhiều lần, số lượng nhiều 
hay ít tùy dịch phẩm (nhưng tối thiểu là 100 trang mỗi năm). 
- Văn phòng nhận được những quyển đầu của một dịch 
phẩm dài, sẽ gởi lời khuyến cáo cho dịch sư (có nên tiếp tục 
không), sau khi xem lại. 
Đại hội đồng ý. 
s» Xuất bản, đánh máy 
TT Minh Châu: Từ hôm nay, nếu ai tiếp tục xuất bản 


những kinh đang dịch, Hội đồng có lo việc ấn loát cho họ 
sau khi đã xem lại không? 


TT Trí Tịnh: Chưa áp dụng được, vì phương tiện tài 
chánh. Xin tự lo việc xuất bản. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 313 


TT Thuyền Ấn: Xin lập một ban lo việc ấn loát. Ban này 
hoạt động dưới danh nghĩa Hội động Phiên dịch. 


TT Trí Tịnh, Quảng Độ: Hiện tại, chúng ta chưa có tài 
chánh, vẫn đề xin ghi nhận. 
Đến đây, nhiều Thượng tọa đưa ra vấn đề đánh máy các 


bản dịch. 


TT Thiện Siêu: Vấn đề đánh máy, Trung ương không làm 
được. Mỗi người viết một kiểu chữ, nhiều khi rất khó đọc, 
bởi vậy, thư ký ở Trung ương sẽ đánh sai. Đề nghị dịch sư 
nên tự lo đánh máy. 


TT Quảng Độ: Thiếu phương tiện tài chánh để thuê đánh 
máy, có thể nhờ Trung ương tài trợ không? 


TT Trí Tịnh: Trung ương chưa có tài chánh. 
TT Thuyền Ấn: Có thể nhờ giáo hội địa phương giúp đỡ. 


TT Trí Nghiêm: Tôi đã có nhờ Giáo hội địa phương. Tuy 
nhiên, nếu được Trung ương giúp thêm thì được danh 
chánh ngôn thuận hơn, và nhờ đó, Giáo hội địa phương sẽ 
giúp đỡ nhiều hơn. Chẳng hạn có thể dành riêng một thư 
ký phụ trách đánh máy cho Pháp sư dịch kinh. 


TT Thiện Siêu: Xin tự lo liệu theo phương cách 
riêng của mình. 


Nguyên tắc tự túc này được Đại hội đồng ý. 


TT Thiện Siêu: Về việc ẫn loát, xuất bản, xin đề nghị các 
phương thức sau: có hai trường hợp chính: 


1. Trung ương ấn loát 


314» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


2. Dịch giả hay địa phương xuất bản nhưng muốn mang 
danh nghĩa của HĐPDTTT. 

Cả hai trường hợp này đều phải tuân theo những nguyên 
tắc chung: 


1. Bản dịch phải được Hội đồng xem lại và chấp thuận. 

2. Phải tuân theo khuôn khổ đồng nhất do Trung ương đề ra. 
Đại hội đồng ý. 

TT Trí Nghiêm: Với danh nghĩa Hội đồng, chúng ta đề 


trên dịch phẩm thế nào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xuất 
bản hay Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng xuất bản? 


TT Thuyền Ấn: Đề Viện Tăng Thống xuất bản, bởi HĐPDTT 
trực thuộc Viện Tăng Thống. 


Nhiều Thượng tọa: Nên đề G.H.P.G.V.N.T.U, Viện Tăng 
Thống và dưới đề H.Đ.P.D.T.T xuất bản. 


Đại hội đồng ý. 
TT Trí Nghiêm: Xin quy định số lượng ấn hành và nộp 
bản. Một tác phẩm phải in tối thiểu mấy ngàn cuốn và nộp 
bao nhiêu cuốn cho Hội đồng? Còn nếu dịch sư muốn in 


nhiều hơn thì tùy khả năng của họ. Làm như thế để còn lưu 


trữ và tặng các cơ quan ngoại quốc. 


TT Minh Châu: - Dịch sư xuất bản: nộp cho Hội đồng 
100 bản. 

- Hội đồng xuất bản: tùy phương tiện tài chánh của Hội 
đồng và Hội đồng tùy nghỉ sử dụng. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 315 


TT Thiện Siêu: Tự túc ấn loát số lượng tùy tiện. Nếu 
trung ương muốn bao nhiêu bộ thì phải nộp và phải báo 


trước số lượng mà Trung ương cần để dịch giả tiện xếp đặt. 


TT Trí Nghiêm: Như vậy muốn in bao nhiêu cũng được. 


Nếu sau này có thiếu thì in lại. 


TT Trí Tịnh: Ngoài số lượng Trung ương có thể mua, 
dịch giả phải nộp cho Trung ương một số nào đó để lưu trữ. 


Đại hội chấp thuận ý kiến này và ấn định số lượng phải nộp 
là 10 bản. 


TT Minh Châu: Xin lưu ý Hội nghị là khi tái bản, chúng 
ta phải in theo lối offset (lối in lại tiện lợi nhất). Vì thế khi 
in lần đầu, quý Thượng tọa nên cho in thật cẩn thận. Ví dụ 


sách phải đẹp và rõ ràng. 


TT Thuyền Ấn: Xin lưu ý về bản quyền của dịch giả. Khi 
Trung ương muốn in lại một dịch phẩm, Trung ương phải 
trả tiền tác quyền. 

s% Ban Bảo trợ xuất bản và phát hành 


Nhiều Thượng tọa: Nên lập một Ban Bảo trợ cho việc xuất 
bản và phát hành kinh điển. 


TT Minh Châu: Có nhiều cá nhân Phật tử có thể đảm 
trách việc này được, xin lưu tâm. 


TT Quảng Độ: Nền có văn thư của Viện Tăng Thống kêu 
gọi Phật tử phát tâm cúng dường và chỉ thị các chùa, các tu 
viện đặt một thùng công đức để dành riêng cho việc xuất 


bản Tam tạng kinh điển. 


đi6 + 


Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Minh Châu: Kêu gọi Phật tử giúp đỡ, cúng dường hay 
đặt mua trước, sau đó lập danh sách những người có công 
đức ấn tống Tam tạng. 


TT Thiện Siêu: Phải lập một ban ấn hành Tam tạng. Phải 
có những người vận động tài chánh thật giỏi, ví dụ như 
Thầy Hải Tuệ hồi trước. 

TT Minh Châu: Rất nhiều Phật tử muốn phát tâm cúng 
dường kinh điển. Nếu chúng ta tổ chức thật đàng hoàng và 
làm việc thật đàng hoàng thì vấn đề sẽ không khó. 


TT Thuyền Ấn: Đề nghị Thượng tọa Huyền Vi làm Trưởng 
ban ấn hành Tam tạng. Với tư cách là Tổng vụ trưởng Hoằng 
Pháp, Ngài làm việc đó rất hợp tình hợp cảnh. 


Rất nhiều Thượng tọa đồng ý với TT Huyền Vi làm Trưởng 
ban ấn hành. Tuy nhiên vì còn bận nhiều Phật sự khác và 
nhất là vì cần phải dành thì giờ để phiên dịch nên TT Huyền 
Vi không thể đảm nhiệm được, Thượng tọa đề nghị nên mời 
những vị ở ngoài Hội đồng Phiên dịch. 


Đại hội đồng ý và sẽ bàn sau. 


TT Minh Châu: Kinh nghiệm cho thấy là chúng ta phải tự 
lo in cuốn đầu. Những cuốn sau có thể kêu gọi giúp đỡ dễ 
dàng hơn (có thể có những Phật tử lãnh in, xuất bản ủng hộ). 


Chúng ta có nên làm một lễ ra mắt hay không - để tự 
giới thiệu và như thế ban bảo trợ ấn hành tam tạng dễ 
thành hình hơn. 


TT Trí Tịnh: Nên ra mắt ở đâu cho hợp tình hợp cảnh khi 
mình chưa có trụ sở. 


TT Quảng Độ, Thuyền Ấn: Đề nghị ra mắt ở trụ sở tạm 
(Đại học Vạn Hạnh). 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 317 


TT Thiện Siêu: Nên tổ chức lễ ra mắt, đồng thời (cùng 
lúc) cho cả Hội đồng phiên dịch và ban ấn loát để phổ biến 
danh sách những người lo việc in kinh. Phải chọn một ngày 
nhất định để việc tổ chức chu đáo hơn. 

TT Trí Tịnh: Khi ra mắt, đề nghị triển lãm tất cả những 
bản thảo của Hội đồng Phiên dịch. 

Đề nghị của TT Thiện Siêu và Trí Tịnh được Hội đồng hoàn 
toàn đồng ý. 

TT Minh Châu: Nên chọn một ngày nào để làm lễ giới 
thiệu, xin đề nghị ngày rằm tháng 2 sang năm. 

TT Thiện Siêu: Nên tránh những ngày lễ, vì Phật tử cần 
đi làm lễ những ngày đó. Nên chọn một ngày Chủ nhật 
thuận tiện nhất. 

TT Trí Tịnh: Văn phòng sẽ chọn ngày và sẽ thông báo 
cho quý Thượng tọa sau. 

TT Quảng Độ: Khi nhận được thư, xin quý Thượng tọa 
về trung ương thật đầy đủ. Và nhớ mang tất cả các bản thảo 
mà quý Thượng tọa có. 

TT Bửu Huệ: Nên xây cất sơ sài trụ sở chính để giới thiệu. 
Nên trình bày đề án xây cất để Phật tử biết và đóng góp. 

TT Minh Châu: Cùng lúc, nên triển lãm tất cả kinh sách 
đã xuất bản tại Việt Nam, để Phật tử hiểu rõ tình hình điển 
tích Phật giáo nước nhà. 

TT Trí Tịnh: Đề nghị làm lễ giới thiệu ở chùa Ca Diếp, nơi 
mà Hội đồng sẽ làm trụ sở. 

Đại hội đồng ý đề nghị này. 


s* Hình thức của Đại tạng kinh 


đ]18 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


TT Trí Tịnh: Về khuôn khổ của Đại 
tạng kinh, xin đề nghị một khổ duy 
nhất cho mỗi tập. 


- Bề cao : 24cm 


- Bề dày : 3cm 


TT Thuyền Ấn: Gặp một bộ kinh 


3U có : ¬ liệt Hình cắt từ bản chính 
quá ngắn như Pháp cú mà phải in ;#a Biên bản, ghi khổ 


theo khổ đó thì chỉ có vài trang. Xin kinh 24x15,5 cm 
đề nghị hai khổ khác nhau. Khổ lớn 

để đưa vào tạng chính, khổ nhỏ hơn 

để dễ lưu hành. 


Sau khi thảo luận một hồi, Ban chủ tọa đúc kết khuôn khổ đã 
được Hội nghị đồng ý. 

Kinh điển phải in theo hai khổ: 

1/ Khổ chính thức: cao 24 cm; rộng 15,5 cm; bề dày linh động 
(giống Trung Bộ Kinh của Thượng tọa Minh Châu). 

2/ Khổ biệt hành: (Để phổ biến): cao 18,5cm; rộng 12,5 cm 


(giống Luật sa di và sa di ni của Thượng tọa Trí Quang). 


TT Thiện Siêu: Dịch phẩm được in theo lối biệt hành, dịch 
giả muốn in cả chữ Hán, Pàii... hay phiên âm cũng được. Khi 
được ïin vào tạng có in phiên âm và chữ Hán không? 


Hội nghị biểu quyết: 
Tam Tạng Việt ngữ chỉ in chữ Việt 


TT Quảng Độ: Về loại chữ, đề nghị loại dùng trong 
tạng Roman 12. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 319 


Hội nghị đồng ý 
TT Trí Tịnh: Giấy in tạng phải thật tốt để được lâu năm. 
Hội nghị đồng ý 
TT Thuyền Ấn: Bìa Tam Tạng nên dùng ba loại màu 
khác nhau. 
TT Trí Tịnh: Kinh màu vàng, luận màu xanh, luật màu nâu. 
TT Quảng Độ: Nên dùng loại bìa cứng, ngoài có áo. 
TT Thiện Siêu: Chỉ nên dùng một màu duy nhất cho kinh, 
luật, luận, luận sớ... 
Đại hội biểu quyết: 
1. Dùng một màu duy nhất: Bleu Marine (xanh nước biển) 
- Bìa cứng (riêng cho Đại tạng). 
- Trên bìa đề: 
a) Trên hết: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
b) Kế đó: Viện Tăng Thống. 
c) Ở giữa: Tên kinh. 
d) Dưới: Hội đồng phiên dịch Tam Tạng xuất bản. 
e) Dưới hết: Phật Lịch - Năm Dương Lịch 
£) Không đề tên tác giả ngoài bìa. 
- Trên gáy: tương tự nhưng viết tắt 
Lưu ý: Đơn giản, trang nghiêm. 
2. Biệt hành: Chỉ bắt buộc để danh nghĩa Giáo hội. 
3. Về tên dịch giả, phải đề giới phẩm mình đã thọ là Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di: 


320 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Ví dụ: Tỳ kheo Thích......... dịch 
Đai TH Hoaaseo 
Ưu bà tắc Tâm Ngộ dịch... 
Ấn tín của Hội đồng sẽ ấn định sau. 
s* Trụ sở 
Thượng tọa Chủ tọa trình bày về khoảng đất mà Hội đồng sẽ 
xây trụ sở. Khoảng đất này có diện tích 48.000 m°, cách quốc lộ 1 
200m và xa lộ Đại Hàn 150m. Trụ sở sẽ được xây theo hình chữ 
H, cao 3 tầng đối diện với một toà chữ H giống kích cỡ của tu 
viện. Mỗt nét của chữ H có bề dày 50m và rộng 15m. 


Hòa thượng Thiện Hòa đã hứa là sẽ khởi công sau khi xây 
xong tháp ở Huệ Nghiêm. Vấn đề hoàn thành trụ sở sớm hay 
muộn còn tùy thuộc phương tiện tài chính. Kinh phí dự trù lên 
đến 1 tỷ bạc Việt Nam. (1.000.000.000 $) cho việc xây cất, không 
kể trang bị. 


Trên cổng chính sẽ đề như sau: 
PHÁP BẢO VIỆN 
Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 
Chú ý: chỉ đề chữ Việt mà thôi. 
Đến đây, Ban Chủ toạ tuyên bố bế mạc Hội nghị, toàn thể Hội 
đồng Phiên dịch và buổi họp kết thúc vào đúng 18 giờ 20. 
Làm tại Thủ Đức, ngày 22 tháng 10 năm 1973 


Thư ký đoàn Chủ tọa đoàn 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
VIỆN TĂNG THỐNG 
Văn Phòng Viện Tăng Thống 


Phật lịch 2565 Số 11/VTT/VP 
Tuế thứ Tân Sửu; ngày 3 tháng 12 năm 2021 


THÔNG BẠCH 


v/v Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời 


Kể từ khi Bánh xe Chánh Pháp được vận chuyển lần đầu tiên 
tại Vườn Nai, từ đó giáo pháp từ bi và trí tuệ dần dần lan tỏa 
trong mọi tầng lớp xã hội, trong nhiều phương vực khác nhau, 
với nhiều sắc thái dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Để cho tất cả 
mọi giai tầng xã hội, từ thượng lưu trí thức cho đến những hạng 
bần cùng khốn khó, thất học, cũng bình đẳng thọ hưởng hương 
vị tịnh lạc giải thoát, Đức Thế Tôn đã khuyến khích, hãy để cho 
mọi người được nghe và tu học Chánh Pháp theo ngôn ngữ địa 
phương của chính mình. 


Sau ngày Đức Thích Tôn nhập diệt không lâu, 500 Thánh giả 
A-la-hán cũng vân tập về thành Vương Xá, kết tập Pháp và Luật 
mà Thế Tôn đã tuyên thuyết trong suốt 45 năm. Từ ngôn ngữ 
phương vực Ma-kiệt-đà, giáo pháp được truyền bá đến nhiều 
phương vực trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. 


Sau ngày Phật nhập Niết-bàn trên dưới sáu thế kỷ, giáo pháp 
được truyền dần về phía Đông, Việt Nam và Trung Quốc. Sự 
nghiệp hoằng hóa đầu tiên cũng chính là sự nghiệp phiên dịch 
Tam tạng Thánh giáo từ Phạn sang Hán. Văn tự Hán bấy giờ được 
xem là văn tự tiện lợi trong quan hệ giữa các dân tộc; cũng dùng 
chung một loại hình văn tự nhưng mỗi dân tộc đọc và hiểu theo 


322» Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


ngôn ngữ truyền thống của dân tộc mình. Chính vì vậy, từ Việt 
Nam, nơi mà từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, Phật giáo đã phát triển 
đến một trình độ nhất định với nhiều kinh điển được phiên dịch, 
nhiều tự viện được xây dựng, từ đất nước này Khương Tăng Hội 
đã mang Chánh Pháp vào Giang Tả dưới thời Ngô Tôn Quyền; 
Ngài được xem là một trong những vị đầu tiên du nhập Phật giáo 
vào Trung Quốc. 


Từ đó, trải qua trên 15 thế kỷ, Tam Tạng Thánh giáo lần lượt 
được phiên dịch, bao gồm đủ cả ba hệ giáo nghĩa chính thống: 
Thanh văn Tạng gọi chung cho Nguyên thủy và Bộ phái, Đại thừa 
Bồ tát tạng, và Mật tạng tức hệ Kim cang thừa Tây Tạng về sau. 
Lịch sử hình thành Tam tạng Thánh giáo qua hệ Hán văn là công 
trình cống hiến của nhiều dân tộc khác nhau: các Phạn tăng từ 
bản quốc Ấn Độ, nhiều vị khác từ các nước Tây Vực và Việt Nam. 


Thành quả trải qua trên 15 thế kỷ này cho đến những năm 
đầu của thế kỷ XX được tập đại thành bởi người Nhật dưới triều 
Thiên hoàng Đại Chánh năm thứ 12 (1922), được mệnh danh là 
Đại Chánh Tân tu Đại tạng kinh, 100 tập. Tập Đại thành Tam tạng 
Thánh giáo này ngày nay được xem là chuẩn mực hàn lâm cho 
các giới nghiên cứu và tu học Phật pháp. 


Việt Nam tuy đã trải qua trên dưới hai nghìn năm lịch sử 
truyền thừa, nhưng chưa có một bản dịch Tam tạng Thánh giáo 
bằng tiếng Việt phổ thông từ văn hệ Hán vốn là văn hệ chung cho 
các nước Phật giáo Đông Á như Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên 
và Nhật Bản. Nhưng Hán văn trong Tam tạng Thánh giáo thuộc 
loại Hán cổ, đặc biệt là Hán văn Phật giáo có nhiều điểm bất đồng 
với các Kinh thư Khổng và Lão. Vì vậy, ngày nay để phổ cập giáo 
nghĩa từ Đại tạng kinh, người Hoa cũng cần phiên dịch thành 
Hoa văn bạch thoại. Việt Nam, trước đây, trễ lắm cũng từ thời 
Trần, nhiều bản Kinh quan trọng cũng đã được dịch thành tiếng 
Việt phổ thông phổ biến dưới dạng chữ Nôm. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 323 


Kể từ thời Pháp thuộc, ký hiệu mẫu tự La-tinh thay thế chữ 
Nôm. Nhiều bản dịch cổ viết bằng chữ Nôm cũng cần chuyển 
thành ký tự La-tinh để phổ biến. 


Trong tình hình thay đổi hệ chữ viết, một bộ Đại tạng kinh 
được phiên dịch đầy đủ thành tiếng Việt phổ thông qua ký tự 
La-tinh cần được thực hiện, làm phương tiện cho bốn chúng đệ 
tử tham cứu để học tập và hành trì; đồng thời một bản dịch hội 
đủ tiêu chuẩn hàn lâm như được phổ biến trong nhiều ngôn ngữ 
khác nhau trên thế giới, giúp các bậc thức giả tìm thấy trong 
đó những giá trị đã góp phần hình thành truyền thống văn hóa 
Việt Nam, và cũng tìm thấy những giải pháp thích hợp điều hòa 
những mâu thuẫn xã hội, những biện pháp tích cực hỗ trợ phát 
triển giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội. 


Ý thức được giá trị tất yếu này, chư Tôn Trưởng lão trong 
Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, 
tháng 10 năm1973 đã quyết định lập Hội đồng Phiên dịch Tam 
tạng với các thành viên tiên khởi 10 vị, sau đó bổ sung thêm 8 vị. 


Trong các phiên họp của Hội đồng được tổ chức tại Viện Đại 
học Vạn Hạnh vào các ngày từ 20-22, tháng 10 năm 1973, quy 
định chỉ tiết các điều kiện thành viên, thể lệ phiên dịch và kiểm 
duyệt (chứng nghĩa và chuyết văn), phương tiện ấn hành và phổ 
biến; đồng thời cũng lập dự án xây dựng một cơ sở Pháp bảo 
viện làm cơ sở cho các hoạt động phiên dịch và nghiên cứu. Các 
chỉ tiết như đã được công bố và gởi đến các vị đại biểu cùng quan 
khách trong dịp Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất ngày 
27/11/2021 vừa qua. 


Hội nghị được thành lập và phân công dịch thuật sơ khởi, 
nhưng chỉ một năm sau mọi sự đều thay đổi. Từ đó cho đến nay, 
qua 50 năm đất nước hòa bình và thống nhất, nhưng chưa một 
công trình phiên dịch nào được phổ biến xứng đáng là thành 


324 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


quả mà Hội đồng Phiên dịch Tam tạng đã đề ra. Cho đến bây 
giờ trong 18 thành viên đầu tiên ấy, chư Trưởng lão đã lần lượt 
viên tịch chỉ còn lại 2 vị: Hòa thượng Trưởng lão Thích Thanh Từ 
trong tình trạng vô ngôn và Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. 


Để cho tâm nguyện của các bậc Sư Trưởng, chư vị Tôn túc đã 
một thời bằng trí tuệ và dũng lược, đã khéo léo dẫn đạo Phật giáo 
Việt Nam qua những giai đoạn cam go, đen tối nhất trong lịch sử 
truyền thừa; để cho ngọn đèn Chánh Pháp sáng ngời từ Tam tạng 
Thánh giáo được kế thừa liên tục cho đến suốt dòng lịch sử của 
Dân tộc và Đạo pháp; 


Thiểm tăng Tuệ Sỹ được ân đức Chư tôn Trưởng lão cho dự 
phần công quả; trong sứ mệnh được di chúc bởi đức Đệ Ngũ Tăng 
Thống Thích Quảng Độ, nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng trực thuộc Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện 
Tăng Thống GHPGVNTN; và đồng thời được sự nhất trí tán thành 
của Chư Tôn Đức đang hoằng hóa tại các châu lục, Việt Nam và 
Hải ngoại, căn cứ thành quả của Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp kỳ 
I, nay quyết định thành lập 

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG LÂM THỜI 
Cố vấn: Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
Chủ tịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ 
Chánh Thư ký: Hòa Thượng Thích Như Điển 
Phó Thư ký quốc nội: Hòa Thượng Thích Thái Hòa 
Phó Thư ký hải ngoại: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu 
Những thành viên khác sẽ được thỉnh mời sau. 
Liên lạc: 


Văn Phòng hải ngoại: Chùa Viên Giác, Hannover Đức quốc, 
Email: hdpdlt.vp@gmail.com. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời ° 325 


Văn Phòng quốc nội: Chùa Phật Ân, Long Thành tỉnh Đồng Nai. 


Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ 
là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi 
quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973. 


Hiện tại tuy với phương tiện truyền thông nhạy bén và các 
quan hệ quốc tế với các quốc gia Phật giáo được gắn bó, nhưng 
xét vì chưa có ai về công hạnh tu trì cũng như văn huệ và tư huệ 
khả dĩ sánh ngang với chư Tôn túc Trưởng lão, do đó chỉ có thể 
thành lập Hội đồng Lâm thời để kế thừa. Cho đến khi nào trình 
độ tu học được nâng cao, đủ để xác định tín tâm trong hàng bốn 
chúng đệ tử, bấy giờ một Hội đồng Phiên dịch Tam tạng chính 
thức sẽ được thành lập để hoàn tất, duy trì và phát huy những 
điều mà Thầy Tổ đã định hướng. 


Đây là phận sự chung của Chư Tôn Trưởng lão, Chư Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, của tất cả bốn 
chúng đệ tử, không chỉ riêng một tông môn, hệ phái riêng biệt 
nào. Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài 
nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức 
Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật 
pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng 
quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi 
những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất 
trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu 
truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi 
của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, 
Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa 
hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường 
cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo. 


326 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Cầu nguyện uy đức gia trì của lịch đại Tổ Sư cho sứ mệnh kế 
thừa được liên tục, cầu nguyện bản thệ của chư Sư Trưởng được 
kế thừa xứng đáng trong dòng lịch sử Dân tộc và Đạo pháp. 

Nay cẩn bạch, 
Khâm thừa di chúc 
Bỉnh pháp môn hạ, 

Thiện thệ tử Thích Tuệ Sỹ 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
VIỆN TĂNG THỐNG 
VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG 


PL: 2564 Số: 10/VTT/VP 


THÔNG BẠCH 


Kính gởi: 


Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm TrungƯơngGHPGVNTN 
tại các Châu lục; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng- 
già nhị bộ; cùng bốn chúng đệ tử, xuất gia và tại gia. 


Nhận xét rằng, 


Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử 
nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một 
không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, cách ly cả 
những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý 
trầm trọng trong nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn 
bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở thành con người bạo 
lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà 
phần lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy 
oán hận trong lòng, nhưng rồi trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự 
mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính mình, 
trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể 
tìm thấy trong những cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh 
không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động của tuổi trẻ. 
Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai 
nghìn năm kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc, khi mà tín đồ có thể liên 
hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của mình qua mạng truyền thông, 


328 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


không cần qua trung gian các giáo sĩ, trong các Thánh lễ phụng 
tự. Khi mà trẻ nhỏ, lên năm lên bảy, có thể biết rõ trên sao Hỏa có 
øì, lên tám lên mười, có thể biết rõ tuổi nào được tính là thế hệ X, 


x ` 2 


sẽ là thế hệ thế Alpha. Các nhà kinh tế học, các chủ doanh nghiệp 
sản xuất, đang nghiên cứu sản phẩm nào thích hợp cho thế hệ 
này, thế hệ kia, hiện tại và tương lai. 


Trong một bối cảnh xã hội có thể diễn ra, tám muôn bốn nghìn 
pháp uẩn mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cần được diễn giải như 
thế nào, bằng các phương tiện và kỹ thuật hiện đại như thế nào, 
để các thế hệ tương lai có thể tiếp thu và hành trì một cách có 
hiệu quả, vì lợi ích và an lạc của các cộng đồng dân tộc, trong một 
thế giới hòa bình, bao dung và nhân ái. 


Với sứ mạng hoằng dương Chánh pháp, Chư tôn Trưởng lão 
lãnh đạo GHPGVNTN tại các châu lục, ngày 20/4/2021, cùng hội 
họp qua mạng trực tuyến viễn liên, với sự tán trợ của Viện Tăng 
Thống theo di chúc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, đồng thanh 
quyết định thiết lập Hội đồng Hoằng pháp GHPGVNTN, y cứ trên 
hai nguyên tắc khế lý và khế cơ. 


1. Về khế lý: Thành lập Ban phiên dịch & trước tác, tiếp nối 
sự nghiệp phiên dịch Thánh điển của Hội đồng Phiên dịch Tam 
tạng dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, được tổ 
chức qua hội thảo của Chư tôn Trưởng lão tại Viện Đại học Vạn 
Hạnh, ngày 20 - 22/10/1973 (tham khảo tài liệu đính kèm). Do 
hoàn cảnh chiến tranh và những chướng ngại bởi ngoại duyên, 
Phật sự trọng đại này bị gián đoạn. Trong tình trạng hiện tại, Việt 
Nam chưa có một bộ Tam tạng Việt ngữ chuẩn mực, làm sở y 
cho bốn chúng đệ tử tu học, đồng thời giúp các học giả, các nhà 
nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, kinh 
tế, xã hội, v.v..., bằng ngôn ngữ, văn cú chuẩn mực hàn lâm qua 
bản dịch Việt ngữ, có thể tìm thấy những tỉnh hoa giáo nghĩa, 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời « 329 


gợi cảm hứng cho công trình nghiên cứu của mình, từ đó có thể 
để khởi những giá trị nhân sinh và đề xuất những giải pháp khả 
thi cho trật tự và tiến bộ của dân tộc, và đóng góp cho sự thăng 
tiến xã hội trong các cộng đồng dân tộc trong một thế giới hòa 
bình, an lạc. 


2. Về khế cơ: Thành lập a. Ban Truyền bá giáo lý (Giảng sư 
và Giáo thọ) b. Ban Báo chí & Xuất bản, c. Ban Bảo trợ. Các ban 
này, cùng với sự đóng góp của các Cư sĩ, có phận sự nghiên cứu 
tập quán và xu hướng tư duy của các thành phần xã hội thay đổi 
do ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch, đồng thời đề xuất 
các phương tiện truyền thông, các kỹ thuật hiện đại thích hợp 
để quảng diễn, phổ biến sâu rộng tỉnh hoa giáo nghĩa trong các 
cộng đồng dân tộc đa dạng về truyền thống văn hóa, tín ngưỡng 
tôn giáo, bản sắc dân tộc; dễ tiếp thu, và dễ hành trì, vì lợi ích và 
an lạc của mỗi cá nhân, vì thăng tiến của các cộng đồng xã hội. 


Ngày 03/05/2021, HT Thích Như Điển, phụng hành ý chỉ của 
Chư tôn Trưởng lão qua cuộc họp viễn liên đã dẫn trên, gởi văn 
thư đến Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, và 
chư Đạo Hữu, Thiện hữu tri thức, mời họp để thảo luận các 
vẫn đề kiện toàn cơ cấu tổ chức, định hướng sinh hoạt. 


Ngày 08/05/2021 lúc 08:50PM, tính theo giờ California, Mỹ, 
gồm Chư Tôn đức Tăng Ni và các Cư sĩ tại các châu lục: Cana- 
da, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc-Tân-Tây-lan, một số vị vắng mặt 
vì bệnh duyên, và các duyên sự khác, đồng tham dự phiên họp 
đặc biệt trực tuyến để thảo luận các vấn đề như đã được đề xuất 
trong thư mời. 


Buổi họp kết thúc lúc 11:26PM ngày 08/05/2021 giờ Cali- 
fornia, Hoa Kỳ nhằm 8:26 AM ngày 9 tháng 5 năm 2021 giờ Âu 
Châu. Hội nghị đã đồng thanh thỉnh cử: 


330 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


I. Hội Đồng Chứng Minh Tăng-già Hoằng Pháp: 


1. Hoa Kỳ: Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan, HT Thích Tín 
Nghĩa, HT Thích Nguyên Trí. 


2. Châu Âu: HT Thích Tánh Thiệt. 


3. Châu Úc Tân-Tây-lan: Trưởng lão HT Thích Huyền Tôn, 
HT Thích Bảo Lạc. 


4. Việt Nam: HT Thích Tuệ Sỹ. 


II Hội Đồng Hoằng Pháp: Cố vấn Chỉ Đạo HT Thích Tuệ 
Sỹ; Chánh Thư ký HT Thích Như Điển, Phó Thư ký HT Thích 
Nguyên Siêu. 


Các Ban: 


1. Ban Phiên dịch & Trước tác: Trưởng ban HT Thích Tuệ 
Sỹ, Phó ban HT Thích Thiện Quang (Canada); Phụ tá: TT Như Tú 
(Thụy Sĩ), ĐĐ Hạnh Giới (Đức), Sư Bà Thích Nữ Giới Châu (Hoa 
kỳ), NS Thích Nữ Diệu Trạm (Pháp), Sư cô Thích Nữ Giác Anh 
(Úc châu). 


2. Ban Truyền bá Giáo lý: Cố vấn: Trưởng lão HT Thích 
Thắng Hoan. Phó ban: HT Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ). Phụ tá: TT 
Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ). Thư ký TT Hạnh Tấn (Đức). 


3. Ban Báo chí & Xuất bản: Trưởng ban: TT Thích Nguyên 
Tạng (Úc châu). Phó ban: TT Thích Hạnh Tuệ (Hoa Kỳ), Cư sĩ Tâm 
Quang (Hoa Kỳ). Thư ký: Cư sĩ Tâm Thường Định (Hoa Kỳ). 


4. Ban Bảo trợ: Trưởng ban: TT Thích Tâm Hòa (Canada). Phó 
ban Úc châu: TT Thích Tâm Phương; Phó ban Âu châu: TT Thích 
Quảng Đạo (Pháp); Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước (Đức); Phó 
ban châu Mỹ: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada); Ni Sư Thích 
Nữ Nguyên Thiện (Hoa Kỳ). 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 331 


Phật sự trọng đại này không thể đảm trách chỉ bởi một cá 
nhân, hay một hội đoàn riêng lẻ, mà phải là sự nghiệp chung của 
bốn chúng đệ tử. Vì lợi ích an lạc và cứu cánh giải thoát của mỗi 
cá nhân, tự mình học hỏi, thông hiểu giáo lý, tự mình tu luyện 
bản thân, và đồng thời trao truyền những ích lợi thiết thực mà 
bản thân đã thể nghiệm qua quá trình tu học, vì lợi ích và an lạc 
của nhiều người, của các cộng đồng dân tộc và xã hội. 

Do vậy, 


Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh 
nghĩa, trong phận sự bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa 
tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua phú chúc di ngôn 
của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi trên nương tựa uy đức 
Tăng già và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến 
Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, 
cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện 
qua các kỳ họp đã nêu, ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và 
Bồ-đề hành, bằng đức lực, trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng 
sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự nghiệp hoằng 
pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực 
và trí tuệ, bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn 
gian nan chướng duyên trở ngại, đã mang ngọn đèn chánh pháp 
đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy 
những øì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả. 

Ngưỡng vọng Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, chứng 
tri và liễu tri. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát. 
Phật lịch 2564, năm Tân Sửu; 
Ngày 10 tháng 05 năm 2021 

Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG LÂM THỜI 


DUYÊN KHI 


Kể từ phong trào chấn hưng Phật giáo vào thập niên 1930, 
chư vị dịch giả đã cố gắng phiên âm và phiên dịch Kinh điển từ 
Hán văn hay chữ Nôm sang chữ quốc ngữ để sử dụng trong sinh 
hoạt thiền môn Việt Nam cũng như để đem giáo lý Phật đi vào 
quần chúng. Những nỗ lực như vậy rất đáng trân trọng, nhưng 
vẫn còn là những đóng góp từ cá nhân, mang tính cấp thời, chưa 
có sự phối hợp đồng bộ, và chưa đủ tầm mức học thuật để giới 
thiệu Thánh điển Phật giáo tiếng Việt đến với cộng đồng dân tộc. 

Vài thập niên sau đó thì chữ quốc ngữ qua ký tự La-tinh mới 
được phổ cập trong thiền môn, và kinh sách Phật giáo bằng tiếng 
Việt, phiên dịch cũng như trước tác, mới được bừng khai, không 
những tạo nên các phong trào tu học của quần chúng khắp nước, 
mà còn là sự dẫn đạo tư tưởng của Phật giáo Việt Nam đối với 
các thế hệ trưởng thành trong chiến tranh qua sự thành lập Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), đồng thời 
kiến lập Đại Học Vạn Hạnh, một viện đại học tư thục Phật giáo 
đầu tiên tại Nam Việt Nam vào năm 1964. 


Từ nguồn nhân lực dồi dào với nhiều vị pháp sư, học giả được 
đào tạo trong và ngoài nước, cũng như các cơ sở giáo dục Phật 
giáo được trải rộng khắp miền Trung và Nam Việt, Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN đã có nền tảng vững chắc về học thuật để 
quyết định thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng; và qua Hội 
nghị Toàn thể Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng tổ chức tại Viện Đại 
Học Vạn Hạnh vào các ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 1973, hội 


334 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


nghị đã đưa ra dự án phiên dịch với mục lục tổng quát các Kinh 
điển truyền bản Hán tạng cần phiên dịch, phân chia công việc, 
cũng như giới thiệu thành viên của Hội đồng Phiên dịch Tam 
Tạng gồm 18 vị Pháp sư như sau: 
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG 1973 
A. Ủy Ban Phiên Dịch: 


1. Hòa thượng Trưởng lão Thích Trí Tịnh (1917 - 2014), 
Trưởng Ban 


2. Hòa thượng Trưởng lão Thích Minh Châu (1918 - 2012), 
Phó Trưởng Ban 


3. Hòa thượng Trưởng lão Thích Quảng Độ (1928 - 2020), 
Tổng Thư Ký 

4. Hòa thượng Trưởng lão Thích Trí Quang (1923 - 2019) 
5. Hòa thượng Trưởng lão Thích Đức Nhuận (1924 - 2002) 
6. Hòa thượng Trưởng lão Thích Bửu Huệ (1914 - 1991) 

7. Hòa thượng Trưởng lão Thích Trí Thành (1921 - 1999) 
8. Hòa thượng Trưởng lão Thích Nhật Liên (1923 - 2010) 
9.Hòa thượng Trưởng lão Thích Thiện Siêu (1921 - 2001) 
10.Hòa thượng Trưởng lão Thích Huyền Vi (1926 - 2005) 
B. Thành Viên Bổ Sung: 

1. Hòa thượng Trưởng lão Thích Đức Tâm (1928 - 1988) 

2. Hòa thượng Trưởng lão Thích Huệ Hưng (1917 - 1990) 
3. Hòa thượng Trưởng lão Thích Thuyền Ấn (1927 - 2010) 
4. Hòa thượng Trưởng lão Thích Trí Nghiêm (1911 - 2003) 
5. Hòa thượng Trưởng lão Thích Trung Quán (1918 - 2003) 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 335 


6. Hòa thượng Trưởng lão Thích Thiền Tâm (1925 - 1992) 
7. Hòa thượng Trưởng lão Thích Thanh Từ (1924 -) 
8. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (1943 -) 


Sau gần 50 năm kể từ khi Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng được 
thành lập, nhiều Kinh điển đã được phiên dịch, góp phần đáng kể 
vào kho tàng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, nhưng có thể nói 
rằng dự án phiên dịch đưa ra thời ấy, vẫn chưa hoàn tất. Lý do 
thứ nhất, do hoàn cảnh chiến tranh và bất toàn xã hội, các Kinh 
điển được dịch rồi vẫn không có đủ thời gian thuận tiện để được 
hiệu đính và nhuận sắc lại theo đúng tiêu chuẩn Phật điển hàn 
lâm. Thứ nữa, với nguồn tài liệu cổ ngữ, sinh ngữ đồi dào hiện 
nay cùng với phương tiện kỹ thuật vi tính, thông tin liên mạng, 
chư vị dịch giả có rất nhiều cơ hội để truy cập, tham khảo, đối 
chiếu các truyền bản khác nhau để có được định bản tiếng Việt 
đáng tin cậy, theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, chư vị thành viên 
Hội đồng Phiên dịch đã theo thời gian, tuần tự viên tịch khi công 
trình phiên dịch còn dang đở. Nay chỉ còn 2 trong số 18 vị dịch 
giả còn đương tiền, nhưng một vị đang trong tình trạng bất hoạt; 
vị duy nhất còn lại có thể tiếp tục đảm đương trọng nhiệm là Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ. Xét thấy, đây cũng là phước duyên hy hữu 
cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho công trình phiên dịch Tam 
Tạng do Viện Tăng Thống đề ra nửa thế kỷ trước: 


a) Về phương diện học thuật, Hòa thượng Tuệ Sỹ là một trong 
số ít học giả uy tín trong việc nghiên tâm, phiên dịch, chú giải và 
giảng thuật về Tam Tạng Kinh điển từ nhiều thập niên qua; đã và 
đang đào tạo, nâng đỡ nhiều thế hệ Tăng Ni và Cư sĩ có trình độ 
Phật học và cổ ngữ có thể phụ trợ công trình phiên dịch; 


b) Về phương diện điều hành, Hòa thượng Tuệ Sỹ chính thức 
tiếp nhận ấn tín Viện Tăng Thống từ Đức Đệ ngũ Tăng Thống, 
hàm nghĩa kế thừa sự nghiệp hoằng pháp của GHPGVNTN, đồng 


336 » Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


thời kế thừa công trình phiên dịch của Hội đồng Phiên dịch Tam 
Tạng được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống 
thành lập năm 1973. 


Từ những nhân duyên và điều kiện kể trên, công trình phiên 
dịch dang dở của chư vị tiền hiền tất yếu phải được Hòa thượng 
Tuệ Sỹ đưa vai gánh vác, không thể để cho gián đoạn. Đó là lý 
do, từ danh nghĩa Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT) đã được thành lập vào 
ngày 03 tháng 12 năm 2021, theo Thông Bạch số 11/VTT/VP, 
nhằm kế thừa sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng của chư vị Trưởng 
lão Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Viện Tăng Thống, với thành 
phần nhân sự như sau: 


HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH TAM TẠNG LÂM THỜI 2021” 


Cố Vấn : Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
(Việt Nam) 

Chủ Tịch : Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ 
(Việt Nam) 

Chánh Thư Ký : Hòa thượng Thích Như Điển 
(Đức quốc) 

Phó Thư Ký Quốc Nội : Hòa thượng Thích Thái Hòa 
(Việt Nam) 

Phó Thư Ký Hải Ngoại: Hòa thượng Thích Nguyên Siêu 
(Hoa Kỳ) 

Ủy Ban Duyệt Sách: 


Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ; Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. 


“_ Cập nhật 08.05.2022. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 337 


Ủy Ban Phiên Dịch: 


Hòa thượng Thích Đức Thắng (Việt Nam); Hòa thượng Thích 
Thái Hòa (Việt Nam); Thượng tọa Thích Nguyên Hiền (Việt Nam); 
Thượng tọa Thích Nhuận Châu (Việt Nam); Đại đức Thích Nhuận 
Thịnh (Việt Nam); Cư sĩ Đạo Sinh Phan Minh Trị (Việt Nam); Cư 
sĩ Trí Việt Đỗ Quốc Bảo (Đức quốc). 


Ủy Ban Chứng Nghĩa Chuyết Văn: 


Hòa thượng Thích Thiện Quang (Canada); Thượng tọa Thích 
Nguyên Tạng (Úc); Đại đức Thích Nhuận Thịnh (Việt Nam); Cư 
sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ); Cư sĩ Tâm Quang Vĩnh 
Hảo (Hoa Kỳ). 

Những thành viên khác tùy theo nhu cầu sẽ được thỉnh cử sau. 


Xét thấy công hạnh tu trì cũng như kiến văn của thành viên 
chưa thể sánh ngang với chư Tôn túc Trưởng lão Hội đồng Phiên 
dịch Tam Tạng 1973, do đó chỉ có thể thành lập Hội đồng Lâm 
thời để kế thừa việc phiên dịch Kinh-Luật-Luận theo khả năng. 
Trong điều kiện như thế, HĐPDTTLT sẽ không phiên dịch theo 
thứ tự lịch sử hình thành Thánh điển như Đại Chánh, mà theo 
phương pháp các Kinh Lục cổ điển, phân Thánh giáo thành Ba 
thừa: Thanh Văn Tạng, Bồ-tát Tạng và Mật Tạng. Cho đến khi nào 
sở học và đạo hạnh được nâng cao, đủ để xác định tín tâm trong 
hàng bốn chúng đệ tử, bấy giờ Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng 
Lâm thời sẽ chuyển thành chính thức, và sẽ tuần tự thực hiện 
chương trình phiên dịch đúng theo đề xuất của Hội đồng Phiên 
dịch Tam Tạng 1973. 


Sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh là sự nghiệp chung, hệ 
trọng và trường kỳ, của Tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam trong và 
ngoài nước. Hình thành Đại Tạng Kinh tiếng Việt không những 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và thực hành Phật 
Pháp đúng đắn cho tứ chúng đệ tử, khẳng định vị thế của Phật 


338 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


giáo Việt Nam đối với nhân loại và cộng đồng Phật giáo quốc tế, 
mà còn là sự phục hưng những giá trị văn hóa dân tộc nhằm góp 
phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức được 
tầm quan trọng này, chư vị lãnh đạo các Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại hải ngoại đã vận động thành lập Hội Đồng 
Hoằng Pháp vào ngày 08 tháng 5 năm 2021, với sự tán trợ của 
Viện Tăng Thống, nhằm mở rộng con đường hoằng pháp ngoài 
nước theo tiêu hướng của GHPGVNTN, cũng như để vận động 
yếm trợ và thúc đẩy công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng 
Kinh Việt Nam tiến đến thành tựu viên mãn. 


Để tri niệm ân sâu của chư lịch đại Tổ sư và chư vị Tôn túc 
trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973 trong sự nghiệp 
hoằng truyền chánh đạo, Hội Đồng Hoằng Pháp nguyện góp 
phần công đức, toàn tâm ủng hộ, cúng dường tâm lực, trí lực và 
tài lực để Đại Tạng Kinh Việt Nam chuẩn mực được lần lượt ấn 
hành, khởi đầu từ Thanh Văn Tạng, tháng 01 năm 2022, cho đến 
khi hoàn tất Bồ-tát Tạng và Mật Tạng trong thập niên tới. 

Nguyện đem công đức Pháp thí này hồi hướng chánh pháp 
cửu trụ, tứ chúng an hòa, phát Bồ-đề tâm tiến tu đạo nghiệp; lại 
nguyện nhân loại được an vui, phúc lạc; sớm chấm dứt thiên tai 
dịch bệnh, khắp loài chúng sinh đều được lạc nghiệp an cư. 

Ngưỡng vọng chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức Tăng Ni cùng bốn chúng đệ tử trong và ngoài nước 
chứng minh và liễu tri. 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát. 

Phật lịch 2565, năm Tân Sửu 
Ngày 01 tháng 01 năm 2022 
Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 
Cẩn bạch 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 
HỘI ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


VIETNAM TRIPITAKA FOUNDATION 
4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - U.S.A. Tel: (619) 283-7655 


Hội trưởng: 
Thích Nguyên Siêu 
Thư ký: 
Thích Hạnh Tuệ 
Thủ quỹ 
Vĩnh Hảo 


BAN ẤN HÀNH: 
Trưởng ban: 
Thích Hạnh Viên 
Phó ban: 


Văn Công Tuấn 


Phát hành: 
Thích Nữ Quảng Trạm 
Ấn loát: 

Bạch Xuân Phẻ 
Trần Nguyễn Nhị Lâm 
Kỹ thuật: 

Trần Minh Triết 
Nguyễn Lê 
Trung Hiếu 


TÂM THƯ 


V/v: Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, 


Kính thưa quý thiện hữu tri thức, cùng 
quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, 


Phật giáo đã truyền vào Việt Nam hai 
nghìn năm, nhưng qua bao thăng trầm 
lịch sử dưới nhiều triều đại, chính thể, 
việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển 
(từ tiếng Phạn hay Hán) sang tiếng Việt 
vẫn chưa được thực hiện một cách trọn 
vẹn và thống nhất. Trong khi đó, truyền 
bản Phạn-Hán thì tương đối đã được 
hoàn tất từ nhiều thế kỷ trước qua nhiều 
triều đại Trung Hoa; cho đến thế kỷ thứ 
20, Đại Tạng Kinh bằng Hán văn lại được 
khởi sự biên tập, đối chiếu, hiệu chính 
và cước chú rất kỹ lưỡng, công phu dưới 
triều Đại Chánh (Taisho) thứ 11, vào 


340 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


năm 1922, với sự tham gia của trên 100 học giả Phật giáo hàng 
đầu tại Nhật Bản. Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ dùng Hán bản Đại 
Chánh Đại Tạng Kinh này làm để bản (bản đáy), và đặc biệt là có 
tham chiếu các truyền bản tiếng Phạn, Pali và Tây Tạng dưới sự 
chủ trì của nhị vị học giả tỉnh thông Phật học và Sử học là Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. 


Kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN), 
Hòa thượng Tuệ Sỹ - một trong 18 thành viên của Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng (do Viện Tăng Thống GHPGVNTN chỉ định thành 
lập năm 1973), tiếp tục thực hiện công trình phiên dịch dang dở 
của Hội đồng; và với sự quán thông Tam Tạng Thánh Điển qua 
các truyền bản Phạn, Hán, Tây Tạng, đã nêu một tiêu chí chuẩn 
mực nhất có thể để thực hiện một Đại Tạng Kinh Việt Nam với 
tiếng Việt trong sáng, hàn lâm, góp phần phát triển phương tiện 
tuệ học cho tứ chúng đệ tử Phật đồng thời làm phong phú thêm 
cho kho tàng ngôn ngữ Việt. ĐTKVN bao gồm tất cả Thánh Điển 
Phật giáo được dịch sang tiếng Việt qua các thời kỳ lịch sử, bởi 
chư vị dịch giả các triều đại quá khứ, cùng với các dịch giả hiện 
tại và đương lai; do vậy, theo dự án của Hội Đồng Phiên Dịch Tam 
Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng 
thành lập vào ngày 03 tháng 12 năm 2021), sẽ là một bộ Kinh đồ 
sộ ước chừng 200 tập khổ 6.5 x 9.5 inches (16.5 x 24 cm). 


HĐPDTTLT với ba Ủy ban là UB Duyệt sách, UB Phiên dịch và 
UB Chứng nghĩa Chuyết văn, quy tụ một số ủy viên có trình độ 
chuyên môn về Phật học, Việt văn và cổ ngữ, dành hết tâm lực và 
thời gian để thực hiện công trình phiên dịch. HĐPDTTLT được 
sự toàn tâm yểm trợ của Hội Đồng Hoằng Pháp (do chư vị lãnh 
đạo các GHPGVNTN châu lục và quốc gia thành lập vào ngày 08 
tháng 5 năm 2021), trong đó có Ban Bảo Trợ và Hội Ấn Hành Đại 
Tạng Kinh Việt Nam trực tiếp đảm nhận vận động tài chánh và 
tiến hành việc in ấn và phát hành ĐTKVN. 


Phụ Lục Các Văn Kiện HĐ. Phiên Dịch & HĐ. Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời 5 341 


Kính thưa chư liệt vị, 


Trong Kinh Duy-ma-cật, chương 13, phẩm Cúng Dường Pháp, 
có dạy: “Cúng dường Chánh Pháp là cúng dường tối thượng” 
Chúng tôi tu học và hành đạo bao năm nay được góp phần nhỏ 
vào dự án vĩ đại do Hòa thượng Tuệ Sỹ chỉ đạo, với tâm nguyện 
đền ơn Phật-Pháp-Tăng trong muôn một, với ước vọng được 
nhìn thấy ĐTKVN hình thành từng kinh, từng bộ trong những 
năm tháng sắp tới. Có thể nói đây quả là nhân duyên vô cùng thù 
thắng cho một đời người. 


Với tâm thành, chúng tôi xin tha thiết thỉnh cầu chư tôn Thiền 
đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi, vì tâm nguyện cúng dường 
Chánh Pháp, vì nguyện vọng được chứng kiến trong đời mình 
một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt thật chuẩn mực, mang tầm vóc 
quốc tế, xứng đáng với chiều dài 2000 năm Phật giáo trên quê 
hương Việt Nam, hãy cùng đóng góp trí lực và tài lực cho công 
trình dài lâu này. 

Thay mặt Hội Ấn Hành ĐTKVN, chúng tôi thành kính thâm tạ 
chư tôn Thiền đức và quý Phật tử xa gần. Nguyện đem công đức 
cúng dường Chánh Pháp này hướng về khắp tất cả; kính chúc 
chư tôn Thiền đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ; và chúc 
nguyện chư thiện tín nam nữ cùng gia quyến vô lượng an khang, 
cát tường. 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát - tác đại chứng minh. 
PL. 2566, ngày 01 tháng 6 năm 2022 
TM. Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 
Hội trưởng 


Hòa thượng Thích Nguyên Siêu 


342 s Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 


* Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Đại Tạng Kinh VN” và 
gửi về địa chỉ sau: 
Đại Tạng Kinh Việt Nam 
4333 30TH Street 
San Diego, CA 92104 - U.S.A 
(Chỉ phiếu xin ghi nơi phần Memo: ĐTKVN) 
* Quý vị ở Hoa Kỳ có thể chuyển tiền vào tài khoản Bank of 
America của Hội Ấn Hành ĐTKVN qua 2 cách: 
1) ZELLE vào địa chỉ email: daitangkinhvietnam@yahoo.com 
2) Chuyển tiền trực tiếp (transfer) vào tài khoản: 
Dai Tang Kinh VN 
Account #: 3251 5213 4392 
Routing #: 121000358 


Bank of America 
* Từ các nước ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển khoản 
(wire) theo địa chỉ và SWIFE code như sau: 
Vietnam Great Tripitaka Foundation 
SWIFT code: BOFAUS3N 
Bank of America, N.A. 
222 Broadway, New York, NY 10038 
* Hội sẽ gửi Phiếu Công Đức (Donation Receipt) đến quý vị 


sau khi nhận tịnh tài cúng dường; và các khoản cúng dường này 
đều có thể được khấu trừ thuế theo luật định. 


x 


5 343 


THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 


(cập nhật 08/05/2022) 


CHỨNG MINH: 
Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), 
Trưởng lão HT Thích Huyền Tôn (Úc châu), 
HT Thích Bảo Lạc (Úc châu), 
HT Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam) 


CỐ VẤN CHỈ ĐẠO: 
HT Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam) 


CHÁNH THƯ KÝ: 


HT Thích Như Điển (Đức) 
PHÓ THƯ KÝ: 

HT Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), 

HT Thích Bổn Đạt (Canada) 
THÀNH VIÊN: 


Âu châu: HT Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ), HT Thích Minh 
Giác (Hòa Lan), TT Thích Thông Trí (Hòa Lan), TT Thích 
Nguyên Lộc (Pháp) 

Úc châu: HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Tâm Minh 
Hoa Kỳ: HT Thích Nhật Huệ, TT Thích Từ Lực 


344 s 


BAN PHIÊN DỊCH & TRƯỚC TÁC: 
Cố Vấn kiêm Trưởng Ban: HT Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam) 


Phó Ban: 
Phụ Tá: 
Thư Ký: 


Ban Viên: 


HT Thích Thiện Quang (Canada) 

TT Thích Như Tú (Thụy Sĩ) 

ĐĐ Thích Hạnh Giới (Đức) 

ĐĐ Thích Thanh An (Tích Lan), NT Thích 


Nữ Giới Châu (Hoa Kỳ), NS Thích Nữ Quảng Trạm (Pháp), 
SC Thích Nữ Giác Anh (Úc), CS Hạnh Cơ (Canada) 


BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ: 


Cố vấn: 


Trưởng Ban: 
Phó Ban: 
Phó Ban: 
Phó Ban: 
Phó Ban: 
Thư Ký: 


Ban Viên: 


Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan 

(Hoa Kỳ) 

HT Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ) 

HT Thích Bổn Đạt (Canada) 

HT Thích Trường Sanh (Úc châu) 

HT Thích Tâm Huệ (Âu châu) 

TT Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ) 

TT Thích Hạnh Tấn (Đức) 

HT Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT Thích 


Hoằng Khai (Na Uy), TT Thích Giác Tín (Úc Châu), TT 
Thích Thiện Long (Hoa Kỳ), TT Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), 
TT Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), TT Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), 
SC Thích Thông Niệm (Canada), SC Thích Tịnh Nghiêm 


(Hoa Kỳ), v.v... 


BAN BÁO CHÍ & XUẤT BẢN: 


Trưởng Ban: 


Phó Ban: 


TT Thích Nguyên Tạng (Úc) 
TT Thích Hạnh Tuệ, 
CS Tâm Quang Vĩnh Hảo (Hoa Kỳ) 


5 345 


Thư Ký: CS Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ 
(Hoa Kỳ) 
Ban Viên: CS Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ),CS 


Quảng Tường Lưu Tường Quang (Úc), CS Nguyên Đạo Văn 
Công Tuấn(Đức),CS NguyênTríNguyễnHòa/PhùVân(Đức), 
CS Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy (Hoa Kỳ), CS Quảng Anh 
Lê Ngọc Hân (Úc), CS Thanh Phi Nguyễn Ngọc Yến (Úc) 


BAN BẢO TRỢ: 

Cố Vấn: TT Thích Trường Phước (Canada) 

Trưởng Ban: TT Thích Tâm Hòa (Canada) 

Phó Ban Úc Châu: TT Thích Tâm Phương (Úc) 

Phó Ban Âu Châu: TT Thích Quảng Đạo (Pháp), 
NT Thích Nữ Diệu Phước (Đức), 
NS Thích Nữ Huệ Châu (Đức) 

Phó Ban Châu Mỹ: ÑS Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ), 
TT Thích Thường Tịnh (Hoa Kỳ) 


Phụ TẾ: ĐĐÐ Thích Thông Giới (Canada), 

SC Thích Nữ Thông Tịnh (Canada) 
Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Bảo Quang (Canada) 
Thư Ký: NS Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada) 


x 


346 s 


HỘI ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM 


VIETNAM TRIPITAKA FOUNDATION 
(trực thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp) 


Hội trưởng: HT Thích Nguyên Siêu 
Thư ký: TT Thích Hạnh Tuệ 
Thủ quỹ: CS Tâm Quang Vĩnh Hảo 


Ban Ấn hành: 
Trưởng Ban: TT Thích Hạnh Viên 
Phó Ban: CS Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 


- Đặc trách Phát hành:NS Thích Nữ Quảng Trạm 
- Đặc trách Ấn loát: CS Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, 
CS Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm 
- Đặc trách Kỹ thuật: CS Quảng Pháp Trần Minh Triết, 
CS Quảng Hạnh Tuệ Nguyễn Lê Trung Hiếu 


n Liên lạc thỉnh Đại Tạng Kinh: 
NS Thích Nữ Quảng Trạm 
Tổ Đình Khánh Anh (Bagneux) 
14 Avenue Henri Barbusse, 92220 Bagneux - France 
Tel.: +33 609 09 01 19 
Email: hdhp.inan@gmail.com 


Ghi chú các chữ viết tắt: HT=Hòa thượng; TT=Thượng tọa; 
ĐĐ: Đại đức; NT=Ni trưởng; NS=Ni sư; SC=Sư cô; CS=Cư sĩ. 


5 347 
Liên lạc HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 


Hòa Thượng Thích Như Điển, 
Chánh Thư Ký, HĐHP 
Chùa Viên Giác. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany 
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com; 
Tel: + 49 511 879 630 


Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, 
Trưởng ban Báo Chí và Xuất Bản, HĐHP 
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lụnch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia 
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com; 
Tel: +61 481 169 631 


Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, 
Trưởng ban Bảo Trợ, HĐHP 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân, Ontario, Canada 
420 Traders Blvd E, Mississauga, ON L4Z 1W7, Canada 
Website: www.phapvan.cq; Email: thichtamhoa(@gmailcom 
Tel: +1 905-712-8809 


Liên lạc thỉnh ĐẠI TẠNG KINH 
Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm - Tổ Đình Khánh Anh (Bagneux) 


14 Avenue Henri Barbusse, 92220 Bagneux - France 


Tel.: +33 609 090 0119 - Email: hdhp.inan@gmail.com 


AJÀ Tăng Thống GHPGVNTẢN năm 1973, đã tổ chức hội nghị thành 
lập Hội đồng Phiên Dịch “Tam tạng. Chư Tôn thuộc hàng Giáo Phẩm 
“Trưng ương, dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống, cùng tới sự hỗ trợ của 
Chư Thượng Tòa Đại Đức đang phụ trách giáo dục tại các tường Cao 
Dăng Phật Học và Đại Học, đồng uân tập về Viện Dại Học Vạn Hạnh để 
thảo luận cơ cấu. tổ chức, chương trình phiên địch, quy định các quy tắc 


phiên dịch, phương thúc duyệt sách, ve... cho đến đề án xây đựng cơ sở 
Pháp Bảo Viện làm trụ sở của Hội Đồng Phiên Dịch. 

Dự án ữĩ đại này không tổn tại lâu, do tình hình chiến sự căng thẳng dẫn 
đến ngày 30 tháng Tư. Cho đến nay, trong số 18 thừnh viên của Hội Đồng 
Phiên Dịch lần lượt viên tịch, chỉ còn duy nhất HÍT Thích Thanh Từ 
trong trạng thái bất hoạt. Tâm nguyện của Thầy Tổ có cơ đứt đoạn. 


Những gian nan khổ nhọc trong chiến tranh khói lửa, những ức chế bởi thế 
hực cường quyền, một thời, Chư Tồn Giả ấy đã viết lên trang sử dày những 
công trình uăn hóa giáo dục, không dày với những đấu tranh bạo lực. Hàng 
hậu bối, thế hệ tiếp nối, bằng ý chí, bằng tâm đức, bằng trí tuệ, như thế nào 
để kế thừa di sản cao quý ấy, để phát huy tỉnh hoa dâm tộc ấy!... 


Thiện thệ tử THÍCH TUỆ SỸ ` œ„ ` Si DO. ~ << 
Tâm th Hội Đông Hoằng Pháp PL -2565, 20-5-2021 


ọ lJ|llÍI 


